Công trình 8 năm cuối đời của Lev Tolstoy - tác giả của Chiến tranh và 
Hòa bình. Suy niệm mỗi ngày là đóng góp lớn nhất và có giá trị lâu dài 
nhất của ông cho nhân loại. 


Tranh bìa : Ilya Repin 


SUY NIỆM MỖI NGÀY 


Nguyên tác tiếng Nga của Lev Tolstoy. 


Đỗ Tư Nghĩa dịch từ bản tiếng Anh “Wise thoughts ƒor every day” của 
Peter Serikin, Nhà xuất bản Arcade Publishing, Inch, New York, 
2OO5. 


Xuất bản theo hợp đồng trao quyền sử dụng dịch phẩm giữa Dịch 


giả và Sách Khai Tâm. 


Bản quyền bản tiếng Việt © Công ty TNHH Văn hóa Khai Tâm, 2018. 
Trân trọng cảm ơn các đơn vị xuất bản, phát hành và độc giả đã thể 
hiện sự tôn trọng bản quyền của dịch phẩm này. 


Lev Tolstoy 


SUY NIỆM MỖI NGÀY 


Đỗ Tư Nghĩa địch 
(Tái bản lần 3) 


ĐÔI DÒNG CỦA NGƯỜI DỊCH 


1. Lev Tolstoy trình bày cuốn sách này như một “Lịch suy niệm”. Mỗi 
ngày có một chủ đề. 

Thí dụ: 

+ Ngày 1/1: Đức tin. 

+ Ngày 2/1: Linh hồn. 

+ Ngày 3/1: Một linh hồn trong tất cả. 

Và cứ tiếp tục như vậy cho đến hết năm. 

Ý của Tolstoy là muốn người đọc theo thứ tự ấy để suy niệm mỗi 
ngày. 

2. Chúng tôi thấy rằng, nhìn chung cách trình bày đó dường như 
không còn phù hợp với con người trong thời đại bận rộn hiện nay. 

Do vậy, xin được mạn phép tác giả trình bày lại, bằng cách đánh 
số. Thí dụ: 1/ Đức tin; 2/ Linh hồn; 3/ Một linh hồn trong tất cả. Và cứ 
tiếp tục cho đến con số sau cùng. 

Như vậy, sẽ gọn gàng hơn. Và bạn đọc có tự do, muốn suy niệm về 
vấn đề nào trước cũng được, không cần theo một thứ tự nào cả. 

3. Tất cả những ïn nghiêng trong bản dịch và những cước chú đều là 
của người dịch bản tiếng Việt. 

4. Những cước chú nói trên cũng chỉ là một vài ghi nhận chủ quan 
của người dịch trong khi tiếp xúc với tác phẩm. Thay vì giữ lại cho riêng 
mình, người dịch muốn gửi đến bạn đọc như một chia sẻ thân tình giữa 
những người bạn. Bạn đọc hoàn toàn có thể bỏ qua, nếu không thấy 
cộng hưởng. 

s. Chúng tôi có chua thêm một số từ tiếng Anh để bạn đọc dễ bề 


tham khảo. 

6. Dù đã có nhiều cố gắng, nhưng chắc chắn khó tránh khỏi những 
sai sót. Rất mong bạn đọc và những bậc cao minh góp ý, để bản dịch 
được hoàn thiện hơn trong lần tái bản. Xin chân thành cảm ơn. 

Đà Lạt, mùa Giáng sinh 
20/12/2014 
Đỗ Tư Nghĩa 


LỜI GIỚI THIỆU 


Công trình trọng yếu cuối cùng của Tolstoy: Tầm quan trọng, lịch 
sử hình thành và phát triển, và thông điệp chủ yếu của nó. 

The Thoughts oƒ Wise Men (Minh triết của Hiển nhân) là công trình cuối 
cùng của Lev Tolstoy, công trình mà ông yêu mến hơn tất cả những tác 
phẩm khác, và ông xem nó là đóng góp quan trọng nhất của ông0) cho 
nhân loại. Trong tác phẩm này, Tolstoy chắt lọc và trình bày minh triết 
tâm linh của nhiều dân tộc, nền văn hóa và giai đoạn lịch sử, để tạo ra 
một tác phẩm độc đáo, vô song, so với bất cứ cái gì khác trong nền văn 
học thế giới. Để biên soạn công trình này, ông đã thu góp tài liệu từ 
nhiều nguồn khác nhau: Những thánh điển, những tôn giáo chủ chốt, 
những hệ thống triết học lớn, và những tác phẩm văn học của hơn ba 
trăm trong số những tác giả ưa thích của ông. 

Tolstoy dành 8 năm cuối cùng của đời mình cho dự án này, mà 
thành hình như là một “bộ ba”, phát triển dần qua dăm bảy lần hiệu 
đính: 


1. The Thoughfs oƒWise Men (Minh triết của Hiển nhân, 1903). 


2... A Circle 0ƒ Reading (Một chu kỳ đọc, 196), xuất bản lần đầu tiên 
bằng tiếng Anh năm 1997 - Nhà xuất bản Scribner, dưới nhan đề 
A Calendar oƒWisdom (Lịch Minh triết). 


3. Wise Thoughts [or Every Day, hay For Every Day (Minh triết cho 
mỗi ngày, hay Cho mỗi ngày, 19o9), mới được phát hiện ra gần đây 
tại Nga, và bây giờ được xuất bản bằng tiếng Anh lần đầu tiên. 


Bộ ba này được hình thành và phát triển như sau: 

* The Thoughts oƒ Wise Men (1903): 

Đây là cuốn sách đầu tiên. Nó chỉ chứa đựng từ 1-3 ý tưởng cho 
mỗi ngày), vào khoảng 8oo ý tưởng, của 41 tác giả. Nó tương đối ngắn, 
những ý tưởng được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, không được liên kết 
theo chủ đề - chúng chỉ là một bộ sưu tập gồm những hạt ngọc tri thức 
của những tác giả ưa thích của Tolstoy. Cuốn sách nhỏ này đạt thành 
công đáng kể, và đi qua hơn 12. kỳ xuất bản hằng năm - kể từ năm 1903. 
Thậm chí, nó còn được xuất bản như là một “lịch để bàn”. Mức độ phổ 
biến của nó khiến cho Tolstoy xem xét lại dự án này vào năm 1904, với 
dự tính tạo ra một cuốn sách mà sẽ “cần thiết cho mọi n„øười”, và ông dành 
phần lớn thời gian và năng lượng văn học cho nó. 

* A Gircle oƒ Reading (1966): 

Ban đầu, Tolstoy bắt tay vào việc hiệu đính và nới rộng The 1houghts 
0ƒ Wise Men. Vào đầu năm 1904, ông viết trong nhật ký: “Tôi đang bận 
rộn cải thiện The Thoughfs”. Mặc dù vậy, vài tháng sau đó, rõ ràng là ông 
không chỉ đang “biên tập lại”, mà còn tiến hành tạo ra một cuốn sách 
hoàn toàn khác biệt, khác với The Thoughfs trong cấu trúc, kích cỡ, dung 
lượng và phẩm chất. Từ ban đầu, Tolstoy nói đến dự án mới này như là A 
New Calendar (Một lịch mới), hay đôi khi là A Calendar oƒ Wisdom (Lịch 
Minh triết), nhưng chẳng bao lâu sau ông bắt đầu gọi nó là A Circle oƒ 
Readïng (Một chu kỳ đọc). Lần đầu tiên ông đề cập đến nó theo nhan đề 
này, là trong lá thư gửi cho G. Rusanovy, ngày 24/9/1904: “Trong những 
ngày vừa qua, tôi đang bận rộn: Tôi không còn làm việc trên Calendar 
của tôi nữa, mà trên A Circle oƒ Reading, mọi ngày”. 

Những ý tưởng trong cuốn sách mới này được tổ chức xung quanh 
những chủ đề hằng ngày như: Tình yêu, Thượng đế Tình bạn, Cuộc sống và 
Cøn cái, trải ra suốt 12 tháng. Công trình này tiến hành chậm chạp, do số 
lượng khổng lồ của những nguồn tài liệu. Tolstoy đọc đi đọc lại hơn 3oo 
cuốn sách trong khi ông làm việc trên phần thứ hai của “bộ ba, và 
Calendar phát triển từ khoảng hơn 3o trang, kéo dài ra thành hàng trăm 


trang. Mỗi danh mục gồm có 5-7, và đôi khi nhiều hơn, những tư tưởng 
minh triết - tổng cộng trên 2.ooo tư tưởng - được chọn lựa kỹ càng từ 
thư viện riêng của Tolstoy (có trên 22.ooo đầu sách), từ tác phẩm của 
trên 2so trong số những nhà tư tưởng và nhà văn vĩ đại nhất của mọi 
thời đại; và khoảng vài trăm tư tưởng khác, được chọn từ so tuyển tập 
danh ngôn khác nhau, bằng tiếng Nga, Pháp, Anh, và Đức. 

Mỗi ngày khởi đầu và kết thúc bằng một tư tưởng của chính 
Tolstoy, được viết bằng chữ In nghiêng. Nhà văn cũng thêm vào s2 “bài 
đọc hằng tuần”, gồm có một câu chuyện ngắn hay một chương từ một 
cuốn tiểu thuyết bởi một trong số những tác giả ưa thích của ông, trong 
đó có Anton Chekhoy, F. Dostoievsky, Gustave Flaubert, Victor Hugo và 
Plato. Cuốn sách trở nên quá dày, đến nỗi nó được xuất bản không phải 
như là một cuốn trọn vẹn, mà chia nhỏ ra thành nhiều tập sách mỏng 
hằng tháng, suốt 12 tháng, vào năm 19oó. Nó đi qua nhiều kỳ xuất bản 
g1ữa năm 1907 và năm 1915. 

Tuy nhiên, công trình thứ hai này của “bộ ba”, ở mức độ nào đó, 
thiếu sự mạch lạc và tính toàn vẹn. Không có cấu trúc tổng quát hay 
thông điệp chung cho toàn bộ cuốn sách, và những chủ đề được lặp lại 
ít nhiều ngẫu nhiên, và không được nối kết với một ngày đặc thù của 
tháng, có những ngày thiếu tiêu đề, và thậm chí, những “bài đọc hằng 
tuần” lại không nhất quán, thay đổi giữa thể loại “hư cấu" và “phi hư 
cấu”. 

* Wise Thoughts [or Every Day, hay For Every Day (1909): 

Từ năm 1906-1909, Tolstoy trở nên quá bận tâm với dự án này, đến 
nỗi ông quyết định tạo ra một cuốn sách khác tương tự, mà sẽ có nhan 
đề là The Thoughtfs oƒ Wise Men ƒor Every Day. Nhan đề này, sau cùng, được 
rút ngắn thành For Every Day. Với công trình này, nhà văn đã thành tựu 
trọn vẹn cái mà ông đã dự tính: For Every Day có một cấu trúc xác định, 
với một chu kỳ đọc hằng tháng, gồm những chủ đề lặp đi lặp lại, và nó 
được xoáy vào tiêu điểm nhiều hơn, chính xác hơn, và đồng thời, dễ tiếp 
cận hơn với công chúng rộng rãi. 


Mỗi ngày của năm gồm có từ 9-12 câu “cách ngôn hay tư tưởng. 
Tolstoy đã đưa vào thêm 2oo tác giả, so với số lượng tác giả được trích 
dẫn trong cuốn thứ nhất. Tuy nhiên, lần này phần chính của cuốn sách 
lại bao gồm những tư tưởng minh triết của chính Tolstoy. Rồi Tolstoy 
nảy ra một ý tưởng khác thường, “bứt ph: Ông tạo ra 3o chủ để 
(Thượng đế, Tình yêu, Đức tin, Linh hồn, Chân lý...) tương ứng với mỗi 
ngày của tháng, và với một số “biến thể, hằng tháng lặp lại cùng một 
cấu trúc. Trong thư gửi cho bạn ông - nhà phê bình văn học V. Posse - 
Tolstoy nói rằng, cuốn sách này khác biệt với bất cứ cái gì mà ông đã 
từng viết, do quy mô và loại tài liệu. 

Dự án vĩ đại cuối cùng của Tolstoy dường như đã phát triển từ cuộc 
đối mặt kề cận của ông với cái chết về cuối đời. Vào mùa xuân của năm 
1902, lúc ông 7s tuổi, Tolstoy ngã bệnh nặng, trước tiên là bệnh viêm 
phổi, và sau đó là bệnh sốt thương hàn. Vào thời đó, thuốc kháng sinh 
chưa được phát minh, và cả hai bệnh này được xem như là bệnh nan ÿ. 
Tolstoy bị “treo” lơ lửng giữa sống và chết trong dăm bảy tháng. Việc 
ông thoát chết, cũng gần như là một phép lạ. Trong khi ông đang dần 
hồi phục vào tháng 11-12 của năm 1902, trong một thị trấn nhỏ của 
Gaspra, gần Yalta tại Crimea, ông không thể làm việc như lệ thường; do 
vậy, ông gặp gỡ những văn hữu Chekhov, Gorky và những người khác, 
và nói về cuộc sống, cái chết, văn học, và ý nghĩa cuộc đời. Ông có thói 
quen đọc và suy tưởng về một “mảng minh triết” mỗi ngày, lấy từ một 
cuốn lịch tường treo trong phòng ông. Cuốn lịch kết thúc vào tháng 
12/1902. 

Tháng kế đó, tháng 1/1903, gặp phải việc thiếu đề tài có sẵn cho suy 
niệm, Tolstoy nhận thức rằng, ông đã phát triển một thói quen hữu ích 
và “đáng đồng tiên bát gạo”. Khi ông đã hoàn toàn bình phục, ông bắt đầu 
sưu tầm những tư tưởng của những hiền nhân từ thư viện riêng của 
mình để thưởng thức riêng. 

Như thế, ông dần dần bắt tay vào một dự án mà sẽ chiếm gần hết 8 
năm cuối cùng của đời ông, có nghĩa là từ năm 1903-1910, và sẽ trở 


thành một “bộ ba” - dài hơn 1.2oo trang. Công trình này sẽ đúc kết 
những quan điểm của Tolstoy về cuộc sống và Thượng đế, và ông 
thường nói đến nó như là “quan trọng hơn nhiêu, so với bất cứ cái gì mà 
ông đã từng viết trước đó. Ý tưởng đầu tiên cho cuốn sách này đã thực 
sự xuất hiện sớm hơn nhiều, khoảng 2o năm trước cơn bệnh của ông, 
khi mà Tolstoy viết trong nhật ký ngày 15/3/1884: “Sẽ là thú vị khi làm một 
chu kỳ đọc: Epictetus, Marcus Aurelius, Phật Thích Ca, Pascal và Tân Ước. Và 
nó cần thiết cho mọi người”. Một năm sau, ông lặp lại cùng ý tưởng đó 
trong một lá thư gửi cho Chertkoy, trợ lý của ông, vào 4-5/6/1885: “Tôi 
muốn biên soạn một cuốn chu kỳ đọc - nghĩa là, những trích đoạn từ những 
cuốn sách nói cho ta biết cái mà con người cần nhất trong đời mình, và cái gì là 
tốt cho y”. Mặc dù những dự án văn học khác của ông khiến ông phải 
hoãn lại công trình này, ông trở lại với ý tưởng đó vào năm 1903, sau cơn 
bệnh và sau cuộc hồi phục của mình. 

Sau cùng, một vài nhận xét về lần xuất bản hiện tại và giá trị bền 
vững, có tính thời sự của Wise Thoughts for Every Day. Bộ ba của Tolstoy 
hết sức phổ biến từ lần xuất bản tập thứ nhất vào năm 19o3 cho đến 
1917. Rồi tất cả 3 cuốn đều không được xuất bản trong thời kỳ Xô-viết 
trong gần 8o năm, vì nội dung tôn giáo của chúng. Và được xuất bản lại 
sau sự sụp đổ của Liên bang Xô-viết, chúng đã đạt thành công to lớn tại 
Nga trong những năm gần đây, với trên 3 kỳ xuất bản và 3oo.ooo bản 
in. Wise Thoughis for Every Day là tập cuối được phát hiện lại, nó được 
dịch sang tiếng Anh và xuất bản ở đây lần đầu tiên. 

Hôm nay, gần 1oo năm sau khi nó được biên soạn, cuốn sách này - 
tác phẩm vĩ đại cuối cùng của Tolstoy, vẫn còn nguyên giá trị như khi nó 
được xuất bản lần đầu tiên. Chiều sâu minh triết của Tolstoy, đức tin 
của ông, và sự thông minh của ông chiếu sáng xuyên suốt một cách rực 
rỡ. Những tư tưởng của ông là sự chắt lọc cái tỉnh hoa nhất của dăm bảy 
ngàn năm của kinh nghiệm con người, và chúng vẫn tươi mới, chân 
thực, và có thể áp dụng bây giờ, như chúng đã từng như vậy. Tolstoy dạy 
người đọc suy ngẫm, kinh ngạc, cười, và nhất là hiểu “thân phận con 


người” với sự sáng tỏ và mối đồng cảm sâu xa. Đây là một tác phẩm “cổ 
điển" - và phi thời gian: Chicken Soup (Súp gà cho Linh Hồn bạn). 

Cấu trúc của Wise Thoughts for Every Day thì công phu, tỉ mỉ, nhưng 
cũng linh hoạt. Mỗi tháng được chia thành 4 tiểu mục - mối quan hệ của 
chúng ta với Thượng đế những thách thức của chúng ta, những hành động của 
chúng ta, và cuộc sống tâm lĩnh của chúng ta - chúng quán xuyến nhiều chủ 
đề khác nhau, một chủ đề cho mỗi ngày. Thí dụ, Mối quan hệ của chúng ta 
bắt đầu mỗi tháng, và bao gồm những chủ đề: Đức tin, Linh hồn, Một 
linh hồn trong tất cả, Thượng đế, Sự hợp nhất trong linh hồn, và Tình 
yêu đại đồng. Nhóm kế tiếp, Những thách thức của chúng ta giới thiệu 
những chủ đề: Tội lỗi của chúng ta, Sự cám dỗ, Sự bất bình đẳng, Khoa 
học sai lầm, Phán xét và trừng phạt, Bạo động và chiến tranh. Những 
hành động của chúng ta được dành cho những chủ đề: Nỗ lực tâm linh, 
Đức hạnh, Ý nghĩ, Lời nói và hành động, Chân lý và dối trá, Khiêm 
cung, Hy sinh, Cầu nguyện, và Lao động. Tiểu mục cuối, Cuộc sống tâm 
hình của chúng ta, bao gồm những chủ đề: sống trong hiện tại, Điều xấu 
và sự khổ, Cái chết, Cuộc sống sau cái chết, Hạnh phúc, và Tình yêu. 
Những chủ đề được lặp lại từ tháng này sang tháng nọ, tùy theo chu kỳ 
này, nhưng những ngày có thể thay đổi chút ít, và một chủ đề có thể 
được lặp lại hay vắng mặt trong một tháng nhất định nào đó. 

Cho kỳ xuất bản này, có tính tuyển chọn, tôi đã chọn những ý 
tưởng mà có vẻ như độc đáo nhất và phù hợp với thời đại của chúng ta, 
và không bị lặp lại. Trong loại sưu tập này, mà ở đó Tolstoy xem xét 
những ý tưởng từ nhiều góc độ khác nhau, tất yếu phải có một sự lặp lại 
nào đó. 


xã 
«(,^ 


Tolstoy giữ cái “ẩm nang” cho một cuộc sống tốt này trên bàn làm 
việc của ông trong suốt những năm cuối cùng đời mình cho đến phút 
cuối (thậm chí ông còn yêu cầu trợ lý của mình, V. Chertkov, đưa ông 
xem bản ¡n thử trên giường chết của ông). Ông có thói quen đọc nó 
cho gia đình và trân trọng giới thiệu nó cho bạn hữu ông. Bây giờ, trong 
thời đại mà sự “nhận biết về tâm linh” đang ngày càng tăng, thì kiệt tác 


này - một cuốn sách “tự giúp mìn]” vĩ đại, một lần nữa, có thể cung cấp 
cho người đọc khắp nơi nguồn cảm hứng và an ủi, và như ông đã mơ 
ước, “giúp họ trong cuộc sống và lao động của họ”. 


Peter Serikin 


0) Cuốn sách này ít người biết đến, so với cuốn Chiến tranh và Hòa bình, và 
Anna Karenina, nhưng lại được Tolstoy đánh giá cao như vậy. Đây là điều rất 
đáng suy ngẫm. 2) Tolstoy xem cuốn sách này là một “cuốn lịch suy niện” 
dùng cho cả năm, mỗi ngày có từ 1-3 ý tưởng để suy niệm. 6) Chi tiết nhỏ này 
cho thấy Tolstoy yêu quý tác phẩm này xiết baol 


DẪN NHẬP 


Cuốn sách này, Suy niệm mỗi ngày, được viết trong cùng một thể 
cách như, và tương tự với cuốn sách trước đây của tôi, Một chu kỳ đọc 
(Lịch Minh triết - theo bản dịch tiếng Anh). Nó gồm có một bộ sưu tập 
những tư tưởng cho mỗi ngày của năm. 

Sự khác biệt chủ yếu giữa cuốn này và cuốn trước là: Những tư 
tưởng trong tập này được sắp xếp, không phải tình cờ ngẫu nhiên như 
cuốn trước đây, mà theo một hệ thống có logic. Từ tháng này sang 
tháng kia, những ý tưởng hằng ngày theo sau một chuỗi nối tiếp đặc 
thù, mỗi ý tưởng có ý nghĩa trong quan hệ với ý tưởng đi trước nó. Do 
vậy, những ngày được nối kết với nhau. Thêm nữa, mỗi và mọi tháng 
bao gồm một quan điểm triết lý đặc thù, mà có thể được dùng để hướng 
dẫn những hành động của chúng ta. Cái quan điểm này được minh họa 
với những ý tưởng của những tư tưởng gia cổ xưa và hiện tại, từ những 
dân tộc khác nhau. 

Tên của những nhà tư tưởng - mà từ họ tôi đã vay mượn những ý 
tưởng - được ghi ra ở đây. Tuy nhiên, nhiều trong số những ý tưởng 
được thay đổi và hay được rút ngắn, như thế phản ánh những cách thức 
mà tôi đã hiểu chúng. Những ý tưởng không ghi tên tác giả là của chính 
tôi. 

Tôi hy vọng người đọc cuốn sách này sẽ trải nghiệm cùng cái cảm 
xúc từ ái và thăng hoa mà tôi đã trải nghiệm trong khi làm việc để biên 
soạn nó. Cảm xúc đó vẫn tiếp tục, một cách lặp đi lặp lại, khi tôi đọc lại 
nó mọi ngày. 

Lev Tolstoy 
1908-1910 


ĐỨC TIN 


Quy luật của Thượng đếU tất yếu bao hàm đòi hỏi việc chu toàn ý 
chí của Ngài. Bởi vì tất cả mọi con người đều được Thượng đế sáng tạo 
ra một cách bình đẳng, nên quy luật của Ngài là Một, chung cho tất cả 
chúng ta. Đời chúng ta chi có thể tốt đẹp khi nào chúng ta hiểu quy luật 
của Thượng đế%®) và tuân theo nó. 

Có một câu cách ngôn cổ của Do Thái: “Linh hồn của một người là 
ngọn đèn của Thượng để. Khi ngọn đèn ấy chưa được thắp lên thì một cá 
nhân sẽ vẫn mãi bơ vơ; nhưng khi nó được thắp lên, y trở nên mạnh mẽ 
và tự do. Dĩ nhiên, điều này không thể khác, bởi vì đó không phải là 
quyền lực của chính y, mà là của Thượng đế. 

Mặc dù chúng ta không biết sự thiện phổ quát là gì, chúng ta thực 
sự biết rằng, tất cả chúng ta nên tuân theo quy luật của sự thiện, vốn 
hiện hữu cả trong sự khôn ngoan của con người lẫn trong trái tim 
chúng ta. 

Nếu người ta tin rằng, họ có thể làm hài lòng Thượng đế thông qua 
những nghi lễ6) và những lời cầu nguyện thôi - chứ không phải bằng 
hành động - thì họ đã nói dối+2 với cả Thượng đế lẫn chính họ. 


LINH HỒNG) 


(2 


Tôi gọi “cái tôi nội tại” của tôi là gì? Nó là linh hồn tôi, vốn sống 


trong - và được nối kết với - thân thể tôi. Theo dòng thời gian, tất cả 
chúng ta đều kinh qua những giai đoạn nhất định. Trước hết, thời kỳ ấu 
niên, sau đó là thiếu niên, rồi trung niên, và sau cùng là lão niên. Nhưng 
trong suốt thời gian này, cái tôi nội tại của ta vẫn giữ nguyên như cũ. 
Cái tôi nội tại này chính là linh hồn ta. 

Hiểu chính mình bao gồm việc nhận thức rằng, sự sống không 
phải ở trong thân thể, mà ở trong linh hồn0. 

Sắt thì mạnh hơn đá, đá mạnh hơn gỗ, gỗ mạnh hơn nước, và nước 
mạnh hơn không khí. Nhưng có một cái gì đó mà chúng ta không thể 
xúc chạm, thấy và nghe, nhưng nó lại mạnh hơn bất cứ cái gì khác. Nó 
đã hiện hữu trước đây, nó đang hiện hữu bây giờ, nó sẽ luôn hiện hữu và 
sẽ không bao giờ biến mất. Nó là cái øì? Nó là tình thần, linh hồn vốn 
sống trong mọi cá nhân. 

Chúng ta kinh ngạc trước kích cỡ của một ngọn núi lớn, mặt trời, 
hay những ngôi sao trong vũ trụ. Song, những sự vật to lớn này không 
là gì cả so với linh hồn ta - cái hùng mạnh nhất trong thế giới. 


MỘT LINH HỒN TRONG TẤT CẢ 


Một con sông nom không giống như một cái ao, một cái ao nom 
không giống như một cái thùng, và một cái thùng trông khác với một ly 
nước. Nhưng mỗi cái đều cùng chứa đựng nước ở bên trong. Cũng như 
vậy, cùng một linh hồn sống trong mọi loại người) - một người trưởng 
thành khỏe mạnh, một đứa bé bệnh hoạn, một ông vua trẻ, hay một 
người đàn bà nghèo. Cùng một linh hồn ban sự sống cho tất cả chúng 
ta. 

Khi ta thấy trong những người khác cái linh hồn vốn sống trong ta, 


thì ta cảm thấy như thể mình đã thức dậy từ một giấc ngủ dài. 

Chúng ta được hợp nhất với tất cả mọi con người và mọi sinh vật6). 
Như thế, chúng ta phải đối xử như chúng ta muốn được đối xử, không 
chi với những người khác, mà còn với những con vật) nữa. 

Thượng đế sống trong mọi con người nhân ái. 

Nếu người ta có thể hiểu rằng, họ không chỉ sống cuộc sống của 
riêng mình, mà còn hiểu được rằng, cuộc đời họ và linh hồn họ được 
nối kết với cuộc đời và linh hồn của những người khác, rồi thì họ sẽ biết 
rằng, khi làm những hành vi tốt cho kẻ khác, họ cũng làm điều tốt cho 
chính mình nữa. 


THƯỢNG ĐỂ 


Người ta thường nói rằng, Thượng đế là tình yêu, hay tình yêu là 
Thượng đế. Người ta cũng nói rằng, Thượng đế là trí tuệ, hoặc rằng trí 
tuệ tham dự vào quyền lực của Thượng đế. Nhưng không thể nào như 
vậy. Tình yêu và trí tuệ là những phẩm tính của Thượng đế mà chúng ta 
biết được. Còn Thượng đế là cái gì, chắc chắn là chúng ta không biết. 

Mọi người có thể cảm thấy sự hiện hữu của Thượng đế, nhưng 
không ai có thể thực sự hiểu Thượng đết?. Do vậy, đừng tìm cách hiểu 
Ngài. Thay vào đó, hãy cố cảm nhận sự hiện diện của Thượng đế bên 
trong bạn. Nếu bạn không thể tìm thấy Ngài ở đó, thì bạn sẽ không bao 
giờ tìm thấy Ngài0?). 

Khi bạn nhìn vào bên trong chính mình, bạn thấy cái được gọi là 
“cái tôi của riêng bạn”, hay lĩnh hồn bạn. Bạn không thể xúc chạm nó, hoặc 
thấy nó, hoặc hiểu nó, nhưng bạn biết rằng nó ở đó. Và cái phần này của 
chính bạn - cái phần mà bạn không thể hiểu - là cái được gọi là Thượng 


đế. Thượng đế vừa ở xung quanh ta, vừa ở bên trong ta - trong linh hồn 
ta. 

Bạn càng hiểu rằng bạn là Một với Thượng đế, thì bạn càng hiểu 
rằng, bạn là Một với tất cả những biểu hiện của Ngài trên trần thế. 


SỰ HỢP NHẤT TRONG LINH HỒN 


Khi Socrates được hỏi, ông sinh ra ở đâu, ông trả lời: “Trên trái đất 
này”. Khi được hỏi, ông là công dân của thành bang nào, ông đáp: “Một 
công dân của thế giới”ú2). Chúng ta phải nhớ những lời sâu xa đó. Tất cả 
chúng ta đều sống trên cùng một trái đất, bên dưới quy luật của Thượng 
đế, và dưới quyền lực vĩ đại của Thượng đế, nó vốn ưu việt hơn quyền 
lực của con người. 

Chúng ta biết trong tim mình rằng, chúng ta nên phấn đấu cho sự 
hợp nhất với tất cả mọi con người. Càng trở nên hợp nhất, đời ta sẽ 
càng tốt hơn. Trái lại, chúng ta càng tách rời nhau, đời chúng ta sẽ càng 
tồi tệ hơn. 

Mọi người đều có hai ông chủ: Thể xác và linh hồn12. Khi thể xác 
nắm quyền cai trị, thì người ta đấu đá và thù địch với kẻ khác. Ngược 
lại, người ta càng phát triển trong sự “hiểu biết về tâm linh”, thì cái sức 
mạnh bên trong họ càng thuyên chuyển tới linh hồn - cái linh hồn vốn 
tìm kiếm sự hợp nhất với linh hồn của những người khác. 


TÌNH YÊU ĐẠI ĐỒNG 


Mọi người đều yêu cái bản ngã của riêng mình»), và việc này tuyệt 
đối không có gì sai trái“. Tuy nhiên, nếu chi yêu thân xác mình, thì sẽ 
mang sự khổ đến cho kẻ khác. 

Bạn trở thành cái mà bạn yêu. Nếu bạn yêu những sự thể trần thế, 
bạn sẽ trở thành “thế tục”. Nếu bạn yêu Thượng đế, thì bạn sẽ trở nên 
thành phần của Thượng đế. 

Tình yêu mà có một nguyên nhân, có một lý do, thì không phải là 
tình yêu thuần khiết. Chi có tình yêu không có giới hạn - tình yêu vô 
điều kiệnt? - mới là vĩnh cửu. Nó không biến đi, mà liên tục tăng 
trưởng với thời gian. 

Không thể có đức hạnh hay sự tốt lành nào mà không có tình 
yêu08), 


LÒNG KIÊU MẠN 


Người ta có khuynh hướng kiêu hãnh về những cái mà lẽ ra họ nên 
xấu hổ về chúng - chẳng hạn như sự giàu có, hay quyền lực của họ trên 
kẻ khác09), 

Một người có thể tin rằng, y tốt hơn một ai khác chỉ khi nào cái 
tính cách của kẻ khác không thực sự được biết đến. 

Khi bạn thực hiện những hành vi tốt lành, thường khó mà nói chắc 
chắn, liệu bạn làm chúng cho linh hồn, cho Thượng đế, cho một người 
khác, hay là chỉ để thỏa mãn lòng kiêu mạn của riêng bạn69). Tuy nhiên, 
thật dễ để xác định điều ấy nếu bạn tự hỏi, liệu mình có làm những cái 
này, nếu không ai hay biết về chúng)? Khi thực hiện những hành vi tốt 
lành một cách ẩn danh, thì bạn làm như thế vì linh hồn bạn và vì 
Thượng đế. 


Khi người ta ca ngợi về hành động của bạn, điều ấy là tốt thôi, 
không sao cả. Nhưng sẽ là sai trái, nếu bạn hành động chỉ để được 
người khác ca ngợi0?). 


TỰ PHỤ VÀ DANH VỌNG 


Bạn không thể được tất cả mọi người yêu mến và ca ngợi4?). Thật 
vậy, nếu bạn hành động như một người tốt, thì những người xấu sẽ 
trách mắng bạn. Nếu bạn hành động như một người xấu, thì những 
người tốt sẽ phản đối những hành vi xấu của bạn. Giải pháp tốt nhất, là 
hãy sống tử tế và nhân ái, trong khi đó hãy phớt lờ những dư luận của 
người khác. 

Chỉ có những ai đã phó thác linh hồn cho tiền tài và danh vọng, thì 
mới quan tâm đến dư luận của người khác. 

Hãy nuôi dưỡng lĩnh hồn bạn - chứ không phải cái danh vọng và tiếng 
tăm của mình. 

Nếu một người thoát khỏi tính khoe khoang tự phụ, thì người ấy 
dễ phụng sự Thượng đế hơn. 

Kẻ nào sống một cuộc đời chân chính, trung thực, thì không cần 
lời khen hay danh vọng2). 


THAM LAM VÀ CỦA CẢI 


Người nào sống giữa những kẻ túng thiếu, mà lại giàu có, và kiêu 


hãnh về sự giàu có đó, thì người ấy sống một cuộc đời thiếu vắng chân 
lý. 

Những người trải qua trọn đời mình trong việc thủ đắc của cải, sẽ 
không bao giờ thỏa mãn. Càng trở nên giàu có, họ càng ham muốn 
nhiều hơn, và cứ thế, không có kết thúc. 

Bạn phải nhớ rằng, đời là một bài học. Bài học này là: Làm thế nào 
để nuôi dưỡng linh hồn bạn; và những ai mà, thay vì nuôi dưỡng linh 
hồn mình, lại dâng hiến đời mình cho việc thủ đắc của cải - họ đều 
nhầm lẫn. 

Thật hiển nhiên là, những người giàu xem sự giàu có của họ như là 
một công trạng, và đánh giá cao chính mình về điều đó. Người nghèo 
cũng nể trọng người giàu, chỉ vì họ giàu. Tại sao như vậy? Bởi vì, cả 
người nghèo lẫn người giàu đều tin rằng, của cải là cái xứng đáng phấn 
đấu để thủ đắc. 


KIÊU MẠN 


Chúng ta có thể xưng hô với người khác, bằng cách dùng những 
danh xưng trang trọng khác nhau: Thưa Ngài, tâu Bệ hạ, thủa Linh mục, 
bạch Đại đức... Nhưng chỉ có một danh xưng đích thực phù hợp với tất cả 
chúng ta: “Huynh để”. Từ “huynh đệ” nhắc nhở ta rằng, tất cả chúng ta 
đều là huynh đệ, hoặc tỷ muội, trước Thượng đế6›s), 

Không ai chứng minh chính cái yếu tính của sự bình đẳng tốt hơn 
trẻ con. Trẻ con đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng, trong 
khi người lớn dạy trẻ con kính trọng) vua chúa, người giàu, người có 
danh vọng, và khinh bỉ kẻ tôi tớ và kẻ ăn xin. 

Thật dễ hòa hợp với người khác, khi bạn đối xử với họ như thể là họ 


tốt hơn bạn, chứ không phải bạn tốt hơn họ. 

Một đứa trẻ chào một đứa trẻ khác với một nụ cười thân thiện và 
vui vẻ, bất luận đứa trẻ kia thuộc về giai cấp, quốc tịch, chủng tộc nào. 
Tại sao người lớn thì lại khác? 


PHÁN XÉT VÀ TRỪNG PHẠT 


Khi một con chó bị một con chó khác cắn, thì nó cắn lại. Người ta 
cũng thường hay hành xử theo cách này. Dấn mình vào cách hành xử 
như thế, thật là khủng khiếp, nhưng thật ra, nó ít nguy hại hơn so với 
việc dạy kẻ khác rằng, những ai xử tệ với chúng ta, họ nên bị trừng 
phạt0?). 

“Mắt đân mắt, răng đên răng, mạng đền mạng”6) - đây không phải là 
luật lệ của con người, mà là luật lệ của những con vật. 

Khi chúng ta không hài lòng về bản thân, chúng ta không trách cứ 
chính mình, cái bản ngã nội tại của ta, hay linh hồn của riêng ta. Thay 
vào đó, ta trách cứ hành vi của ta. Ta nên đối xử với kẻ khác theo cách 
như vậy. Khi họ làm một cái gì đó sai trái, ta nên trách cứ những hành 
động của họ, chứ đừng trách linh hồn họ. 

Hãy lấy đức báo oán62), và tổng số điều thiện trên thế gian này sẽ 
gia tăng. 


BẠO ĐỘNG VÀ CHIẾN TRANH 


Tin rằng một người có thể cải thiện cuộc đời một người khác thông 
qua bạo lực là một sai lầm. 

Sự bạo động là rào cản tồi tệ nhất - mà người ta có thể tạo ra - đối 
với việc đạt tới vương quốc của Thượng đế trên trần gian. 

Chúng ta được ban cho một trí năng - và quan trọng hơn, tình yêu 
trong trái tim ta - để làm cái gì, nếu ta liên tục đối xử với kẻ khác bằng 
những lời đe dọa và bạo động, như thể họ là những con vật? 

Khi người ta hỏi đấng Christ, quy luật của Thượng đế bao gồm nội 
dung gì? Ngài trả lời: “Yêu Thượng đế và kẻ láng giêng của ngươi”69). Khi họ, 
một lần nữa, hỏi Ngài cùng câu hỏi đó, Ngài đáp: “Các ngươi mong muốn 
kẻ khác đối xử với mình ra sao, hãy đối xử với họ như thế ấy”6. Đây là quy 
luật của Thượng đế trong tính toàn vẹn của nó; Đức Phật và Khổng Tử 
cũng công bố cái quy luật đó62). Thế nhưng, nếu bạn hỏi những nhà làm 
luật, quy luật là cái gì, thì họ sẽ không cho bạn một câu trả lời ngắn gọn. 
Thay vào đó, họ sẽ nói: “Bạn có nhiêu cái để học”. 


KHOA HỌC SAI LẦM 


Người ta tin rằng, càng biết nhiều thì sẽ càng trở nên tốt hơn. Thế 
nhưng, việc biết nhiều thì không quan trọng cho bằng biết một ít trong 
số những điều cần thiết nhất6?). 

Socrates nói rằng, ngốc nghếch không có nghĩa là biết ít, mà đúng 
hơn, đó là làm ra vẻ như biết cái mà mình không biết62). 

Thường khi, người ta học những khoa học bằng cách đơn giản nhớ 
và lặp lại những tư tưởng của người khác - rồi sau cùng, lên mặt kiêu 
hãnh và vênh váo khi họ đứng trước một người thợ rèn, thợ mộc, hay 
thợ giày. Tôi kính trọng những người làm kinh doanh hơn là những kẻ 


mệnh danh là “học gi4”65) này. 

Đa số mọi người đều tin rằng, nhân tính có thể được cải thiện 
bằng cách thường trực thủ đắc kiến thức, mà có thể khiến cho đời dễ 
sống hơn. Điều này không hoàn toàn đúng. Để cải thiện nhân tính, 
người ta phải tìm thấy những câu trả lời cho những câu hỏi thực sự 
quan thiết trong cuộc đời này6G9. Việc khám phá ra những chân lý như 
thế là điều có thể được. 


DỤC VỌNG VÀ ĐAM MÊ 


Trái tim bạn ở đâu, kho báu của bạn ở đó. Nếu một người tin rằng, kho 
báu của y chỉ ở trong thể xác - chẳng hạn, trong thức ăn ngon, một căn 
nhà tiện nghi, y phục đẹp mắt, hay những lạc thú khác - thì y sẽ bị thiêu 
đốt bởi việc theo đuổi những thứ đó. Quả vậy, càng đặt nhiều năng 
lượng vào việc chiều chuộng thể xác, người ta sẽ càng phải đầu tư ít hơn 
vào một cuộc sống tâm linhG?). 

Những dục vọng của cơ thể ta thì giống như những đứa trẻ nhỏ, 
chúng luôn luôn ham muốn nhiều hơn. Bạn càng đầu hàng thì chúng 
càng đòi hỏi ở bạn nhiều hơn, và việc này tiếp diễn vô tận, không có kết 
thúc. 

Nếu tuân theo những dục vọng của xác thịt, thì bạn làm cho nó yếu 
đi. Nếu quá ép xác (khổ hạnh), bạn cũng làm cho nó yếu đi. Vậy thì, chỉ 
có một con đường đúng đắn, đó là con đường giữa (trung đạo). 


GIẬN VÀ THÙ 


Nếu một cái thùng có một cái lỗ nhỏ, thì nước sẽ ri ra từng chút 
một. Cũng như vậy, bạn sẽ cảm thấy đời mình trống rỗng, nếu bạn nuôi 
lòng thù hận, đối với thậm chí một người. 

Khi bạn giận, hãy đếm từ 1-1o, trước khi làm hay nói một điều 
øì6%. Nếu bạn vẫn còn giận, hãy đếm tới 1oo. Trong khoảnh khắc im 
lặng đó, bạn sẽ ngạc nhiên tự hỏi: “Tại sao mình lại nổi giận trước những cái 
nhỏ nhặt như vậy?” 

Một trong những điều quý giá nhất mà một người có thể làm trên 
thế gian này, là trải nghiệm cơn thịnh nộ mà không trút nó ra ngoài6°). 

Nếu ai đó làm phật ý bạn, bạn có thể phản ứng giống như một con 
chó, một con bò cái, hay một con ngựa: Bỏ chạy, hay cắn trả lại. Hoặc 
bạn có thể hành động như một con người, và nói với chính mình: “Người 
này lăng mạ tôi. Đó là sự lựa chọn của y; nhưng sự lựa chọn của tôi, là làm cái 
thiện lành". 


NỔ LỰC 


Điều quan trọng là sống theo ý chí của riêng mình, chứ không theo 
ý chí của người khác4©). Thế nhưng, để làm như thế, một người phải 
sống cho linh hồn mình, và sẵn sàng để làm cái nỗ lực đáng kể mà điều 
này đòi hỏi. 

Cả trẻ con lẫn người lớn đều tin rằng, sự thật là một nguồn của sự 
thiện lành. Tuy nhiên, sự thật đòi hỏi người ta làm một nỗ lực, nếu 
người ta muốn được giải phóng khỏi những quan niệm sai lầm và 
những lời dối trá. 


Bạn làm một nỗ lực để tự đánh thức mình dậy từ một cơn ác mộng. 
Cùng theo cách như vậy, bạn phải làm một nỗ lực để thức dậy trong đời, 
và hoán chuyển từ cái tôi thú vật sang cái tôi tâm lĩnh) của mình. 

Lão Tử, một hiền nhân Trung Hoa, dạy rằng, “không làm gì cã”42 là 
đức hạnh cao nhất. Mặc dù ban đầu điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nó 
trở nên bớt kỳ lạ, khi chúng ta xem xét tất cả những cái xấu ác mà đã 
từng được làm trên thế gian này). 


Ý TƯỞNG 


Chúng ta thường hay tin rằng, đời ta di chuyển về phía trước chỉ 
khi nào ta gặp người khác. Điều này không đúng. Cuộc đời thực của ta 
tự phơi mở ra khi ta ở một mình, khi ta đối mặt trực diện với những ý 
tưởng của ta. 

Một ý tưởng là một sức mạnh lớn. Cái lực này đi ra khỏi một 
người qua những lời nói, làm cho hành vi của y trở thành một phúc lành 
hay một lời nguyền rủa, tùy thuộc vào việc nó là một ý tưởng tốt hay 
xấu. 

Chỉ sau khi một viên đạn pháo rời khẩu đại bác, mà ta nghe tiếng 
nổ từ đằng xa. Cùng cách thức như vậy, chúng ta có thể thấy cái xấu ác 
gây ra bởi những ý tưởng xấu chi sau khi chúng được biểu đạt và khiến 
cho những điều xấu ác xảy ra. Tất cả mọi hành động con người đều tùy 
thuộc vào những ý tưởng45) của chúng ta. 

Khi một hạt giống ở trong đất, nó là vô hình. Thế nhưng sau cùng, 
qua thời gian, một cây khổng lồ mọc lên từ nó. Cũng vậy, những ý tưởng 
của con người có thể vận hành một cách không ai hay biết49. Thế 
nhưng, những biến cố lớn nhất trong lịch sử nhân loại thường hay “mọc 


lên từ những ý tưởng như thế. 


LỜI NÓI 


Nói những điều xấu về một ai đó, tác hại đến ba phía: Đối tượng 
được nói về; người nghe bạn nói; và quan trọng nhất, là chính bạnt?). 

Hãy nhớ rằng, một lời nói là một hành vi, và chỉ khác với những 
hành vi khác ở một khía cạnh này: Chúng ta không thể luôn nhận biết về 
những hậu quả của nó. Vì lý do này, hãy hết sức cần thận với những lời nói 
của bạn), 

Một lời nói chính trực có sức mạnh lớn hơn lời nói của những Giáo 
sĩ, Giám mục, những vị vua và những kẻ giàu có. 

Người ta học cách nói như thế nào cho đúng, và nói cái gì, nhưng 
có một khoa học quan trọng hơn nhiều: Biết khi nào cần gi im lặng - và 
bằng cách nào. 

“Một lời nói nhân á1 là một chìa khóa mở vào trái tim một người”. 


Tục ngữ Trung Hoa 


CHÂN LÝ 


Chúng ta phải dạy con cái những quy tắc phổ biến - những chân lý 
vốn hợp nhất lại những dân tộc khác nhau của thế giới này. 

Sự thật thì tự nó vốn đơn giản và rõ ràng. Trái lại, một lời nói đối 
thì luôn phức tạp, và đòi hỏi phải nói thêm vô tận những lời nói và 


những lời bào chữa. 

Bạn có thể giết chết những ai nói ra sự thật, nhưng một khi nó đã 
được nói ra, sự thật đó sẽ sống mãi mãi). 

Một chân lý mà được biết đến một cách gián tiếp thông qua một 
người khác, nó dính vào ta như thể nó không thuộc về ta - giống như 
một cái mũi bằng sáp ong. Trái lại, một chân lý mà ta tự khám phá cho 
chính mình, thì giống như một phần của cơ thể ta. Nó thuộc về ta. 

Cân trở lớn nhất cho việc hiểu biết chân lý thì không phải là chính 
tự thân sự dối trá, mà là sự kiện rằng, sự dối trá cố làm ra vẻ như nó là 
chân lýG69), 


KHIÊM CUNG VÀ KHIÊM TỔN 


Chúng ta thường hay cố che giấu những thói xấu6? của mình, sao 
cho người khác sẽ không trách cứ chúng ta. Đây là một sai lầm, bởi vì sự 
phê bình có thể là hữu ích. 

Mọi cám dỗ đều phát xuất từ lòng kiêu mạn. Để tự cứu thoát mình 
khỏi sự cám dỗ, hãy khiêm cung. 

Nếu bạn muốn trải nghiệm niềm vui chân thực của một hành vi 
tốt, hãy làm nó trong thầm lặng, và quên rằng bạn đã làm nó6?). Chi lúc 
đó, hành vi tốt sẽ xuất hiện cả bên ngoài lẫn bên trong bạn. 

Nhiệm vụ chủ yếu trong đời mọi con người, là trở nên một người 
tốt hơn và nhân ái hơn. Làm thế nào mà bạn có thể trở nên tốt hơn, nếu 
bạn nghĩ rằng bạn đã đủ tốt rồi? 

Sự khiêm cung hiến tặng một loại niềm vui mà một người ích kỷ 
và kiêu mạn không thể đạt tới được. 


LÒNG HY SINH 


Thánh Kinh nói rằng, ai hy sinh đời mình, sẽ tìm thấy lại nó. Như 
thế, cuộc đời thực của bạn chi bắt đầu khi bạn sống cho linh hồn mình, 
chứ không phải cho thể xác. 

Cuộc đời của một người không thể được bảo đảm một cách an 
toàn; do vậy, người ta nên sẵn sàng chết bất cứ thời gian nào. Trong 
cách này, cuộc đời trở nên tự do, và người ta có thể phấn đấu cho sự 
hoàn thiện của linh hồn bằng cách yêu những người khác. 

Không có cuộc sống nào mà không có sự hy sinh. Trọn cuộc đời 
bạn là một sự hy sinh của thân thể cho sự tốt đẹp của linh hồn. 

Điều vui sướng nhất và chân thực nhất trong đời, là nuôi dưỡng lĩnh 
hồn bạn. Đề lầm điều này, bạn phải quên đi chính mình và làm những hy 
sinh. Hãy bắt đầu với những hy sinh nhỏ bé, để khiến cho những hy 
sinh lớn hơn có thể được. 

Để cải thiện đời mình, bạn phải sẵn sàng hy sinh nó. 


CÂU NGUYỆN 


Cầu nguyện là chiêm nghiệm về chân lý vĩnh cửu trong khi tự so 
sánh chính bạn với chân lý của Thượng đế. 

Một sự cầu nguyện đích thực không cầu xin những ân huệ hay của 
cải thế gian, mà để tăng cường “ái tôi nội tại” của bạn và những ý tưởng 
tốt lành của bạnG?). 

Một sự cầu nguyện đích thực đều cần thiết cho linh hồn, bởi vì khi 


bạn nói chuyện với Thượng đế trong cầu nguyện, những ý tưởng của 
bạn đạt tới mức cao nhất của chúng. 

Một cầu nguyện đích thực là chỗ dựa cho linh hồn bạn, một tự thú, 
một sự kiểm thảo về những hành vi quá khứ, và sự định hướng cho 
những hành động tương lai của mình. 

Tôi muốn cầu xin sự giúp đỡ từ Thượng đế. Đây là lời cầu nguyện 
của tôi. Thế nhưng, chưa ai từng thấy Thượng đế một cách trực tiếp, do 
vậy, làm thế nào mà chúng ta có thể nói chuyện với Ngài? Chúng ta có 
thể nói chuyện với Ngài qua tình yêu. Nếu chúng ta yêu kẻ khác với 
những hành động và hành vi của mình - điều này sẽ là sự trợ giúp từ 
Thượng đế, đây là phúc lành lớn nhất của chúng ta. 


LAO ĐỘNG VÀ SỰ NHÀN RỒI 


Một người không thể sống mà không lao động. Nếu nhân loại 
không làm việc thì sau cùng chúng ta sẽ chết vì đói và thiếu hụt. Điều 
này, tất cả chúng ta đều biết. Nếu một người không làm việc, mà thay 
vào đó, lại sống trong xa hoa, thì y đang lấy đi từ kẻ khác những thành 
quả lao động của họ. 

Việc bố thí tiền bạc cho người nghèo thì không có gì sai trái, nếu 
chính bạn là người kiếm ra món tiền đó. Một câu tục ngữ nói: “Một bàn 
tay khô ráo, lười biếng thì tham lam; một bàn tay lao động, đẫm mồ hôi thì hào 
phóng”. Sau đây là những lời dạy của 12 Tông đồ: “Hấy bố thí cho kẻ nghèo 
với mồ hôi trên bàn tay bạr”. 

Lao động tay chân thì hữu ích, bởi vì, bên cạnh những điều tốt 
khác, nó giữ cho tâm trí bạn bận rộn. 

Lao động tay chân, nhất là làm việc với đất đai, thì ích lợi cả cho 


thể xác lẫn linh hồn bạn. Loại lao động này không những cho phép tâm 
trí bạn nghi ngơi, mà nó còn mang bạn đến gần hơn với thiên nhiên. 
Điều này thật khó mà hiểu được, đối với những ai không làm việc với 
hai bàn tay họ. 


TÌNH YÊU 


Người ta hỏi một hiền nhân Trung Hoa: “Khoa học là gì?” Ông đáp: 
“Biết người”. Họ hỏi: “Cái Thiện là gì?” Ông đáp: “Yêu người”. 

Để sống theo quy luật của Thượng đế, một con chim phải bay, một 
con cá phải bơi, và một con người phải yêu thương. Nếu người ta làm 
hại kẻ khác thay vì yêu thương, thì họ đang hành xử một cách kỳ lạ, như 
thể một con chim phải bơi hay một con cá phải bay. 

Cách tốt nhất để cải thiện cuộc đời của nhau, không phải là qua 
tiền bạc, quà tặng, hay lời khuyên tốt, hay thậm chí là công việc, mà là 
qua fình yêu. 

Trách nhiệm của mọi con người là nuôi dưỡng tình yêu và mang 
nó vào trong thế gian này. 


SỐNG TRONG HIỆN TẠI 


Chúng ta chia thời gian thành ba phần: Quá khứ, hiện tại và tiởng 
lai. Trong thực tế, chi có một điểm tí hon mà ở đó tương lai gặp quá 
khứ, và mặc dù cái điểm này có thể dường như nhỏ bé, nó là nơi mà 


toàn bộ cuộc đời ta được tập trung vào6+2), 

Tình yêu là cái quan trọng nhất trong tất cả. Nhưng người ta 
không thể yêu trong quá khứ hay trong tương lai. Người ta chỉ có thể 
yêu bây giờ, ở thời khắc hiện tại và trong khoảnh khắc hiện tiền. 

Mục đích của cuộc sống là mang đến cái tốt lành. Bây giờ, trong 
cuộc đời này. 

Tinh yêu là một biểu hiện của cái thiêng liêng - mà đối với nó, khái 
niệm về thời gian không hiện hữu. Do vậy, tình yêu được biểu hiện chỉ 
bây giờ, trong hiện tại, trong mọi khoảnh khắc. 


KHÔNG CÓ CÁI XẤU ÁC 


Nếu không có bóng tối, chúng ta sẽ không biết màu sắc hay ánh 
sáng. Tương tự như vậy, nếu không có cái xấu ác, thì chúng ta sẽ không 
biết đức hạnh hay sự chính trực. 

Có rất nhiều sự ác trên thế gian này. Thế nhưng, sở đĩ như vậy, 
không phải vì người ta không thực hiện đủ những hành vi tốt, mà đúng 
hơn, chỉ vì họ dấn thân vào những hành vi mà họ không nên làm. 

Nếu chúng ta tin và nhớ lại rằng, sức mạnh của chúng ta nằm 
trong những ý tưởng của mình, rồi thì rất nhiều điều ác sẽ biến mất, 
cho phép nhiều điều thiện hơn đi vào thế gian này. 

Chúng ta gọi cái xấu ác là những điều mang đến sự khổ và khó 
chịu cho cuộc sống thể xác của mình. Tuy nhiên, mục đích của đời ta là 
giải phóng linh hồn thoát khỏi thể xác ta. 

Do vậy, đối với những ai hiểu cuộc sống như là một kinh nghiệm 
tâm linh thì không có sự xấu ác. 


CÁI CHẾT 


Khi ta biết rằng cái chết đang gần kề, ta phải hoàn tất công việc 
còn dang đở của ta trên thế gian này. Thế nhưng, chỉ có một điều mà đã 
luôn luôn hoàn tất - đó là tình yêu của ta đối với người khác - ở đây, 
trong khoảnh khắc hiện tại này. 

Cái chết là sự phá vỡ cái lọ mà trong đó linh hồn ta bị giam giữ. 
Bạn không nên lẫn lộn cái lọ với cái được chứa đựng ở bên trong nó6»). 

Nếu bạn sợ cái chết, thì nên nhớ rằng, nỗi sợ hãi đó không nằm 
trong chính sự chết, mà nằm trong bạn. Trở nên một người tốt hơn, có 
nghĩa là bạn sẽ sợ cái chết ít hơn. Bất luận điều gì xảy ra, bạn sẽ luôn 
hạnh phúc nếu bạn được hợp nhất với Thượng đế. 

Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận thức rằng bạn chưa bao giờ thực sự 
được sinh ra, mà bạn đã hằng luôn sống. Chính lúc đó mà bạn sẽ cảm 
nhận được, bạn sẽ không bao giờ chết. 


SAU CÁI CHẾT 


Chúng ta thường hay nghĩ rằng cuộc sống kéo dài giữa lúc ta sinh 
ra và lúc ta chết. Điều này cũng tương tự như việc nghĩ rằng, một cái ao 
thì không có một cái bờ, và rằng khi nước chảy đi, thì cái ao cũng biến 
đi. 

Nếu bạn yêu Thượng đế với tất cả linh hồn mình, rồi thì bạn biết 
rằng, đời mình sẽ không kết thúc với cái chết69). 

Người ta hỏi một hiền nhân về cuộc sống vĩnh cửu: “Cái gì sẽ xảy ra 


cho chúng ta khi thế giới này kết thúc?” Ông đáp: “Tôi không cần thế giới, và tôi 
không sợ sự kết thúc của nó, bởi vì tôi biết răng lĩnh hồn tôi là vĩnh cửu”. 

Thượng đế là vĩnh hằng, ôm choàng tất cả, và hiện hữu xuyên qua 
không gian và thời gian. Thượng đế là tất cả những gì hiện hữu. Mọi sự 
hiện hữu trong Ngài6?. Mọi sự sống khi nó xuất hiện, không đến từ hư 
vô, mà đúng hơn từ Thượng đế. Và khi cái chết đến mang chúng ta đi, 
nó không mang chúng ta vào cõi hư vô; nó mang chúng ta đến Thượng 


đế. 


ĐỜI LÀ MỘT PHÚC LÀNH 


Mọi sự được ban cho chúng ta. Nếu bạn nhìn đúng hướng và tìm 
kiếm điều thiện tại những nơi mà nó thực sự hiện hữu - trong sự hợp 
nhất của linh hồn mình với Thượng đế - rồi thì, bạn sẽ có mọi thứ mà 
mình cần. 

Cuộc sống là phúc lành cao nhất có thể có được63. Chúng ta 
thường hay bỏ quên niềm vui của cuộc đời này, mong đợi rằng một 
ngày nào đó, một nơi nào đó, chúng ta có thể đạt được một phúc lành 
tốt hơn. Nhưng không thể có một phúc lành nào tốt hơn cái phúc lành 
này - ở đây, trong đời sống hằng ngày của bạn. 

Phúc lành thực thụ của bạn nằm bên trong hai bàn tay của riêng 
mình. Giống như một cái bóng, nó theo sau một cuộc sống thiện lành. 

Nếu đời bạn không có vẻ giống như một phúc lành vô giới hạn và 
niềm vui vô giới hạn, thì nó đang đi sai hướng. 

Hãy cố sống đời bạn sao cho mà, nhỡ ra nếu nó kết thúc sớm, thì 
thời gian còn lại sẽ là một món quà bất ngờ. 


HẠNH PHÚC 


Nguồn hạnh phúc chân thực nằm ở trong trái tim bạn. Sẽ là ngốc 
nghếch, nếu bạn tìm kiếm nó ở nơi nào khác62. Bạn sẽ giống như kẻ 
chăn cừu kiếm tìm một con chiên lạc, trong khi nó được nhét vào ngay 
bên trong áo sơ mi của ÿ. 

Quy tắc thứ nhất của minh triết, là biết chính bạn). Tuy nhiên, đây 
là cái khó làm nhất. Quy tắc thứ nhất của đức hạnh, là hạnh phúc với 
những điều nhỏ bé69; Điều này nữa, cũng khó làm. Chi có những ai tuân 
theo những quy tắc này, mới đủ mạnh để là một tấm gương đức hạnh 
cho người khác. 

Nếu bạn chi yêu chính mình, bạn không thể thực sự hạnh phúc. 
Hãy sống cho kẻ khác, rồi thì bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc chân thực. 

Các bạn đang lang thang tới đâu, hối những con người bất hạnh? 
Đang tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn? Bạn đang chạy đi xa, nhưng 
hạnh phúc phải được tìm thấy bên trong bạn. Nếu nó không có mặt bên 
trong, thì nó không có mặt ở bất cứ nơi nào khác. Hạnh phúc nằm trong 
lhã năng yêu kẻ khác của bạn. 


TÌNH YÊU 


Từ sinh cho đến tử, bạn muốn được tốt lành, và điều đó được ban 
cho bạn. Thật dễ tìm thấy cái tốt lành như thế, nếu bạn tìm đúng chỗ: 
Bằng cách yêu Thượng đế và tất cả những người khác. 

Để hạnh phúc, bạn chỉ cần làm một điều: Yêu thương kẻ khác. Hãy 


yêu mọi người, cả người nhân ái lẫn người xấu ác. Hãy yêu không 
ngừng, và rồi bạn sẽ có không ngớt những ân phước và hạnh phúc. 

Ngay khi bạn tập trung đời mình vào sự hợp nhất trong tình yêu 
với mọi sinh linh và với Thượng đế, thì đời bạn sẽ thay đổi ngay lập tức - 
từ những dằn vặt và đau khổ sang hạnh phúc và phúc lành. 

Ý chí của Thượng đế được thành tựu bất luận bạn có tuân theo nó 
hay không. Bạn kháng cự lại, hay hết lòng tuân theo nó trong hình thức 
của tình yêu - và nhờ đó, hưởng phúc lành vô giới hạn - cái đó, chỉ tùy 
thuộc vào một mình bạn. 

Vương quốc của Thượng đế nằm ở bên trong bạn. Phúc lành của 
bạn nằm ở bên trong trái tim bạn, nếu trái tim bạn được đổ đầy tình 
yêu. 


ĐỨC TIN 


Tuân theo quy luật của Thượng đế là làm cái mà Thượng đế muốn 
chúng ta làm, chứ không phải làm cái mà Ngài không muốn chúng ta 
làm. 

Tôn giáo đích thực không phải là tin vào một biến cố siêu nhiên 
hay tuần theo những luật tắc và nghi lễ. Tôn giáo đích thực là thái độ mà 
một người có đối với những người khác và với cái thế giới vô hạn - một 
thái độ dựa trên trí tuệ và kiến thức đương thời. 

Những đức tin và tôn giáo khác nhau có nhiều quy luật và quy tắc 
khả biến khác nhau, và cũng có một vài quy luật và quy tắc bất biến và 
vĩnh cửu. Những quy luật vĩnh cửu2) này chính là tôn giáo đích thực. 

Những ai mà đặt tôn giáo vào hàng thứ hai trong đời mình, họ 
không có tôn giáo nào cả. 


LINH HỒN 


Có hai lối đi trong đời: Một là sống cho thể xác, và lối kia, cho linh hồn. 
Nếu bạn sống cho thể xác, sự thể sẽ trở nên rõ ràng rằng, những lạc thú 
xác thịt vốn mong manh, sẽ yếu đi qua tháng năm, và kết thúc với cái 
chết. Trái lại, nếu bạn sống cho linh hồn, thì những niềm vui của đời sẽ 
gia bội với thời gian, và cái chết sẽ không còn đáng sợ. 

Vậy thì, chúng ta là ai? Không là gì cả. Quả thật, chúng ta không là 
gì cả. Nhưng cái “không là gì” này lại có khả năng hiểu chính nó và cái 
nơi chốn của nó trên thế gian này. 

Khi bạn nhìn chính mình như là một hữu thể vật chất, bạn trở 
thành một câu đố không thể giải đối với chính bạn. Trái lại, ngay khi 
bạn hiểu rằng “cái tôi nội tại” của mình là cái linh hồn bị giam nhốt trong 
thân xác này, thì câu đố biến đi này, và thế gian trở thành dễ hiểu. 

Nếu chúng ta so sánh sức mạnh thể chất của mình với những sức 
mạnh của thiên nhiên, thì chúng ta không là gì cả. Nếu chúng ta nhìn 
vào linh hồn mình - nó vốn là một phần của linh hồn thiêng liêng(2) - 
thì chúng ta hiểu rằng, chúng ta là một cái gì đó ở bên trên cái phần còn 
lại của thế gian này. 


MỘT LINH HỒN TRONG TẤT CẢ 


Đa số mọi người nghĩ rằng chỉ có họ mới là quan trọng, và những 
người khác thì không. Tuy nhiên, có những người nhân ái và khôn 
ngoan, họ hiểu rằng cuộc đời của những người khác và những thú vật, 


thì cũng quan trọng như đời của chính họ, và họ thực tình quan tâm 
đến mọi sinh vật. Đối với những người như thế, sống và chết đều dễ 
dàng. 

Có một thời, khi tất cả mọi người đều ăn thịt người, và nghĩ rằng 
họ không đang làm cái gì sai trái. Bây giờ, ngày càng có thêm nhiều 
người hiểu rằng ăn thịt súc vật là xấu. Thời điểm sẽ đến, khi mà mọi 
người sẽ nghĩ rằng việc giết mổ và ăn thịt cừu, bò cái, hay lợn, thì cũng 
xấu như việc giết hại một con người(62), 

Mọi sinh vật, người và thú, thì được kết nối mật thiết với nhau. Khi 
một sinh vật khổ thì những sinh vật khác cũng khổ nữa. Tương tự như 
vậy, khi một người hạnh phúc thì niềm hạnh phúc trải ra và khiến cho 
kẻ khác hạnh phúc. 

Bạn sẽ hiểu cuộc đời này chỉ khi nào bạn thấy chính mình trong mọi 
người. 


THƯỢNG ĐỂ 


Đừng tìm Thượng đế trong những ngôi đền. Ngài hiện diện, và 
đang sống bên trong bạn». Hãy trao mình cho Thượng đế, và bạn sẽ 
luôn luôn vui sướng và hạnh phúc. 

“Một người trầm tư có thể cảm nhận sự hiện điện của linh hồn chính mình 
và lĩnh hồn đại đồng - Thượng đế. Nhưng ngay khi y cố làm sáng tỏ và giải thích 
những ý tiởng này, y phải khiêm cung ngừng lại, và không thể chạm vào bức 
màn vốn che phủ chúng. Mọi dân tộc đều rao giảng cái Linh hồn tối thượng vĩ 
đại kia, gọi nó bằng nhiing cái tên khác nhau và mặc cho nó những trang phục 
khác nhau. Bên dưới những cái tên và trang phục này, chỉ có một Thượng đế duy 
nhất(66)”., 


J.J. Rousseau 
Kẻ hướng dẫn đời ta và cuộc sống của toàn thế gian, là Thượng đế. 
Thượng đế mong muốn cái tốt lành cho tất cả. Nếu bạn cũng ao 
ước điều tốt lành cho tất cả, thế thì Thượng đế sống bên trong bạn. 
Người ta có thể tránh việc nói tên của Thượng đế, nhưng người ta 
không thể tránh việc chấp nhận sự hiện hữu của Ngài. Không có gì hiện 
hữu, nếu Ngài không hiện hữu. 


SỰ HỢP NHẤT TRONG LINH HỒN 


Khi một người chi sống cho thân thể mình, thì dường như chỉ có 
duy nhất một cái hiện hữu và quan trọng: “Tôï”67. Tuy nhiên, có hàng 
triệu người mong ước được hạnh phúc như là những cá thể (riêng lẻ, 
tách rời), và họ mâu thuẫn với nhau, vì không ai hoàn toàn thỏa mãn. 
Cái “tôi” của bạn nói với bạn rằng thân thể bạn thì không vĩnh cửu: Nó sẽ 
biến mất và chết đi với thời gian. Con đường ra khỏi sự mâu thuẫn này là 


^*“% 


chấp nhận rằng, cái “tôi” của bạn thì không chỉ ở trong thân thể mà 
thôi, nó còn ở trong linh hồn, cái linh hồn mà sẽ được hợp nhất với 
những người khác bởi tình yêu, bởi vì linh hồn thì không chết. 

Thân thể muốn cái tốt nhất cho chính nó, cho dù cái đó làm hại 
linh hồn. Còn linh hồn thì lại muốn cái tốt nhất cho chính nó, cho dù cái 
đó làm hại thân thể. Cuộc đấu tranh này sẽ biến đi chỉ khi nào bạn hiểu 
rằng, đời bạn không ở trong thân thể - nó sẽ biến đi và chết: Thân thể chỉ 
là nơi chốn mà linh hôn vĩnh cửu của bạn lưu trú tạm thời. 

Một người có thể hiểu tình yêu tốt lành như thế nào, khi y hiểu 
thân xác y mong manh như thế nào. 


TÌNH YÊU ĐẠI ĐỒNG 


Nếu bạn mong đợi một phần thưởng cho tình yêu của mình, thì đó 
không phải là tình yêu chân thực®). Cái phẩm chất cốt tủy của tình yêu 
là hiến tặng những phúc lành cho tất cả những ai ở xung quanh bạn - và 
không đòi hỏi cái gì đáp lại46). 

Người ta sống không phải bằng những cái mà họ nghĩ về cuộc đời, 
mà chỉ qua tình yêu. 

Bạn muốn sự tốt lành, và sẽ nhận được nó khi bạn mong muốn sự 
tốt lành cho hết thảy mọi người. 

Có nhiều sự tốt lành trên thế gian này, nhưng chỉ có duy nhất một 
sự tốt lành chân thực: Yêu người khác. 

Tình yêu mà có một lý do thì không phải là tình yêu thuần khiết. 
Chi có tình yêu vô hạn chế, vô điều kiện mới là tình yêu vĩnh cửuứ9), 
Tình yêu như thế không biến đi, mà liên tục tăng trưởng với thời gian. 


TỘI LỖI 


Không có cuộc sống nào mà không có tội lỗi và việc chuộc lại 
những sai lầm của bạn. Những tội lỗi của chúng ta thì giống như một 
cái vỏ trứng hay một hạt lúa mạch. Diệt trừ những tội lỗi của ta, thì 
giống như việc phá vỡ cái vỏ ngoài, nó giải phóng chú gà con, hay để 
cho hạt mầm phát triển khi nó được phô ra không khí trong lành và ánh 
sáng. Cùng cách như vậy, cái tôi tâm linh của chúng ta tăng trưởng khi 
được phô bày ra trước linh hồn của Thượng đế. 


Thân thể bạn nên phục vụ linh hồn bạnữ?. Nhưng thường khi, do 
hoàn cảnh, người ta làm ngược lại. Đây là cái mà tôi gọi là một tội lỗi. 

Trong thế giới tâm linh, mọi sự được nối kết chặt chế hơn trong 
thế giới vật chất. Bất cứ lời nói dối nào cũng dẫn đến dăm bảy lời nói 
đối khác, bất cứ hành vi tàn nhẫn nào cũng dẫn đến những hành vi tàn 
nhẫn khác. 

Đối với chúng ta, trẻ con có vẻ thuần khiết hơn người lớn. Sở đĩ 
như vậy, có thể là vì tâm trí của chúng chưa bị làm hỏng bởi những 
thành kiến của người lớn. Người lớn phải tranh đấu với tội lỗi của họ. 


SỰ CÁM DỖ 


Hãy phục vụ thân thể bạn chỉ khi nào nó thực sự cần đến sự phục 
vụ đó, chứ không phải bằng cách tạo ra thêm nhiều cách để chiều 
chuộng nó. Khi bạn chiều chuộng thân thể bạn quá nhiều, thực ra bạn 
đang làm đau chính mình. Để có một cuộc sống tốt đẹp, thân thể bạn 
nên phục vụ linh hồn bạn, chứ không phải ngược lại. 

Chỉ có thân thể bạn mới khổ, chứ linh hồn bạn không biết đến sự 
khổứữ?). Cuộc sống tâm linh của bạn càng yếu thì bạn sẽ càng khổ. Tốt 
nhất là sống bằng linh hồn bạn nhiều hơn. 

Bao tử bạn ví như những chiếc cùm trói buộc linh hồn bạn. Bạn 
nên ăn để chống lại cơn đói, chứ không phải cho lạc thú của vị giác. 

Càng ít chú tâm đến thực phẩm, y phục đắt tiền và trò giải trí, thì 
bạn sẽ càng có nhiều tự do hơn. 


Nếu bạn không muốn làm việc, bạn sẽ sống hoặc là bằng sự nhục 


LAO ĐỘNG VÀ NHÀN RỒI 


nhã hay bạo động, hoặc bằng cách ăn cắp từ những người khác. 

Chúng ta nên kính trọng người khác không phải vì sự giàu có của 
họ, mà vì công việc họ làm. Thường khi, những người rất lười biếng 
nhưng rất giàu thì được nể trọng, trong khi những ai làm công việc hữu 
ích bằng tay chân, như những nông dân, hay kẻ làm thuê hưởng thù lao 
từng ngày, lại không được nể trọng. Đây là điều sai lầm. 

Không có gì làm hại một cuộc sống tốt đẹp nhiều cho bằng bỏ bê 
công việc bình dị, thường nhật - làm ra thực phẩm của chính bạn, quét 
dọn nhà cửa, và giặt ủi quần áo. Nhiều người giàu bỏ bê những việc lặt 
vặt thường nhật như thế, nhưng đối với một người lương thiện, thì đây 
là công việc quan trọng nhất của đời mình. 

Nếu bạn làm việc cho những người khác thì hãy đừng xấu hổ về 
điều này, và đừng đòi thêm thù lao phụ trội. Hãy nhớ rằng, lao động của 
bạn khi được làm trong tình yêu, cho sự tốt lành của người khác, thì tốt 
cho linh hồn mình. 


DỤC VỌNG VÀ ĐAM MÊ 


Thường khi, người ta không phân biệt rạch ròi giữa hai loại tình 
yêu: thể xác và lĩnh hồnứ2). Nếu bạn không thể thấy sự khác biệt nào giữa 
hai loại tình yêu đó, thì bạn không thể thấy sự khác biệt giữa những lời 
nói dối và sự thật. 

Chúa Jesus dạy điều sau đây về quan hệ tình dục: “Các ngươi nghe 


người ta nói: Đừng ngoại tình. Nhưng ta nói với các ngươi rằng, bất cứ 
ai mà nhìn một người đàn bà một cách thèm muốn, thì đã phạm tội 
ngoại tìnhữ»2) với cô ta trong trái từm mình”. (Matthew s: 27-28). heo lời 
dạy này, một người nên phấn đấu cho sự trinh bạch, và bằng cách làm 
như vậy, bạn đang làm cái tốt nhất. 

Là một điều tội lỗi, nếu bạn xem thực phẩm chi như là một nguồn 
lạc thú. Tương tự như vậy, là tội lỗi, nếu xem tình dục chỉ là một nguồn 
lạc thú. Điều này có hại cho linh hồn bạn. 

Chúng ta có thể nói rằng, ước vọng về hôn nhân và con cái hiện 
hữu trong một số người, tới mức độ mà họ không thể chu toàn quy luật 
của Thượng đế, và hy vọng rằng con cái họ sẽ có thể. 


TỘI LỖI 


Những tội lỗi của thân xác - như háu ăn, lười biếng và ham muốn 
nhục dục - thì không chi xấu xa trong tự thân chúng, mà còn bởi vì 
chúng dẫn đến sự thù địch giữa con người với nhau. 

Nếu bạn muốn được mọi người yêu mến, bạn không nên chú ý quá 
nhiều đến của cải vật chất, bởi vì bạn không thể có tất cả những thứ mà 
những người khác có. Thay vào đó, bạn nên đặt tình yêu của mình vào 
những phúc lành tâm linh - những điều mà nhiều người có thể có một 
cách đồng thời. 

Đừng khinh bỉ hay ca ngợi kẻ khác. Nếu bạn khinh bỉ họ, bạn sẽ 
không thấy cái tốt lành trong họ. Nếu bạn ca ngợi họ quá mức, thì 
những mong đợi mà bạn dành cho họ sẽ là quá lớn. Hãy bày tỏ sự tôn 
trọng đối với người khác, như họ làm như thế đối với bạn. 

Những Phật tử nói rằng, mọi tội lỗi là hậu quả của sự ngu si05). 


Điều này đúng cho tất cả mọi tội lỗi, nhất là sân hận và sự thù địch đối 
với người khác. 


KIÊU MẠN 


Giận huynh đệ mình thay vì yêu thương là một điều xấu. Tuy 
nhiên, càng tệ hơn nếu y nghĩ rằng y tốt hơn huynh đệ của mình. 

Thật ngốc nghếch, nếu một người ngh1 răng mình cao hởn một người khác. 
Càng ngốc nghếch hơn, khi một dân tộc nghĩ rằng nó cao hơn một dân tộc khác. 

Một người không thể tự nhấc mình vào trong không trung. Hệt 
như vậy, y không thể thực sự tự tôn vinh chính mình. 

Chỉ trong cuộc sống vật lý của mình, bạn mới có thể đối xử một 
cách tự tôn với kẻ khác. Tuy nhiên, nếu bạn sống một cuộc sống tâm 
linh, bạn sẽ thấy mọi người đều bình đẳng, ngang hàng với bạn. 

Sự bất bình đẳng là không tương thích với tình yêu chân thực. Tình 
yêu là mặt trời, chiếu sáng một cách bình đẳng trên tất cả mọi người. 
Nếu mặt trời chiếu sáng cho một số người, mà không chiếu sáng cho 
những người khác, thì nó sẽ không phải là mặt trời. Cũng như vậy, một 
tình yêu chỉ dành cho một số người, thì không phải là tình yêu chân 
thực. 


KIÊU MẠN VÀ DANH VỌNG 


Chỉ sống cho danh vọng thật là nguy hiểm. Nếu bạn chỉ sống cho 


riêng bản thân mình, thì khi vấp ngã, bạn chỉ làm hại một mình bạn. 
Nhưng nếu sống cho danh vọng, bạn có thể làm hại những người khác 
nhiều hơn một trăm lần. 

Hãy “đấp tại ngoảnh mặt” với những dư luận của người khác về 
bạn. Nếu không có sự “làm ngơ” đó, bạn sẽ không thể là một người tự 
đo. 

Càng về già, qua tháng năm, phần lớn những tội lỗi và cám dỗ đều 
trở nên yếu đi. Tuy nhiên, riêng với lòng kiêu mạn, thì bạn sẽ phải đấu 
tranh với nó suốt từ tuổi ấu thơ cho đến tuổi giàữ?). 

Thượng đế sáng tạo ra trời và đất, nhưng chúng ta không thể nắm 
bắt khái niệm này, hoặc tìm thấy hạnh phúc trong nó. Thượng để cũng 
tạo ra chúng ta để hiểu hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều được sáng tạo 
như là một bộ phận của một cơ thể duy nhất, một cơ thể mà phải yêu 
chính nó. 


THAM LAM VÀ GIÀU CÓ 


“Một người từ bi, không bao g1ờ giàu có. Một người giàu có, thì không từ 
bị(78)”, 

Tục ngữ Trung Hoa 

Một số người nói: “Tôi giàu bởi vì tôi tốt hơn những người khác”, và 
đồng thời nói: “Tôi tốt hơn những người khác bởi vì tôi giàu”. Vâng, thực sự 
là khó cho một người giàu bước vào vương quốc của Thượng đếU°), 

Bạn nên tích lũy loại của cải mà không ai có thể lấy đi từ bạn: Nó 
vẫn còn lại với bạn ngay cả sau cái chết, và không bao giờ hư mất(89), 
Những của cải đó được lưu trữ trong linh hồn bạn, trong một cuộc sống 
tràn đầy tình yêu. 


Mười người tốt, đứng đắn, có thể nằm chung trong một căn phòng 
nhỏ và ngủ ngon trên một cái sàn nhà, đắp một cái chăn bình dị. Tuy 
nhiên, hai người giàu không thể chịu được nhau, ngay cả trong một 
dinh thự với mười phòng ngủ. 

Qua thời gian, người giàu trở nên càng xấu hổ, và người nghèo 
càng thêm tuyệt vọng. 


KIÊU MẠN 


Trong thời cổ đại, ngay cả trong thời trung đại, người ta tin rằng 
không phải mọi dân tộc đều bình đẳng, và một vài dân tộc như Ba Tư, 
Hy Lạp, La Mã, hay Pháp, thì ưu việt hơn những dân tộc khác. Chúng ta 
không còn có thể tin như vậy. 

Chỉ có trẻ con mới là bằng chứng của sự bình đẳng thực thụ giữa 
con người với nhau. Người lớn phạm một tội ác khi họ dạy trẻ con đối 
xử với tha nhân một cách bất bình đẳng. 

Chủ nghĩa dân tộc là một thành kiến đặt nền tảng trên sự bất bình 
đẳng giữa những dân tộc, 

Những kẻ tôi tớ trong nhà của những người giàu cấu thành một sự 
phi lý vốn đi ngược lại Ki-tô giáo. 

Những kẻ rao giảng đạo đức, thường hay giới hạn trách nhiệm của 
họ vào gia đình hay đất nước, nhưng trong khi làm như vậy, họ dạy sự 
ích kỷ. Gia đình và đất nước chi là hai vòng tròn nằm trong cái vòng 
tròn lớn hơn, là nhân loại. 


Sự trả thù và trừng phạt đối với những ai đã lăng nhục hay làm hại 


PHÁN XÉT VÀ TRỪNG PHẠT 


bạn trong bất cứ cách nào là một sai lầm. Lời dạy rằng sự bạo động thì 
hữu ích cho con người, cũng là một sai lầm. 

Sự bạo động có thể là một cản trở và một chướng ngại cho những 
gì mà người ta muốn. Tuy nhiên, giống như một con đập vốn không thể 
ngăn dòng chảy của một con sông, sự bạo động không thể ngăn chặn 
cơn thủy triều của cảm xúc, mà sẽ một ngày nào đó vỡ bùng ra. 

Mọi người đều hiểu rằng cái xấu không thể tiêu diệt cái xấu. 
Chúng ta chi tăng cường cái xấu ác khi ta tin rằng cái xấu phải bị trừng 
phạt. Chúng ta không tiêu diệt được cái xấu, mà chỉ làm gia bội nó khi 
ta đáp trả cái xấu bằng cái xấu. 

Ta có thể thấy tội lỗi trong người khác một cách dễ dàng như ta 
thấy vết nhơ trên mặt họ, nhưng ta không thể thấy chính những tội lỗi 
của bản thân(82, bởi vì ta không đang nhìn vào tấm gương của lương 
tâm mình. Ta cần soi vào tấm gương đó một cách thường xuyên hơn. 
Rồi, chúng ta sẽ trách cứ những người khác ít hơn về những tội lỗi của 
họ, và trở nên thuần khiết hơn. 


BẠO ĐỘNG VÀ CHIẾN TRANH 


Có vẻ như việc làm thay đổi xã hội và làm cho con người trở nên tốt 
hơn là một vấn đề đơn giản. Do vậy, chúng ta thường hay cố thay đổi 
những ai xung quanh ta và quên đi việc phát triển tâm linh của chính 
mình - tự phấn đấu để đạt tới sự toàn thiện nội tại. Con đường chân thực 


duy nhất để cải thiện xã hội là cải thiện cái tôi tâm lĩnh của mình. 

Nhiều thành kiến, niềm tin sai lầm, những thái độ giả dối và nhiều 
nghi thức trống rỗng bảo chúng ta làm thế nào để phục vụ Thượng đế. 
Cũng có thành kiến cho rằng, một số người có thể cưỡng bách áp đặt 
lên kẻ khác những quan điểm của họ về cách sống một cuộc sống tốt 
đẹp, và bảo họ phải làm cái gì. 

Làm thay đổi xã hội mà không có sự cải thiện nội tại của mỗi cá 
thể, thì giống như việc cố tái thiết một ngôi nhà bằng đá, mà chỉ dịch 
chuyển và tái sắp xếp những hòn đá, chứ không dùng vôi hồ để gắn 
chúng lại. Bất luận bạn sắp xếp những hòn đá ra sao, nếu chúng không 
được gắn lại với nhau, thì khi gặp thời tiết xấu, toàn bộ tòa nhà sẽ rã ra 
từng mảng. 

Sự cải thiện thế giới này nằm trong việc thay thế bạo động bằng 
tình yêu, và trong việc hiểu rằng cái nền tảng cho một cuộc sống đẹp 
không phải là sợ hãi sự bạo động, mà là tình yêu. 


LAO ĐỘNG VÀ NHÀN RỒI 


“Không có gì ngăn trở cuộc đời của con người nhiều hơn là việc buộc người 
khác làm như ta muốn, bằng cách dàng bạo lực. Một ngày sẽ đến, khi mà người 
ta sẽ hiểu răng, có một quy luật chung, không phải quy luật của bạo động, mà là 
của tình yêu đại đồng trong quan hệ với nhau”. 

Félicité Robert de Lamennais 

Những kẻ cắp sống bằng việc ăn cắp. Bạn không thể tin rằng họ là 
những người tử tế cho đến khi họ ngừng hành vi xấu đó; và việc cầu 
nguyện và những hiến tế sẽ không khiến cho họ trở nên tốt. Điều này 
cũng đúng cho những người giàu và những kẻ lười biếng. Nếu họ không 


làm việc, mà dựa vào lao động của người khác, thì họ cũng không thể 
trở nên tốt, bất luận họ cầu nguyện hay hiến tế nhiều thế nào đi nữa. 
Những ai khuyến khích sự phân công lao động, họ giành lấy công 
việc dễ dàng nhất cho chính mình. Tuy nhiên, thật kỳ lạ rằng công việc 
quản lý của họ trở nên gian nan, trong khi công việc tay chân mà họ 
trốn tránh lại trở thành công việc thú vị nhất. 
“Những món quà lớn nhất có thể bị hủy diệt bởi sự nhàn rỗi”. 


Michel De Montaigne 


CHÂN LÝ 


Đời chúng ta trở nên xấu, thậm chí xấu hơn cuộc sống của những 
kẻ ngoại đạo(83), bởi vì chúng ta chấp nhận chân lý hư dối thay vì chân lý 
đích thực. 

Ngay khi người ta đã quyết định rằng họ có thể tạo ra một tổ chức 
gọi là một giáo hội, và trong khi làm như vậy, thoát khỏi tội lỗi, thì một 
nhóm người khác xuất hiện, và cũng nói hệt như vậy. Ngay khi hai 
nhóm này khởi sự cáo buộc lẫn nhau về tội nói dối, thì rất có thể cả hai 
đều saI. 

Bất cứ sự nô lệ nào cũng dễ chịu đựng hơn là sự nô lệ đặt nền trên 
tôn giáo dối trá®+). Một người, khi đã là tên nô lệ cho một tông phái hay 
giáo hội nào đó, thì ở dưới sự kiểm soát hoàn toàn của những vị đạo sư 
của ÿ. 

Thời đại chúng ta là thời đại của sự phê phán thực hành, mà trong 
đó mọi sự có thể được xem xét và đánh giá với óc phê phán(85). 

“Hai nhóm cố trốn tránh sự phê phán: Những cơ sở tôn giáo, nấp dưới cái 
cớ là thánh thiện; và những kẻ làm luật, nấp dưới cái cớ của quyền lực và sự vĩ 


đại của họ”. 


Immanuel Kant 


KHOA HỌC SAI LẦM 


Loài cú có thể nhìn thấy trong bóng tối, nhưng trở nên mù lòa 
trong ánh sáng. Đối với nhiều học giả thì cũng đúng y như vậy. Họ biết 
nhiều kiến thức lặt vặt, “từ chương”, nhưng không biết, hay không 
muốn biết cái khoa học quan trọng nhất, cần thiết cho cuộc sống - f nên 
sống như thế nào trên thế gian này(89). 

Có những quan điểm sai lầm về mọi thứ thì cũng có những khoa 
học sai lầm. Một số ý kiến được xem là chân lý duy nhất, không phải bởi 
vì chúng đáp ứng những nhu cầu của con người, mà bởi vì những học 
giả xem nó là cần thiết. Do vậy, khoa học trở thành sai lầm. Điều này 
thường xuyên xảy ra trong thế giới chúng ta. 

Khả năng của tâm trí để hấp thu kiến thức, khả năng đó không 
phải là vô giới hạn. Do vậy, bạn không nên tin rằng càng biết nhiều hơn 
thì càng tốt hơn. Kiến thức về những điều không quan trọng là một trở 
ngại cho sự hiểu biết chân thực). 


NỔ LỰC 


Khi một người tìm cách cải thiện chính mình, y có thể sẽ ngã trở 
lại những thói xấu cũ, nhưng sau cùng luôn luôn trở về với những nỗ lực 


của mình. Cái bước lùi này thì luôn nhỏ hơn sự tiến bộ của y. Nếu một 
người muốn cải thiện cuộc sống nội tại của mình, sau cùng y sẽ thành 
công. 

“Chúng ta nên loại bỏ cái quan điểm sai lầm rằng, Thượng đế có thể sửa 
chữa nhiing tội lỗi của chúng ta. Ngoài bạn ra, không ai có thể làm việc này cho 
bạn. Nếu bạn nấu biia ăn một cách cẩu thả, chiếu lệ thì bạn không thể mong đợi 
Thượng để làm cho nó trở nên ngon lành. Nếu bạn đi sai hướng trong cuộc đời, 
bạn không nên mong đợi Thượng đế qua sự can thiệp thiêng liêng, thay đổi nó và 
bất ngờ làm cho nó tốt hơn”. 


John Ruskin 


Nói rằng bạn không thể thực hiện một nỗ lực để giữ cho mình khỏi 
làm điều sai trái, thì cũng như công nhận rằng bạn không phải là một 
con người, mà là một con vật, hay một sự vật vô tri. Con người biết 
rằng, thực hiện một nỗ lực, cái đó nằm trong quyền lực của chúng ta. 

Mọi tôn giáo đều dạy chúng ta rằng, toàn bộ cuộc đời ta là một nỗ 
lực, tiến lên từ những giai đoạn thú vật sơ khaI68 đến sự sống cao hơn 
của linh hồn. 


KHÔNG CÓ ĐIỀU XẤU 


Nếu một chút xíu trong cái nỗ lực mà người ta đặt vào việc làm 
giàu, tự chiêu đãi mình, hay tranh cãi, được đầu tư vào việc cải thiện cái 
tôi nội tại của họ, và không chống lại lương tâm họ, thì chẳng bao lâu 
mọi điều xấu sẽ biến đi khỏi thế gian này. 

Đừng nói hay phàn nàn về những điều xấu mà những kẻ thân yêu 
của bạn đã làm. Nếu những người khác đàm tiếu, phán xét, và chỉ trích 
những láng giềng của họ, hãy cố phớt lờ nó. Bạn càng ít phán xét kẻ khác, 


thì càng tốt hơn cho bản thân mình. 

Bạn không thể làm gia tăng sự tốt lành của cuộc đời này. Đời bạn, 
trong tự thân nó là một điều tốt đẹp. Tất cả những gì bạn cần làm là 
không làm hỏng nó. Quả thực, đôi khi chúng ta sống một cuộc sống xấu 
xa, nhưng sở đĩ như vậy là bởi vì chúng ta đã làm những điều xấu, mà lẽ 
ra chúng ta không nên làm. 

Câu nói: ⁄Aut bene, aut nihï]” thường được hiểu là: “về người chết, chỉ 
nên nói điêu tốt, hoặc không nói gì cả”. Điều này sai. Người ta nên nói 
ngược lại: “vềngười Äang sống, chỉ nên nói điều tốt, hoặc không nói gì cả”. Làm 
điều này, chúng ta sẽ thoát khỏi nhiều lỗi lầm và khỏi trộn lẫn cái tốt với 
cái xấu. 


Ý NGHĨ 


Bạn không thể, về mặt thể lý, loại bỏ tội lỗi, sự cám dỗ, hay những 
lời nói đối. Bạn có thể loại bỏ chúng chi trong những ý nøh7 của bạn. 

Sức mạnh tâm linh vốn có thể dịch chuyển thế giới này, thường 
hay vuột khỏi sự chú ý của ta. Nó không được tìm thấy trong những 
cuốn sách, nhật báo, luật lệ, hay những chuyên san có tính hàn lâm. Vô 
hình, nó luôn tự do. Nó có thể được tìm thấy trong những ý nghĩ của 
bạn, và nó là sức mạnh của linh hồn bạn. 

Trước hết, hãy nói bằng tiếng nói nội tại của bạn khi nghĩ về thế 
gian này; chỉ lúc đó, bạn mới nên nói ra với những người khác. 

Cuộc đời của con người được xác định, không phải bởi những 
hành động của họ, mà bởi những ý tưởng nội tại vốn chỉ đạo, hướng 
dẫn những hành động của họ; có thể nói tương tự như thế về những dân 
tộc. Chúng được xác định, không phải bởi những biến cố bên ngoài, mà 


bởi những ý kiến được chia sẻ, vốn hợp nhất những con người. 
Một ý tưởng lớn cư ngụ trong linh hồn của một người, có thể làm 
thay đổi toàn bộ đời y. 


CHÂN LÝ 


Đừng tin bất cứ điều gì mà chi dựa vào lời nói của ai đó(82. Hãy suy 
nghĩ và phân tích mọi sự, rồi chấp nhận chỉ những điều được trí tuệ của 
bạn phê chuẩn. 

Để sống một cuộc sống tốt, hãy sống bằng sự thật, và tìm kiếm sự 
hướng dẫn từ những vị hiền nhân sống trước bạn. 

Chân lý chỉ đến với bạn nếu bạn dùng trí tuệ của mình. 

Nếu bạn muốn biết chân lý, hãy tự giải phóng mình ra khỏi mọi ý 
tưởng về lợi lộc cá nhân, và rồi, hãy làm quyết định của bạn. 

Mọi người đang tìm kiếm chân lý, việc này nhắc tôi nhớ về một 
nông dân. Nhiệm vụ chính yếu của y là chọn lựa chân lý, như một nông 
dân chọn những hạt giống tốt nhất của mình, và rồi trồng chân lý này 
vào trong linh hồn, như người nông dân trồng những hạt giống của ÿy. 
Những từ ngữ là những dụng cụ chủ yếu của bạn. 


KHIÊM CUNG VÀ KHIÊM TỔN 


Những người thực sự đức hạnh không nghĩ rằng họ đức hạnh, bởi 
vì họ đức hạnh69), 


Đức hạnh đích thực không nói về chính nó hay khoa trương. Đức 
hạnh giả dối mới muốn khoa trương và khệnh khạng. 

Những người khiêm cung, thiện lành, có đạo đức thường nể trọng 
những người thiếu đạo đức nhưng “kêu tơ” và la lối ầm 1. Sở dĩ như vậy 
là bởi vì một người tử tế và khiêm cung thường xét đoán người khác 
theo những tiêu chuẩn của chính mình, và không thể tưởng tượng, làm 
thế nào mà một ý tưởng ngu xuẩn lại có thể được nói ra với quá nhiều tự 
tin như vậy. 

Sự khiêm cung là cái nền tảng cho mọi đức hạnh và trí tuệ. Không 
có ý tưởng nào hữu ích hơn ý tưởng rằng, bạn chỉ là một côn trùng bé 
nhỏ, một phân tử bé tí hon, không là gì cả. 

Bạn chỉ cần hiểu rằng bạn là một người nhỏ bé và không quan 
trọng, thì bạn sẽ không sợ chết, và sẽ có niềm vui chân thực trong đời. 


HY SINH 


Bạn càng ít chú ý tới thân thể mình, thì bạn sẽ càng thu được 
nhiều hơn trong cuộc sống tâm linh. Bạn phải chọn cái gì là quan trọng 
hơn đối với mình. 

Cái duy nhất mà không dừng lại hay kết thúc, là việc chỉ sống cho 
kẻ khác. Khi bạn sống cho kẻ khác, bạn có thể sống một cuộc đời hạnh 
phúc và thanh thản. 

Để có đức tin chân thực, bạn nên quên đi chính mình. Để quên 
mình, bạn cần đức tin. Hai điều này tăng cường sức mạnh cho nhau. 

Những thời đại cứ tiếp tục trôi đi, và câu đố: “Làm thế nào con người 
có thể sống một cuộc sống tốt?”” vẫn còn là một câu đố không thể giải - thế 
nhưng, nó đã được giải cách đây rất lâu rồi. 


Một người phải sẵn sàng hy sinh cuộc sống thể xác cho cuộc sống 
tâm linh6!9, 


SỐNG TRONG HIỆN TẠI 


Cuộc đời chúng ta ở đây trong hiện tại là thời điểm khi mà Thượng 
đế sống trong chúng ta. Do vậy, một phút của đời ta trong hiện tại thì 
quý giá hơn bất cứ cái gì khác. Hãy cố gắng hết sức mình, đừng lãng phí 
thời gian này, và hãy tìm một cách cẩn thận, sự biểu hiện của Thượng đế 
bên trong mình. 

Càng già đi, những hồi ức của tôi càng rõ rệt. Thật kỳ lạ, chẳng 
hiểu sao mà tôi chi nhớ những điều tốt và nhân ái, và đôi khi thậm chí 
tận hưởng những hồi ức này còn hơn là tận hưởng hiện tại. Điều này có 
nghĩa là gì? Nó có nghĩa là không có cái gì ra đi. Không có cái gì đã hiện 
hữu hay sẽ hiện hữu, bởi vì mọi thứ đều ở đây, bây giờ, trong hiện tại. 

Nếu bạn sống, tập trung toàn bộ đời mình vào trong hiện tại, thì 
bạn sẽ không có câu hỏi nào về cuộc sống tương lai của mình, trước hay 
sau cái chết. 


NỔ LỰC 


Để hoán chuyển từ cuộc sống thú vật đến cuộc sống tâm linh của 
mình, chúng ta cần phải chiến đấu chống lại điều xấu ác. Chỉ bằng cách 
vượt qua những vấn đề, những bất hạnh, đau khổ của bản thân, thì 


chúng ta mới tiến gần sát hơn đến cái tôi tâm linh của mình. 

Người ta nói rằng, những ai may mắn trong đời, những ai giàu có, 
mạnh khỏe, và không có những vấn đề thông thường, họ thường là 
người xấu và yếu đuối6?). Từ điều này, bạn thấy tại sao một người cần 
phải làm một nỗ lực trong đời để vượt qua những trở ngại. Chúng ta 
không nên phàn nàn về những khó khăn của mình, mà nên vượt qua 
chúng. 

Một con người là thành phần của linh hồn Thượng đế bị giam giữ 
trong một thân xác. Ở khởi đầu của cuộc sống, một người không nghĩ 
như vậy, y tin rằng đời y ở trong thân thể. Càng sống lâu, y càng hiểu 
rằng, cuộc sống chân thực của y không phải ở trong thân thể, mà ở 
trong linh hồn. 

Nếu bạn có một kẻ thù, hãy xem đây là cơ hội để học cách tha thứ 
và yêu kẻ thù của mình. Bằng cách này, bạn sẽ thu được nhiều hơn so 
với khi bạn chỉ đơn giản đóng cửa lại với y. 


CÁI CHẾT 


Nếu cuộc đời là một giấc mộng, và cái chết là một sự thức dậy, thì 
trong giấc mơ tương lai của mình, tôi có thể thấy chính tôi như là một 
hữu thể khác, khác biệt với “cái tôi” hiện nay. 

Những con người, giống như những con thú, kháng cự, chống lại 
sự chết; nhưng đo trí tuệ của mình, ngay cả khi họ kháng cự, họ có thể 
chấp nhận sự tất yếu của nó. 

Toàn bộ cuộc sống con người bao gồm vô số những thay đổi nhỏ, 
mà mắt ta không thấy được, nhưng chúng xảy ra với chúng ta từng 
phút. Tại ngay khởi đầu của những đổi thay này, ta là một đứa trẻ. Ở 


chính sự kết thúc là cái chết, không phải là cái mà ta hiểu được. Cái chết 
là sự thay đổi của hình thức mà trong đó linh hồn ta sống. Ta không nên 
lẫn lộn cái hình thức với cái được nối kết với nó. 

Đời ta, từ sinh đến tử, kể cả những giấc mơ của ta - há chẳng phải 
tất cả chi là một giấc mơ lớn), mà ta định ninh nó là một cuộc đời 
thực, với một cuộc đời lớn hơn vẫn còn ở phía trước chúng ta? 


ĐỨC TIN 


Mọi con người đều cảm thấy rằng có một cái gì đó vĩ đại ở bên 
trong mình. Trong đời, “cái gì đớ' - cái không thể hiểu được - là cái quan 
trọng nhất trong tất cả. Thái độ của một người về cái đó, chính là tôn 
giáo. 

Quy luật tôn giáo đích thực thì quá rõ ràng và giản đơn, đến nỗi 
không có lời bào chữa nào để không biết nó. 

Một chuyên gia về luật, trắc nghiệm Chúa Jesus với câu hỏi này: 
“Bạch Thầy, đâu là điều răn lớn nhất trong Luật?” Ngài trả lời: “Hấy yêu Chúa 
của ngươi với toàn bộ linh hồn mình, với tất cả trái tim và trí óc mình. Đây là 
điều răn đầu tiên và lớn nhất. Và điều răn thứ hai: Hãy yêu kẻ láng giêng của 
ngươi như chính bản thân ngươi92. Toàn bộ Luật và tất cả mọi Ngôn sử đều lấy 
hai điều răn này làm nên tảng”. 

Matthew 22: 35-36. 

Niềm tin cậy vào quyền lực của trí năng là nền tảng của mọi đức 
tin65. Người ta không thể tin vào Thượng đế nếu người ta đánh giá thấp 
khả năng của chính cái trí năng, mà thông qua nó, người ta hiểu 
Thượng đế. 


LINH HỒN 


Một người cảm thấy hài lòng, to lớn và quan trọng khi so sánh 
mình với một loài côn trùng. Thế nhưng, khi so với kích thước của trái 
đất, y cảm thấy mình bé nhỏ. Khi so với mặt trời, trái đất chi là một hạt 
cát bé tí teo. Khi so với những vì sao lớn thì mặt trời cũng bé tí teo. Thân 
thể của một người là cái gì, khi so sánh với mặt trời và những ngôi sao ở 
trên cao? Không là gì cả65). 

Đôi khi người ta hỏi: “Có phải bạn đã quên đi Thượng để?” Đây là một 
câu hỏi tốt. Quên đi Thượng đế có nghĩa là quên đi một kẻ mà luôn luôn 
ở bên trong bạn. Nhớ Thượng đế - và làm cái này không chỉ qua lời nói, 
mà còn bằng cách thường trực nhớ rằng Thượng đế ở trong chúng ta - 
thực sự là một điều vĩ đại. 

Nếu hiểu chính mình như là một hữu thể tâm linh, bạn có thể tự 
cứu chính bạn thoát khỏi mọi rắc rối. Bất luận cái gì xảy ra, chúng đều 
không thể chạm vào bạn0?), 


MỘT LINH HỒN TRONG TẤT CẢ 


Nếu một người hiểu rằng y sống không phải bằng thân thể mà 
bằng linh hồn, thì y sẽ có một cảm thức về sự nhất thể với mọi sinh vật 
thụ tạo. 

Chúng ta không thể tìm thấy nguồn gốc của linh hồn mình ở đây, 
trên thế gian này; cái nguồn gốc đó cũng không nằm trong khả năng 
nhớ lại quá khứ, hiểu hiện tại, hay nhìn vào tương lai. Chúng ta khác 


với thế giới vật chất - chúng ta có linh hồn. 

Có lòng từ bi đối với mọi sinh linh là điều cốt yếu cho việc trở nên 
một người đức hạnh. Người ta không thể nói: “Anh ta là một người đức 
hạnh, nhưng không từ bử, hay: “Đây là một người từ bi, nhưng tàn nhẫn”. 
Những câu nói này chả có ý nghĩa gì cả. 

Để hòa hợp với người khác, bạn phải chiêm nghiệm những điều 
nào vốn hợp nhất con người lại với nhau, chứ không phải những điều 
gây chia cách. 


THƯỢNG ĐỂ 


Khi nhìn lên bầu trời mùa đông quang đãng, bạn thấy ngôi sao này 
sau ngôi sao kia, có vẻ như vô tận. Và khi bạn nhận thức rằng mỗi vì sao 
này đều lớn hơn trái đất gấp nhiều lần, và rằng đằng sau những ngôi 
sao đó là hàng ngàn, có lẽ hàng triệu những ngôi sao còn lớn hơn, và rồi 
bầu trời là vô tận, bạn cảm nhận được bạn không thể hiểu mọi cái đó - 
dù chỉ mới bắt đầu hiểu. Đây là những cái mà bạn gọi là Thượng đế. 

Một người không thể không nghĩ rằng có một cái gì đó đằng sau 
cuộc đời mình, rằng y là công cụ của ai đó, được tạo ra cho một mục 
đích đặc thù nào đó. “Ai đó” hay “cái øì đớ” mà sử dụng cái công cụ này, 
chính là Thượng đế. 

Thượng đế là vĩnh hằng, ôm choàng tất cả(9%, và hiện hữu xuyên 
qua không gian và thời gian. Thượng đế là tất cả những gì hiện hữu. 
Không có Thượng đế nào khác hơn Thượng đế này. Tất cả đều hiện hữu 
trong Ngài. Toàn bộ sự sống khi nó xuất hiện, không đến từ hư vô, mà 
đúng hơn từ Thượng đế. Và khi cái chết mang ta đi, nó không mang ta 
đến hư vô, nó mang ta trở về với Thượng đế. 


SỰ HỢP NHẤT TRONG LINH HỒN 


Bạn có thể hiểu đời mình trong hai cách. Cách thứ nhất, là tin rằng 
bạn là người quan trọng nhất, và rằng mọi người khác, thú vật, và 
những sinh vật là thứ yếu đối với bạn; những con người và những sinh 
vật chi đơn giản sống xung quanh bạn. Chính là khi sống như thế này, 
mà bạn cảm thấy giận ghét những người khác, những sinh vật khác. 

Tuy nhiên, có một cách thứ hai để hiểu đời bạn: Toàn thế gian sống 
cùng cách như bạn, và bạn được hợp nhất với tất cả. Chỉ lúc đó bạn mới 
cảm thấy bình an bên trong, linh hồn được thanh thản. 

Có thể một ngày nào đó, bạn nói: “Tôi cảm thấy buồn chán và cô ơn”. 
Nhưng ai bảo bạn quên đi những kẻ xung quanh mình, trong khi bạn tự 
đóng nhốt mình trong một nhà tù gọi là “tôï”? 

Một người có thể sống một cuộc sống tốt, chi khi y hiểu chính 
mình như là một hữu thể tâm linh, một hữu thể được kết hợp với tất cả. 


TÌNH YÊU ĐẠI ĐỒNG 


Chúng ta có thể cải thiện đời nhau không phải qua tiền bạc, quà 
cáp, lời khuyên tốt, hay thậm chí công việc, mà là qua tình yêu. 

Người ta không nên sợ Thượng đế, bởi vì Thượng đế là tình yêu. 
Lầm thế nào mà người ta lại sợ tình yêu? Nếu người ta yêu Thượng đế, 
người ta không thể sợ bất cứ cái gì trên thế gian này. 

Thượng đế tạo ra trời và đất, chúng vốn không thể tìm thấy niềm 
vui trong sự kiện rằng chúng hiện hữu. Do vậy, Thượng đế tạo ra những 


sinh vật biết suy nghĩ, mà có thể tìm thấy niềm vui như thế. Tất cả 
chúng ta đều được tạo ra như thể chúng ta là một cơ thể duy nhất, một 
cơ thể mà phải yêu chính nó. 

Tình yêu - không phải đối với một con người đặc thù nào, mà đúng 
hơn một tình yêu tâm linh dành cho tất cả - đó là trạng thái mà bên 
trong nó, ta có thể hiểu linh hồn của chính ta. 


TỘI LỖI 


Đời chúng ta được trải qua trong việc tranh đấu chống lại tội lỗi, 
sự cám dỗ và thành kiến. 

Có năm tội lỗi trọng yếu, chúng dẫn vặt con người: Thói háu ăn, sự 
lười biếng, ham muốn tình dục, sự giận đữ hoặc thù hận, và sau cùng, lòng kiêu 
mạn. 

Nếu thân thể chúng ta không tách rời khỏi nhau, thì lính hồn 
thiêng liêng bên trong chúng ta sẽ được hợp nhất. Không có thân thể 
thì không thể có sự sống nào; nhưng ngoài thân thể ra còn có một cuộc 
sống khác. 

Mọi tội lỗi phát xuất từ việc thiếu sự hiểu biết69). 

Nếu bạn có thể vượt lên khỏi cơn thịnh nộ và sự giận dữ, để tha thứ 
và nhân ái với những ai đã làm hại bạn, thì bạn đang làm cái điều tốt 
đẹp nhất mà một người có thể làm. 


DỤC VỌNG VÀ ĐAM MÊ 


Trong cuộc sống vật lý, nhất là khi truyền giống, người ta nên hành 
xử cao hơn những con vật, không nên ở dưới chúng. Khi thú vật giao 
phối, chúng làm như thế để truyền giống. Đàn ông và đàn bà hình 
thành quan hệ tình dục để có một thời gian vui thú - họ thường không 
nghĩ về chuyện con cái. 

Khi một người đàn ông và một người đàn bà có quan hệ gần gũi, 
thâm tình với nhau về mặt thể xác, và không có kế hoạch sinh con cùng 
nhau, họ phạm tội. 

Ham muốn tình dục, tội lỗi này chi mọc lên trong trí tưởng tượng. 
Hãy cố diệt trừ những ý tưởng này, và nhớ đến hữu thể tâm linh nội tại 
của bạn. 

Việc sinh con là tốt hay xấu, chúng ta không biết. Đấng sáng tạo ra 
thế gian này biết cái mà Ngài đang làm. Chúng ta nên giữ điều này 
trong tâm trí khi chúng ta vi phạm giới cấm về tiết hạnh, và rơi vào tội 
lỗi tình dục. 


SỰ CÁM DỖ 


Bạn luôn có thể xác định cái gì mà cơ thể bạn thực sự cần để sống 
còn: Y phục, và một miếng bánh mì để ăn. Nhưng cơ thể bạn mỗi lúc 
càng khao khát nhiều hơn và không có kết thúc, và khi đầu hàng nó, bạn 
không bao giờ có thể thỏa mãn những dục vọng của nó. 

Nếu bạn không đáp ứng những đòi hỏi của cơ thể mình về thực 
phẩm, giấc ngủ, hay nghỉ ngơi, thì cơ thể ngay lập tức chi ra cái sai lầm 
của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn dành quá nhiều thời gian cho sự nhàn rỗi, 
thì cái sai lầm đó sẽ chỉ trồi lên bề mặt trong tương lai, khi cơ thể bạn 
trở nên yếu đi, và đánh mất thói quen làm việc. 


Socrates, một hiền nhân, đã cố tránh mọi cái thái quá. Ông chỉ ăn 
để khỏi đói, không phát triển những thị hiếu cầu kỳ và yêu cầu những 
môn đệ của ông cũng làm như vậy, và dành nhiều thời gian hơn cho việc 
cải thiện linh hồn họ. 

Khi bạn tập trung những nỗ lực vào cơ thể mình, mà không phải 
vào sự tăng trưởng của linh hồn, thì bạn giống như một con chim đang 
bước đi trên đôi chân yếu ớt của nó, thay vì đang bay đến nơi mà nó 
muốn, trên đôi cánh hùng mạnh của nó. 


THAM LAM VÀ CỦA CẢI 


Người giàu, mà đã tích lũy một lượng của cải đồ sộ, nghĩ về sự giàu 
có của họ như là thành tựu lớn nhất. Đây là điều có thể hiểu được - bởi 
vì họ phải hy sinh nhiều để đạt được nó. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, rằng 
người nghèo lại nể trọng người giàu vì điều này. Tại sao vậy? Người 
nghèo nể trọng và thán phục người giàu, bởi vì họ ham muốn cái tương 
tự cho chính họ. 

“Phải chăng Thượng đế ban cái gì đó cho một người, và không ban nó cho 
mọi người khác? Phải chăng Người Cha Vĩnh Cửu loại trừ một đứa con nào của 
Ngài? Hãy chỉ cho tôi, chỗ nào trong Tân Uớc, nói rằng đấng Thiên Phụ loại bỏ 
một a1.” 

Félicité Robert De Lamennais 

Của cải không bao giờ thỏa mãn lòng tham của con người. Bạn 
càng có nhiều, bạn càng thèm khát muốn có thêm. Ngay cả một núi của 
cải đồ sộ nhất cũng không thể thỏa mãn người tìm kiếm ngày càng 
nhiều của cải. 

Sự bất công mà một tài sản lớn gây ra thì được gắn liền với nhiều 


bất công và tội lỗi khác, chúng hiện hữu để hỗ trợ cho sự giàu có đồ sộ 


đó. 


LAO ĐỘNG VÀ NHÀN RỒI 


Đừng làm phiền người khác, xin họ những cái mà bạn có thể tự 
mình kiếm được. 

Nếu con người không tranh đấu với thiên nhiên thì cơ thể y sẽ tàn 
lụi và chết. Và nếu con người trốn tránh bổn phận của mình bằng cách 
ép buộc một ai khác làm cho mình, rồi thì linh hồn y cũng sẽ tàn lụi và 
chết. 

Một số người nghĩ rằng, lao động tay chân sẽ ngăn cản việc có một 
cuộc sống trí thức. Tôi nghĩ ngược lại: Bạn chỉ có thể có một cuộc sống trí 
thức và tâm linh, nếu bạn dấn mình vào lao động tay chân. 

Khi bạn làm việc với hai bàn tay, bạn học hỏi được thế giới xung 
quanh. Khi tôi ra vườn rau và đào đất với cái thuổng của mình, tôi luôn 
nghĩ: “Tại sao trước đây mình không tự tạo ra cái này, để được hạnh phúc như 
bây giờ?” Bởi vì nó cũng đòi hỏi sức khỏe tốt và kiến thức tốt. 

“Tôi xấu hồ trước người tiêu phu, người thợ làm bánh và người đầu bếp của 
tôi, bởi vì họ có khả năng tự thỏa mấn chính mình; họ có thể sống mà không có 
sự trợ giúp của tôi trong một ngày, hay thậm chí một năm. về phần tôi, tôi phải 
lệthuộc vào hợ”. 


Ralph Waldo Emerson 


GIẬN VÀ THÙ 


Thật khó mà nhân ái với một người xấu ác hay vô đạo đức, nhất là 
nếu y ngược đãi bạn. Thế nhưng, chính là với loại người này, mà bạn 
nên bày tỏ lòng nhân ái, vì sự tốt đẹp của y lẫn của mình. 

Một người khôn ngoan, thông minh biết rằng tất cả những gì mà y 
cần đều ở bên trong y, và muốn tiếp tục cải thiện chính mình. Một 
người ngu xuẩn muốn kẻ khác đối xử tốt với y, và trở nên giận dữ nếu 
họ không cho y cái mà y muốn. Một người khôn ngoan không có ai để 
giận. 

Rất thường khi, chúng ta không nhận ra cái tốt lành mà người 
khác làm. Chúng ta đơn giản không thấy nó, bởi vì chúng ta không ưa 
họ, và đây là sai lâm của chúng ta. Để vượt qua cảm giác này, hãy thay 
đổi thái độ của bạn, và cố thấy cái tốt đẹp nhất trong những người mà 
bạn không yêu mếnt99), 

“Bụi ném ngược g1ó, bay trở lại người ném. Cái ác cũng hệt như vậy: Nó 
đội ngược lại hẻ ñã gây ra nổ”. 

Tục ngữ Ấn Độ 


KIÊU NGẠO 


Người kiêu ngạo muốn lời khen của kẻ khác. Để được khen, y phải 
được người khác ngưỡng mộ. Để được ngưỡng mộ, y phải được yêu 
mến. Để yêu mến y, người ta phải nghĩ tốt về y. Tuy nhiên, người ta 
không đánh giá cao kẻ kiêu ngạo, do vậy, kẻ kiêu ngạo không bao giờ 
đạt được cái mà y muốn. 

Kiêu ngạo là ngu xuẩn. Tuy nhiên, thậm chí càng ngu xuẩn hơn 


khi kiêu hãnh về lý lịch gia đình hay quốc tịch của bạn. 

Phần lớn điều xấu trên thế gian này đều phát xuất từ lòng kiêu 
ngạo. Nếu một gia đình (dòng họ) đấu đá nhau, thì một cuộc chiến 
tranh giữa những dân tộc có thể theo sau. 

Một người kiêu ngạo có vẻ như bị nhốt trong một cái vỏ ốc băng 
giá. Không tình cảm tốt đẹp nào có thể xuyên thấu. 


TỰ PHỤ VÀ DANH VỌNG 


Chúng ta nên sống như những người thợ mỏ bị cô lập trong một 
hầm mỏ sau một cơn động đất. Bạn làm cái tốt nhất mà bạn có thể, và 
cố không nghĩ về dư luận của kẻ khác. Đó là cuộc sống đích thực. 

Sống cho Thượng đế, không phải cho những con người, có vẻ là 
khó, bởi vì bạn không nhận thấy một phần thưởng vật chất cho cuộc 
sống tốt đẹp của mình. Nhưng sự thật thì ngược lại. Linh hồn của 
Thượng đế sống bên trong bạn sẽ thưởng bạn ngay tức thì, và phần 
thưởng tỉnh thần này thì tốt hơn bất cứ cái gì mà bất cứ ai trao tặng 
bạn. 

Một kẻ xu nịnh tâng bốc bạn, bởi vì y đánh giá thấp bạn. Do vậy, 
tại sao bạn lắng nghe y và hân hoan trước lời ca tụng của y? 

Một kẻ chú ý quá nhiều đến cái mà những người khác nói về y, sẽ 
không bao giờ tìm thấy bình an tâm hồn69!, 


PHÁN XÉT VÀ TRỪNG PHẠT 


Khi một cái gì xấu được làm cho bạn, bạn muốn trả thù, nhưng 
bạn giải thích và biện minh rằng, bạn muốn cải thiện người mà đã làm 
tổn thương mình. 

Những ai nghĩ rằng không thể cai trị mà không có sự bạo động và 
hăm dọa, họ giống như những con ngựa mang miếng da che mắt, để có 
thể kéo cái gánh nặng mà không bị chia trí. 

Trong nỗ lực để chống lại cái ác, ta thực sự phạm phải thêm nhiều 
sự ác, khi ta áp dụng sự trừng phạt như là sự trả đũa của mình. 

Đời chúng ta thì còn xa với một cuộc sống theo Ki-tô giáo. Chúng 
ta có thể thấy điều này trong niềm tin rằng, sự trừng phạt là công cụ tốt 
và hữu ích trong việc giáo dục con cái. Quy luật của Thượng đế bảo 
chúng ta hãy tha thứ và không đáp lại cái ác bằng cái ác; nhưng chúng ta 
lại nghĩ rằng đây là một trò đùa, và tiếp tục làm cái ngược lại. 

Mọi sự trừng phạt đều tàn nhẫn. Sự trừng phạt của thời đại chúng 
ta - nhà tù, thì cũng tàn nhẫn như những lằn roi da hàng trăm năm 
trước. 


NỔ LỰC 


Chỉ có một cách duy nhất để cải tạo xã hội là tất cả chúng ta, mỗi 
người phải tự cải thiện mình. Đề điều này xảy ra, bạn cần làm chỉ duy nhất 
một điều: Cải thiện cái tôi nội tq192) của mình. 

Sự cải thiện đời ta, và cuộc chiến của ta chống lại cái ác, chỉ có thể 
bắt đầu với sự phát triển tâm linh của mỗi cá nhân. 

Nếu làm một cuộc thăm dò dư luận, lấy ý kiến của những người 
được gọi là có giáo dục, về việc chúng ta nên cải thiện đời ta bằng cách 
nào, thì ta sẽ thấy có một sự bất đồng to lớn trong những câu trả lời của 


họ, đến nỗi nó sẽ cho thấy rằng việc cải thiện cuộc đời người khác là bất 
khả. Cách duy nhất để cải thiện thế giới này là thông qua sự tự cải thiện 
của chính bạn vềmặt tâm linh. 

Thật rõ ràng, chúng ta sẽ bị đánh bại trong cuộc sống thể xác của 
mình, và chúng ta sẽ phải chết. Chúng ta thấy điều này với chính đôi 
mắt và trí năng của chính chúng ta. Đây là quy luật của thế giới mà 
Thượng đế mong muốn. Kẻ nào hiểu điều này sẽ ngừng đấu tranh cho 
những thành quả của cuộc sống thể xác mình, và dành nhiều nỗ lực hơn 
cho cuộc sống tâm linh. 


BẠO ĐỘNG VÀ CHIẾN TRANH 


Người ta răm rắp tuân theo những luật lệ và quy định pháp lý 
nhiều hơn là luật của Thượng đế. Không nên như vậy, bởi vì những luật 
lệ trong một nước thì khác biệt với những luật lệ của những nước khác, 
trong khi luật của Thượng đế là một cho hết thảy mọi người, ở mọi 
nơi693), 

Chính quyền không chỉ có thực quyền, mà nó còn có những học 
thuyết dối trá, nhằm ủng hộ quyền lực này), 

Cách duy nhất để loại trừ sự bạo động là đừng tham gia vào nó. 

Gươm và súng, những khí giới của thời chúng ta, sẽ được triển lãm 
trong những viện bảo tàng của tương lai như những di vật của thời xưa, 
hệt như bây giờ chúng ta tham quan những hình cụ của Tòa án đị 
giáoA95), 


Đấng Christ được hỏi: “Quy luật (Äạo đức) chân thực là gì?” Ngài đáp: 
“Hấy yêu Thượng đế và kẻ láng giêng của ngươi”. Đức Phật và Không Tử cũng 
dạy tương tự như vậy499), 

Theo thường lệ, các bậc cha mẹ nuôi dạy con cái họ cho thế giới của 


ĐỨC TIN 


ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta nên nuôi dạy con cái mình cho cuộc 
sống tương lai của chúng, để chúng có thể sống trong những điều kiện 
tốt hơn, và làm cho thế giới này trở nên một nơi chốn tốt hơn. 

Để hiểu sự nhân ái, không đòi hỏi nhiều nỗ lực tỉnh thần. Tôi chỉ 
cần tự hỏi mình một câu hỏi: “Tôi có thể đồng ý răng nhiing động cơ chỉ phối 
những hành động của mình, chúng có thể là một quy luật đại đồng cho tất cả?” 

Thượng đế ban cho chúng ta đức tin vào trái tim ta và sự trợ giúp 
của lương tâm và trí năng ta. Chúng ta không thể xây dựng niềm tin vào 
người khác thông qua những lời hăm dọa và bạo lực. Do vậy, chúng ta 
đừng trách cứ những kẻ “bị lạc đường” và những kẻ vô tín; họ đã đủ bất 
hạnh do những cách hành xử sai lầm của chính họ rồi. 


KHOA HỌC SAI LẦM 


“Những kẻ bảo vệ khoa học một cách nồng nhiệt nhất, họ thiếu một sự hiểu 
biết sâu xa về bất cứ khoa học đặc thù nào”. 
Georg G. Lichtenberg 
“Những nhà tử tưởng vĩ đại nhất của quá khứ là vĩ đại, bởi vì họ diễn đạt 
một cách tự do những ý tưởng của riêng họ và không chỉ đơn giản lặp lạ14?) cái 


mà những người khác đã viết trong những cuốn sách”. 
Ralph Waldo Emerson 

Hôm nay, khoa học chiếm giữ cái vị trí mà các giáo hội đã chiếm 
giữ cách đây hai ba trăm năm. Cả hai đều tổ chức những buổi hội họp, 
hội nghị tương tự nhau. Cả hai đều cho thấy sự thiếu tư duy phê phán, 
và niềm tự tin kiêu ngạo. Những khái niệm then chốt mà cả hai đưa ra 
thì vừa rộng vừa mơ hồ. 

Bạn cần biết nhiều, để hiểu rằng mình biết ít như thế nào65$), 


NỔ LỰC (a) 


Chúng ta sống để thoát ra khỏi tội lỗi. Nỗ lực càng lớn, bạn càng 
thành tựu nhiều sự tốt lành hơn. Do vậy, cái tốt đẹp ở một người là nỗ 
lực của người ấy để trở nên tốt hơn. 

Hãy đối mặt, chống lại mọi trở lực can thiệp vào khả năng yêu 
thương của bạn. 

Rất thường khi, thể xác ta muốn một điều, nhưng linh hồn ta lại 
muốn một cái gì đó khác. Thân thể ta muốn ăn, nhưng linh hồn muốn 
tặng thực phẩm cho người đói. Chúng ta nên chọn cái nào? 

“Hấy chú ý đến mọi thứ mà bạn làm, và đằng nghĩ về bất cứ cái gì không 
xứng đáng với sự chú ý của bạn”. 

Khổng Tử 

Chúng ta luôn luôn cảm thấy vui khi làm điều tốt cho người khác. 
Nếu chúng ta sống cho kẻ khác thì toàn bộ thế gian sẽ trở thành bạn của 
chúng ta. 


HY SINH 


“Kẻ nào không thể thấy chính mình trong cái thân xác đang chết của y, kẻ 
ấy biết sự minh triết của cuộc đời nàyA99)”. 

Minh triết Phật giáo 

“Bạn không thể tách rời chính mình ra khỏi nhân loại cho dù răng bạn 
muốn. Bạn sống trong nó, cho nó, và cùng với nó. Tất cả chúng ta đêu được sáng 
tạo để tưởng tác và truyền thông với nhau; những điều này là bất khả nếu không 
có sự hy sinh, quên mình”. 

Marcus Aurelius 

Việc yêu chính mình thái quá có thể trở nên một cơn bệnh của linh 
hồn. Trong hình thức rõ nét nhất của nó, nó có thể trở thành bệnh tâm 
thần, gọi là bệnh “vĩ cuồng”019), 

Bạn có muốn những người khác sống cho bạn và yêu bạn hơn yêu 
chính họ? Chỉ có một cách để cho ước vọng này biến thành sự thực: Mọi 
người sống cho sự tốt lành của tất cả mọi người khác và yêu hết thảy 
mọi người. Chi lúc đó ta mới sẽ được yêu bởi tất cả, và có thể có được 
cuộc sống mà ta mong ước. 


NỔ LỰC (b) 


Mọi người đều biết rằng không thể thành tựu bất cứ điều gì thuộc 
lĩnh vực vật chất mà không có nỗ lực. Đối với mục đích chủ yếu của cuộc 
đời - cuộc sống của linh hồn bạn - thì cũng tương tự như vậy: Bạn 


không thể thành tựu bất cứ điều gì cho linh hồn mình mà không có nỗ 
lực: 

Bất mãn với chính mình và có một ước vọng về sự hoàn hảo nội tại 
là những điều kiện cần thiết cho cuộc sống tinh thần của bạn. Chỉ có 
những điều kiện này mới thúc đẩy bạn cố gắng cải thiện chính mình. 

Sau một ngày nóng bức giữa mùa hè, một cơn mưa mát lành rơi 
xuống mặt đất. Cùng thế ấy, sau ánh mặt trời nung đốt của sự tự ái mộ, 
những cách hành xử khiêm cung làm tươi mát lại linh hồn. 

Bất cứ khi nào bạn so sánh những hành động của mình với hành 
động của những người khác, thì bạn đang cho phép sự cám dỗ đặt một 
trở ngại trên lối đi tới sự tự cải thiện. 


CHÂN LÝ 


Một lời nói thật thì quý hơn tất cả của cải trên thế gian. 

Bất luận lời nói dối có sức cám dỗ ra sao, nó sẽ dằn vặt kẻ nào nói 
ra nó. Chẳng sớm thì muộn, một người cần quay lưng lại với những lời 
đối trá và tìm sự cứu rỗi của mình trong sự thật. 

Khi sống xung quanh những người khác, thật khó mà loại bỏ khỏi 
bạn những lời nói dối và những quan niệm sai lầm đã có từ thuở ấu thơ, 
hoặc những lời nói dối của những người mà bạn sống gần. Bạn có thể 
làm điều này chỉ khi nào ở một mình. Trong những khoảnh khắc cô độc, 
bạn phải tra vấn mọi ý nghĩ và lời dạy mà về chúng bạn còn thấy hoài 
nghĩ01), 

Cho sự tốt lành của chính mình, thì nếu bạn sợ đối mặt với sự thật, 
bạn sẽ không bao giờ cải thiện tình huống của bạn, mà chỉ làm cho nó 
tồi tệ hơn. 


LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG 


Ở đây bạn nói một lời xấu; ở kia bạn làm một hành vi xấu. Đôi khi 
bạn không để ý tới những lời nói của mình, để xem là chúng tốt hay 
xấu. Chúng ta hãy làm những hành vi tốt và nói những lời nói tốt - đó là 
những hạt giống mà sẽ làm cho cây tình yêu phát triển thành một đại 
thụ. 

Nếu bạn không chắc chắn thì đừng nói, cũng đừng hành động). 
Đây là một quy tắc quan trọng cần phải tuân theo. 

Những hành vi tốt, dù nhỏ bé, cũng giúp xây dựng tính cách của 
bạn; do vậy, không có điều gì gọi là nhỏ bé trong cuộc đời này. Toàn bộ 
cuộc sống được dựng xây từ những sự việc nhỏ, không quan trọng và 
những điều tưởng chừng như vụn vặt. 

Để thành tựu một cái gì đó, bạn cần làm một nỗ lực. Cái nỗ lực khó 
khăn nhất và cũng là quan trọng nhất, là biết giữ im lặng khi cần thiết. 

“Hãy lắng nghe, hấy chú tâm, và chỉ nói ft thôi)”. 


Minh triết Suñ 


PHÁN XÉT VÀ TRỪNG PHẠT 


Đừng phán xét kẻ khác¿2. Nếu một ai phán xét, và nói những điều 
xấu về bạn, đừng phán xét trả đũa lại người đó. 

Cái mục tiêu hàng đầu của đời người là hợp nhất với linh hồn của 
Thượng đế. Lời nói là một trong những dụng cụ trợ giúp chúng ta trong 
mục tiêu này. Hãy cẩn thận, đừng sử dụng sai lời nói, và hãy tôn trọng 


mọi lời nói - những phán đoán của chính bạn và của người khác, được 
viết ra, in ấn và được nói ra. Hãy cẩn thận, tránh những lời nói gây chia 
cách, và hãy dùng những lời nói làm hợp nhất. 

Đừng trách cứ người láng giêng của bạn cho đến khi bạn đặt chính mình 
vào địa vị của người ấy015). 

Kẻ nào làm điều xấu, thì y đã bị trừng phạt bởi lương tâm mình. 
Nếu y không đang bị dẫn vặt bên trong, thì sự trừng phạt thể xác mà y 
nhận từ kẻ khác, sẽ không cải tạo được y, mà chỉ càng khiến cho y giận 
dữ hơn mà thôi. 


Ý NGHĨ 


Phần lớn những hành vi xấu mà con người đã phạm, thì không 
phải là do những người đó xấu, mà bởi vì họ tin vào những ý tưởng xấu 
được diễn đạt bởi những người khác. Chúng ta đừng bao giờ mặc nhiên 
thừa nhận những ý kiến của người khác, mà không suy xét(19), 

Nếu chúng ta tin và nhớ rằng, sức mạnh của chúng ta nằm trong 
những ý tưởng của chúng ta, rồi thì rất nhiều cái xấu sẽ biến đi, cho 
phép cái tốt bước vào trong thế gian này. 

Một cảm giác xuất hiện độc lập với ý chí của một người. Nhưng 
một ý tưởng có thể hoặc chấp nhận, hoặc từ khước cái cảm giác đó. Do 
vậy, ý tưởng của ta là cái cốt tủy của mọi sự. 

Những ý tưởng của chúng ta thì giống như những vị khách. Chúng 
ta không phải chịu trách nhiệm về những vị khách đó, bất luận họ tốt 
hay xấu. Nhưng việc loại bỏ những ý tưởng xấu và chi giữ lại những ý 
tưởng tốt, cái đó nằm trong quyền lực của chúng ta. 


KHÔNG CÓ ĐIÊU XẤU 


Một người có thể thoát khỏi nỗi bất hạnh đổ xuống y từ bên ngoài, 
nhưng không thể thoát khỏi nỗi bất hạnh mà chính y tạo ra. 

Mọi người đều có những khó khăn, trắc trở trong đời, nhưng nếu 
chúng ta sống với lòng khiêm cung thì dễ mang được gánh nặng này. 
Những thử thách được trao cho chúng ta để chúng ta có cơ hội phấn 
đấu chống lại chúng. 

Nếu bạn bị bệnh, hãy chịu đựng; nếu bạn bị phán xét, hãy đáp trả 
với lòng nhân ái. Nếu bạn bị làm nhục, hãy khiêm cung; nếu bạn phải 
chết, hãy chấp nhận cái chết với lòng biết ơn. 

Tất cả những điều thực sự vĩ đại đều xảy ra thông qua sự đau 
khổ), 

Một tâm trạng xấu thì không phải chỉ vì nó xấu cho bạn, mà bởi vì 
nó còn lây lan. Nếu bạn cảm thấy bất hạnh, hãy trải qua một ít thời gian 
một mình. Hãy ở gần những người khác chỉ khi nào bạn đang cảm thấy 
dễ chịu hơn. 


SỐNG TRONG HIỆN TẠI 


Khi bạn thức dậy mỗi buổi sáng, hãy hỏi chính mình câu hỏi: “Hôm 
nay tôi có thể làm điêu tốt gì?” 

Một người gieo một hạt giống xuống đất. Y lo lắng, không biết khi 
nào nó sẽ bắt đầu mọc; do vậy y đào lên, và thường trực kiểm tra nó. Khi 
làm thế, y làm hỏng hạt giống, và nó không cho quả. Tương tự như vậy, 


bạn nên làm việc mà không dừng lại, không nhìn ra đẳng sau, và thành 
quả lao động của bạn sẽ đến khi đúng thời, đúng tiết. 

Không có thời gian. Chỉ có một sát-na bé tí teo của thời gian trong 
hiện tại, nơi mà đời ta được tập trung vào. Do vậy, bạn phải tập trung 
tất cả nỗ lực của mình trên khoảnh khắc hiện tại này018), 

Chúng ta không thể tưởng tượng đời ta sẽ ra sao sau cái chết, và 
không thể tưởng tượng đời ta ra sao trước khi sinh - bởi vì chúng ta 
không thể tưởng tượng vượt quá khái niệm về thời gian. Tuy nhiên, 
cuộc sống chân thực của chúng ta nằm bên ngoài thời gian. 


CÁI CHẾT 


Kẻ nào không nghĩ về vĩnh cửu, kẻ ấy không nghĩ về cuộc sống. 
Nếu một người chỉ là một hữu thể vật lý thì cái chết của y sẽ là một cái gì 
đó đáng thương. Nhưng nếu một người là một hữu thể tâm linh, chỉ 
tạm thời sống trong thân thể, thì cái chết chỉ là một sự thay đổi!) mà y 
sẽ trải nghiệm. 

Nhớ đến cái chết không có nghĩa là sống một cách thường trực với 
ý nghĩ về sự chết trong tâm trí bạn, mà là vui sướng và sẵn sàng, khi 
một ngày nào đó nó đến với bạn. 

Một con vật sống mà không biết rằng nó sẽ chết, và do vậy nó 
không sợ chết. Vậy thì tại sao một người dự cảm sự kết thúc của mình 
và sợ nó? Một người khôn ngoan chuyển đổi đời y từ “cái tôi vật lý” sang 
“ái tôi tâm linh”. Điều này không loại bỏ nỗi sợ hãi về sự chết, nhưng 
khiến cho bạn cảm thấy mình giống như một kẻ lang thang trở về nhà 
từ một cuộc hành trình dàit29), 


CHÂN LÝ / SAU CÁI CHẾT 


Chân lý luôn luôn ở trong tầm với của bạn. Nó theo sau bạn như 
một cái bóng theo sau một người đang bước đi dưới ánh mặt trời. 

Những lời dạy hư dối thường bảo rằng, cuộc sống là xấu ác, và sự 
tốt lành chi có thể được đạt tới trong một kiếp sau. Sự thật là mục đích 
của cuộc đời này là sự tốt lành, có thể được đạt tới ở đây và bây giờ. 

Đừng nói rằng để sống một cuộc sống tốt thì sự tốt lành cần phải ở 
khắp nơi xung quanh bạn. Bạn nên làm nỗ lực để sống theo quy luật của 
Thượng đế; rồi đời bạn sẽ tốt đẹp. 

Nếu thiên đường không ở bên trong bạn thì bạn không thể bước 
vào thiên đườngt?), 

Sự sống và sự chết là hai cái mức giới hạn. Có một cái gì đó tương 
tự đằng sau chúng mà tôi không biết đến; ở đó, không có “cái hư vê mà 


là “một cái gì đớ”. 


TÌNH YÊU 


“Đừng tìm kiếm lạc thú; thay vào đó, hấy chuẩn bị để tìm thấy lạc thú 
trong mọi sự mà bạn làm”. 
John Ruskin 
Cuộc sống không tình yêu thì vô ích. Những phúc lành của niềm 
vui chi được ban cho con người, khi bằng cách kháng cự tội lỗi và cám 
đỗ, họ dâng hiến chính mình cho tình yêu thiêng liêng, vốn sống trong 


linh hồn họ. 

Đời chúng ta thì đang thường trực di chuyển về phía sự thiện622), 

Yêu là biểu lộ cái tốt lành. Tất cả chúng ta hiểu tình yêu này và 
không thể hiểu nó một cách nào khác. Nhưng không thể tìm thấy tình 
yêu chỉ ở trong lời nói, mà còn ở trong những hành động chúng ta thực 
hiện vì kẻ khác. 

Hãy quên đi “cái tôi” nhỏ bé và không quan trọng, hãy ngừng 
muốn điều tốt chỉ cho chính bạn62?. Hãy ngừng đổ lỗi cho những kẻ 
khác, hãy ngừng cảm thấy ghen ty, hãy ngừng làm những điều xấu, và 
bạn sẽ cảm thấy Thượng đế thức dậy trong bạn, và bắt đầu chiếu sáng 
bên trong bạn. 


ĐỨC TIN 


Người ta thường nói hay nghĩ rằng, thật khó mà chu toàn quy luật 
của Thượng đế. Điều này không đúng. Thượng đế không yêu cầu bạn 
bất cứ điều gì ngoài việc yêu Thượng đế và kẻ láng giềng của mình, và 
tình yêu thì không khó khăn mà là vui sướng. 

Tư duy tôn giáo phát triển qua thời gian. Là một sai lầm nếu cho 
rằng tư duy tôn giáo trong quá khứ cũng giống hệt như ngày nay. Nói 
như vậy thì cũng tương tự như nghĩ rằng khi đã trưởng thành bạn có 
thể mặc vừa khít những y phục thuở còn hài nhi. 

Đức tin đích thực không cần những ngôi đền lớn, những vật trang 
trí bằng vàng, hay âm nhạc của đàn organ. Trái lại, đức tin chân thực đi 
vào trong trái tim bạn từ sự im lặng và sự cô độc022), 

Đức tin không nằm ở những điều mà bạn tin vào một cách lưỡng 
lự, mà trong những điều bạn tin tưởng một cách chắc chắn. 


Tôn giáo đích thực, đức tin đích thực khiến cho chúng ta trở thành 
những đứa con của Thượng đế, chứ không phải là những nô lệ của Ngài. 
Biết Thượng đế có nghĩa là yêu Thượng đế, tin cậy Ngài, và sống theo 
quy luật của Ngài. 


LINH HỒN 


Một người sống thông qua linh hồn mình, nhưng đồng thời không 
phải bằng cách phủ nhận thân thể mình. 

Tất cả những rắc rối của chúng ta đều phát xuất từ sự kiện là 
chúng ta quên rằng Thượng đế sống bên trong chúng ta(25), 

Sự hiểu biết của tôi về cuộc sống tâm linh của mình là sự khởi đầu 
của mọi sự. 

Chúng ta không thể có một cuộc sống nhân ái và hạnh phúc mà 
không tin vào sự hiện hữu của một cuộc sống vĩnh cửu, phi thời gian. 

Không có sự sống trong một thân thể, nếu không có linh hồn của 
nó. Một thân thể sống thông qua linh hồn. Nếu đối với bạn, có vẻ như 
bạn sống thông qua chỉ thân thể mình mà thôi, thế thì bạn không biết 
cuộc sống có mục đích gì. Và để sống một cuộc sống tốt, bạn phải sống 
thông qua linh hồn mình. 


MỘT LINH HỒN TRONG TẤT CẢ 


Khi bạn nói chuyện với một ai đó, hãy nhìn kỹ vào mắt người ấy. 


Bạn sẽ cảm nhận rằng tất cả chúng ta thì rất gần gũi với nhau, như thể 
chúng ta là thành viên của một gia đình, như thể chúng ta đã biết nhau 
một thời gian dài, rất dài. Tại sao? Bởi vì, cùng một linh hồn sống trong 
tất cả chúng ta(26), 

Người ta ăn thịt thú vật bởi vì những lời dạy hư dối cho phép điều 
đó. Nhưng tiếng nói nội tại của bạn nói với bạn bằng giọng to hơn bất 
cứ bài học nào trong bất cứ cuốn sách nào, và nó nói rằng bạn không 
nên giết những con vật02?). Cái này được viết trong trái tim chúng ta. 

Khổng Tử, một hiền nhân Trung Hoa, nói rằng không có gì quan 
trọng hơn là tôn trọng người khác như bạn tôn trọng chính mình, và đối 
xử với kẻ khác như bạn muốn mình được đối xử. 

Thân thể chia cách chúng ta, nhưng linh hồn hợp nhất chúng 
ta428), Chúng ta có thể cảm nhận những làn sóng năng lượng từ đằng xa 
trong thế giới tâm linh, hệt như chúng ta thấy ánh sáng của một ngôi 
SaO Xa. 


THƯỢNG ĐỂ 


Sợ Thượng đế là tốt, nhưng yêu Thượng đế thì tốt hơn. Cái tốt nhất 
là hiểu được rằng Thượng đế ở bên trong bạn. 

Thượng đế là gì? Thượng đế là một hữu thể vĩnh cửu và ở trong mọi 
sự mà tôi cảm thấy mình là một phẩnt29). Chẳng sớm thì muộn, tất cả 
chúng ta đều sẽ đến với Thượng đế, bất luận chúng ta có muốn hay 
không. Do vậy, Thượng đế hiện hữu một cách tất yếu cho mọi người. 

Khi bạn hiểu chính mình như là một hữu thể tách rời, thì bạn hiểu 
những người khác. Khi bạn hiểu rằng mọi sự đều được nối kết, thì bạn 
hiểu Thượng đế. Chúng ta có khả năng hiểu cả hai. 


Qua tình yêu, có nghĩa là, bằng cách nới rộng những giới hạn của 
mình, một con người có thể trở nên gần gũi hơn với Thượng đế. Tình 
yêu không phải chỉ là một phẩm chất của Thượng đế, mà còn là một 
năng lực trong con người. 

Tất cả chúng ta đều có những ý tưởng và cảm xúc mà chúng ta 
muốn chia sẻ với người khác. Bạn có thể cảm thấy rằng đó là điều bất 
khả, rằng không ai khác hiểu được tâm hồn mình, nhưng bạn vẫn phải 
chia sẻ. Những điều như thế chỉ có thể được chia sẻ với Thượng đế. 


SỰ HỢP NHẤT TRONG LINH HỒN 


Một người sống càng lâu, người ấy càng được nối kết với những 
người khác. Có thể nói một cách tương tự về nhân loại. Nhân loại càng 
sống nhiều, chúng ta càng trở nên hợp nhất nhiều hơn. 

Ngay khi bạn loại bỏ tình yêu vị kỷ ra khỏi mình, thì mặc dù không 
chủ ý, bạn hợp nhất với người khác. 

Nếu bạn không bỏ qua lời dạy quan trọng nhất của đấng Christ - 
sự hợp nhất - rồi thì, mặc dù không thốt ra chữ “Christ”, chúng ta cũng 
sẽ trở nên những người Ki-tô đích thực. 

Bạn có thể tìm thấy lối đi tới sự hợp nhất, dễ dàng như bạn theo lối 
đi lát ván xuyên qua một đầm lây. Ngay khi bạn bước chệch khỏi lối đi 
đúng, bạn chìm xuống vũng lầy của sự chia cách, tranh chấp và cái ác. 

Cái tốt chân thực là cái gì tốt cho tất cả mọi người. 


TÌNH YÊU ĐẠI ĐỒNG 


Một hiền nhân Ấn Độ nói: “Một người mẹ che chở, nuôi dạy và cửng 
chiêu đứa con độc nhất của mình. Cũng hệt như vậy, bạn nên khích lệ và bảo vệ 
trong chính mình cái tài sản quý giá nhất của bản thân - hhả năng yêu kẻ khác”. 

Khi chúng ta yêu kẻ khác, và khi chúng ta được yêu, chúng ta cảm 
thấy dễ chịu. Điều này chứng minh rằng cái tốt lành chân thực của 
chúng ta, nó được phát lộ ra chỉ trong tình yêu. 

Nếu bạn hiểu rằng tình yêu là điều quan trọng nhất trên thế gian, 
rồi thì khi gặp một ai đó, bạn không nên quan tâm về sự hữu dụng của 
họ đối với mình(9, mà nên quan tâm về việc làm thế nào bạn có thể 
giúp đỡ họ. Nếu làm được điều này, bạn sẽ thành tựu nhiều hơn, so với 
khi bạn chỉ nghĩ về chính mình. 

Tại sao tôi tin vào quy luật của tình yêu và tuân theo nó? Cái gì sẽ 
xảy ra với điều đó? Tôi không biết. Nhưng tôi thực sự biết rằng tôi càng 
tuân theo quy luật đó, thì càng tốt hơn cho mình và cho kẻ khác. 


TỘI LỖI 


Khi thời gian trôi qua, bạn nên cố loại trừ những sai lầm của mình. 
Nếu bạn thất bại trong việc loại bỏ những sai lầm của quá khứ, không 
thấy đời mình có tính khai phóng, thì bạn đang phạm phải sai lầm lớn 
nhất trong tất cả. 

Không ai không có tội lỗi, không có ai không phạm sai lầmA5!, Loại 
trừ tội lỗi ra khỏi chính mình, điều đó nên là mục đích chính yếu của 
đời bạn. 

Có thể là khó khăn khi nghĩ về những tội lỗi của bạn, nhưng thoát 


khỏi chúng quả là một niềm vui lớn. Nếu không có bóng tối, chúng ta sẽ 
không hân hoan trong buổi bình minh. 

Nếu bạn muốn tỏ ra là mình đúng, thì bạn sẽ không thể đối mặt 
với những tội lỗi của mình. Khi những người khác phát hiện những sai 
lầm và tội lỗi của bạn giùm bạn, thì cái đáp ứng tồi tệ nhất khả hữu, là 
giận dữ; với sự giận dữ, bạn chỉ tạo thêm một tội lỗi nữa. 


DỤC VỌNG VÀ ĐAM MÊ 


Một người không thể thực sự đức hạnh. Do vậy, hãy cố từ bỏ ham 
muốn xác thịt, ác ngữ, tật háu ăn, và rượu chè say sưa. Cuộc sống của 
bạn càng quân bình, nó sẽ càng trở nên vui sướng hơn. 

Một con thiêu thân bay vào trong một đống lửa mà không biết lửa 
sẽ đốt cháy đôi cánh của nó. Một con cá nuốt mồi mà không nhận thức 
rằng việc đó có thể dẫn đến hậu quả là cái chết. Chúng ta biết những 
ham muốn tình dục có thể hủy hoại ta, thế nhưng chúng ta vẫn cứ tự 
nộp mình cho chúng. 

Hầu như không có một đề tài nào gây ra nhiều bối rối hơn là 
những mối quan hệ tình dục. Do vậy, tốt nhất là người ta nên thảo luận 
nó với sự chân thành, một cách minh bạch, công kha162?). 

Một số người quay sang hôn nhân để thỏa mãn cái ham muốn xác 
thịt của họ, nhưng điều đó không ngăn họ khỏi cảm thấy thèm muốn. 


SỰ CÁM DỖ 


“Ông ta ăn uống đạm bạc, nhưng đó là một người vĩ đại”. Đây là một câu 
nói hay mà tất cả chúng ta nên suy ngẫm. 

Khi chúng ta theo đuổi những lạc thú xác thịt, và sống chỉ để 
nuông chiều chúng, thì một cách tất yếu chúng ta đánh mất khả năng 
cảm nhận lạc thú. 

Khi bạn có thể đi bộ một lát, nhưng thay vào đó lại lái xe, thì hai 
chân bạn bắt đầu yếu đi. Cũng như vậy, khi chúng ta trở nên quen với xa 
hoa và những hào nhoáng của sự giàu có, chúng ta bắt đầu quên đi cách 
sống đơn giản và đánh mất niềm vui, sự bình an và tự do nội tại. 

Nhiều trong số những kẻ đồng thời của chúng ta tin rằng người ta 
phải phục vụ thân thể mình trước. Tuy nhiên, những hiền nhân của quá 
khứ vẫn luôn khẳng định rằng, càng ít nhu cầu (vật chất) thì càng tốt. 


THAM LAM VÀ CỦA CẢI 


Đa phần những tài sản lớn đều được thủ đắc, không phải bằng lao 
động vất vả, mà từ tội ác. 

Gia tăng của cải thực sự có nghĩa là gia tăng tình yêu(?). Tình yêu 
thì không chỉ khác với của cải, mà là cái hoàn toàn đối nghịch với nó. 
Một kẻ sống bằng tình yêu không thể tích lũy quá nhiều của cải, cũng 
không thể cất giữ nó, nếu người ấy đã có nó. 

Một người nghèo cười một cách thường xuyên hơn, và rất có thể là 
hạnh phúc hơn một người giàu(52). 

Khi người ta sống bằng linh hồn, họ không cần của cải chút nào cả. 

“Trái đất là mẹ chung của chứng tat35). Nó che chở và nuôi nấng ta từ cái 
khoảnh khắc ta chào đời cho tới khoảnh khắc mà ta trở lại với nó, để ngủ một 
giấc ngàn thụ. Nhưng mặc dù mọi thứ này, người ta nói về nó như là một món 


Z 


hàng có thể bán được: “Đất để bán”. Đất không phải là tài sản của một người, 
một gia đình, hay một thế hệ mà thuộc về nhiêu thế hệ vốn đã sống và đã làm 
việc trên nổ”. 


Thomas Carlyle 


LAO ĐỘNG VÀ NHÀN RỒI 


Đừng đứng tại cửa nhà một người giàu để xin những ân huệ. Bạn 
đừng bao giờ sợ lao động vất vả. 

Bất luận cái y phục mà một ông vua ban cho bạn có đẹp ra sao, thì 
y phục của chính bạn vẫn tốt hơn. Bất luận thực phẩm của người giàu 
có ngon lành tới đâu chăng nữa, thì cái bánh mì do chính bạn làm ra 
vẫn ngon hơn. 

Một người cùng một lúc sống hai cuộc đời, vật chất và tâm linh. 
Mỗi cuộc đời có những quy luật riêng. Quy luật của cuộc sống vật chất 
là lao động. Quy luật của cuộc sống tâm linh là tình yêu. Nếu bạn phá vỡ 
quy luật của cuộc sống vật chất là lao động, thì một cách tất yếu, bạn sẽ 
phá vỡ quy luật của cuộc sống tâm linh là tình yêu. 

Khi được người khác trả lương cho lao động của mình, bạn không 
bao giờ biết sức lao động của bạn thực sự đáng giá bao nhiêu. Khi tôi 
ngồi ngoài sân, chơi vĩ cầm, và viết những cuốn sách, tôi nhận hằng 
ngày một khoản thù lao nhiều gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần, hơn 
một công nhân lao động tay chân vất vả trong một ngày. 

Tôi tự hỏi: “Phải chăng tôi đáng được trả công nhiều như thế?” Do vậy, 
để không bị sai lầm, hãy cố làm việc nhiều và đòi hỏi ít - cho lao động 
của bạn. 


GIẬN VÀ THÙ 


Nếu bạn sống một cuộc sống tâm linh, ngoan đạo, bạn không thể 
giận người khác. Thượng đế là tình yêu, và tình yêu không thể giận. 
Như thế, linh hồn bạn như là thành phần của cái thiêng liêng cũng 
không thể giận. 

Hãy tránh giận người khác, và cả thú vật. Giận thú vật càng tệ hơn, 
bởi vì một người ít ra có thể hiểu lý do cơn giận của bạn, trong khi thú 
vật thì không thể. 

Bạn càng cảm thấy tự tôn, bạn càng cảm thấy dễ nổi giận. Một 
người khiêm cung là một người nhân ái(39). 

Nếu bạn rắp tâm muốn trả thù thì bạn sẽ làm cho những vết 
thương của mình tồi tệ hơn. Chúng sẽ hồi phục sớm hơn, nếu bạn 
không làm nỗ lực nào để tìm kiếm sự trả thù. 

“Không có nơi nào trên trái đất - bầu trời, biển, hay đỉnh núi - mà ở đó một 
người có thể thoát khỏi cái xấu, nếu y để cho nó vào trong trái tim y. Bạn cần nhớ 
điều này”. 


Tục ngữ Ấn Độ 


KIÊU MẠN 


Nếu ai đó đi chệch hướng, lang thang trên đời, hơn là cải thiện đời 
mình, y sẽ cố tìm những lời biện minh cho nó - chẳng hạn, rằng y tốt 
hơn kẻ khác. Suy diễn từ điều này thì có vẻ như, nếu một người sống 
một cuộc sống xấu, nhất thiết y phải là kẻ đầy tự kiêu. 


Bạn không thể kiêu mạn mà không ngu xuẩn. Tuy nhiên, bạn có 
thể ngu xuẩn mà không kiêu mạn. 

Tất cả chúng ta đều được ban cho một món quà lớn, đó chính là 
cuộc đời, sự hiện hữu của chúng ta(?), với tất cả niềm vui và lạc thú của 
nó. Thế nhưng, chúng ta lại thường hay nói rằng chúng ta không hạnh 
phúc. 

Không có gì dẫn đến những hành vi xấu và hành động xấu cho 
bằng thuộc về một nhóm người, một câu lạc bộ hay đoàn thể mà nghĩ 
rằng họ tốt hơn những kẻ khác. Cái sự kiện đáng ngạc nhiên nhất, là 
việc thuộc về một đoàn thể đóng kín như thế lại được một số người xem 
như là một đức hạnh. 


TỰ PHỤ VÀ HƯ DANH 


Qua suốt lịch sử, người ta đã giễu cợt những ai giữ im lặng. Họ 
cũng đã giễu cợt những ai lên tiếng. Người ta giễu cợt và đàm tiếu về 
mọi người trên thế gian này. Không có ai hoàn hảo, không tì vết và 
không có ai chỉ được ca ngợi. Do vậy, đừng chú ý đến lời khen hay tiếng 
chê. 

Trời giận chúng ta về những tội lỗi của chúng ta, và thế gian giận 
chúng ta về những đức hạnh của chúng ta. 

Ngay khi bạn đi xuống từ những đỉnh cao nơi mà bạn sống cho 
linh hồn mình, thì ngay lập tức bạn lao đầu vào trong thế giới của 
những dư luận, những phán xét nhỏ nhen của người đời, và hư danh. 

Hãy quan tâm nhiều hơn đến phẩm chất của những người bạn của 
bạn, hơn là số lượng), 

Đôi khi xảy ra điều như sau: Sau khi thực hiện một việc làm mang 


lại sự lợi lạc to lớn cho người khác, bạn thất vọng. Sở dĩ như vậy là vì bạn 
đã phục vụ không phải vì Thượng đế, mà vì danh vọng và lòng kiêu mạn 
của mình. 


PHÁN XÉT VÀ TRỪNG PHẠT 


Một số người nói rằng cái xấu nên bị trừng phạt bởi một cái xấu 
khác, sự bạo động (phải bị trừng phạt) bằng nhiều bạo động hơn. Thế 
nhưng, điều này không đúng. Người ta hành động theo lối này là để trả 
thù, chứ không phải để trừng phạt cái ác. Bạn không thể chữa trị cái ác 
bằng cách làm cái ácú35), 

Nếu tôi có thể cưỡng bách người khác làm cái mà tôi nghĩ là tốt, 
thì một ai đó có thể ép buộc tôi làm cái mà anh ta nghĩ là tốt, cho dù 
chúng tôi có những quan điểm đối nghịch nhau về cùng một vấn đề. 

Cái ước muốn trừng phạt, trả đũa, trả thù - cái ước muốn này 
không phù hợp với con người; đó chỉ là một phần thú tính của chúng ta. 
Do vậy, chúng ta nên tự giải phóng mình khỏi nỗi sân hận này, và không 
biện minh nó. 

Đời ta sẽ đẹp nếu ta có thể loại trừ những điều vốn hủy diệt hạnh 
phúc của ta. Cái ý tưởng sai lầm, rằng sự trừng phạt là tốt, sẽ hủy diệt 
hạnh phúc của ta, và như thế hủy diệt cuộc sống tốt đẹp của ta. 

Lòng nhân ái chân thực không chỉ là một đức hạnh, mà còn là một 
vũ khí, một vũ khí hùng mạnh hơn bạo động. 


{o7 


BẠO ĐỘNG VÀ CHIẾN TRANH 


Chúng ta nên tôn trọng người khác, và không nên bảo họ phải làm 
cái gì. Người ta phải có phẩm giá. 

Người ta có một trí năng để làm gì, nếu họ cứ để cho một mình sự 
bạo động lèo lái cuộc đời mình? 

Kỳ lạ làm saol Chúng ta nổi giận trước cái xấu xung quanh ta, mà ta 
không thể làm thay đổi; thế nhưng, ta lại không làm cái gì để chỉnh phục cái xấu 
bên trong ta, là cái mà ta có thể làm thay đổi. 

Bò cái, ngựa, và cừu được chăn giữ bởi con người - đây là điều hợp 
lý, có thể hiểu được. Con người biết làm thế nào để nuôi và chăm sóc 
chúng - tốt hơn chúng tự biết. Nhưng tại sao một số người bảo những 
người khác phải làm cái gì? Tất cả mọi con người đều là những hữu thể 
có trí năng, và họ chi có thể được chăn giữ bởi một cái gì đó cao hơn họ, 
nghĩa là bởi linh hồn. 


ĐỨC TIN (a) 


Cầu nguyện là gì? Đó là sự khẩn cầu với trạng thái cao hơn của linh 
hồn bạn và cố nhắc nhở chính bạn rằng, bạn là một hữu thể tâm linh. 
Khi bạn chuyện trò với một người khác, đó là một huyền nhiệm, như 
thể bạn đang chuyện trò với Thượng đế. Tôi cố nhớ điều này mỗi lần tôi 
nói chuyện với người khác. 

Sự cầu nguyện đích thực xảy ra khi ta phớt lờ những điều thế tục, 
nối kết với cái thiêng liêng bên trong ta, và như thế thông giao với 
Thượng đế. Khi ta nghĩ về chính mình như là kẻ tôi tớ trung thành, và 
hiến dâng cho Ngài toàn bộ tồn tại của mình - linh hồn ta, những hành 


động, những quyết định của ta - đây là nguyện cầu đích thực. 
Trong tôn giáo, bạn phải tách rời cái được dạy bởi Chúa Jesus ra 
khỏi việc Chúa Jesus là ai. Rồi bạn sẽ biết Tin mừng vốn đến từ tình yêu. 
Bài học về tình yêu không thể ủng hộ cái đối nghịch của nó. Nó 
không thể được dùng để biện minh cho chiến tranh và án tử hình. 


162 
ĐỨC TIN (b) 


Ngay khi bạn hiểu những lời dạy của đấng Christ trong ý nghĩa 
chân thực của chúng, bạn sẽ thấy những điều dối trá của nền giáo dục 
chúng ta(2©), 

Nói dối một người khác là xấu. Tệ nhất trong tất cả là dối chính 
mình, nhất là trong lĩnh vực đức tin. 

Mọi lời dạy về đức tin vốn được xem là chân thực và dứt khoát, nên 
được kiểm chứng(Ð bởi trí năng của bạn. 

Mọi lời nói dối đều là độc dược; không có lời nói đối vô hại022. Chỉ 
duy chân lý mới là an toàn. Chỉ có chân lý mới là cái cực kỳ vững chắc, 
đến mức tôi có thể nương tựa vào nó. Chi có chân lý mới mang đến cho 
tôi niềm an ủi - nó là viên kim cương duy nhất không thể phá vỡ được. 

Thế nào là đức tin chân thực? Nó là cái không được tìm thấy trong 
những nghi lễ, hay trong những hiến tế hình thức, mà trong sự hợp 
nhất của những con người. 


KHOA HỌC SAI LẦM 


Nhiệm vụ hàng đầu, chủ yếu của mọi người, là trở nên một người 
mỗi lúc càng tốt hơn. Chi có những khoa học nào hỗ trợ chúng ta trong 
mục tiêu này mới là khoa học tốt. 

Kiến thức không có giới hạn. Do vậy, chúng ta không thể nói rằng 
một người biết nhiều, thì biết nhiều hơn một người khác có lượng kiến 
thức rất ít. 

Những thế hệ trẻ của chúng ta đang được dạy vô số môn học phức 
tạp, như cơ học thiên văn, hay thiên văn, sự phát triển của hành tính 
chúng ta qua hàng triệu năm, hay sự tiến hóa của những chủng loại, 
vân vân. Thế nhưng, họ không được dạy câu trả lời cho câu hỏi thiết yếu 
nhất - mục ấích của đời ta là cái gì? 

Kiến thức thực thụ thì được thủ đắc không phải bởi trí nhớ, mà 
thông qua nỗ lực trí năng. 

Chúng ta có thể bắt đầu hiểu thế giới khi chúng ta quên đi những 
gì mà chúng ta đã được dạy. 


T111 
NÔ LỰC 


Ở đây, trên trái đất này, không có chút bình an nào và cũng sẽ 
không có. Cuộc sống là một phấn đấu để tiến về một mục tiêu không 
thể đạt được, và như thế không thể có bình an hay sự ngừng nghỉ nào. 
Tôi có thể không biết một cách chính xác mục đích của đời người là gì, 
nhưng việc thành tựu nó, di chuyển về phía nó, chỉ có thể được làm với 
nỗ lực. 

Toàn bộ lịch sử của chúng ta xác nhận cái chân lý không thể phủ 
nhận này: Không thể hiểu Thượng đế bằng lý luận logic¿43, mà chỉ bằng 
sự quy phục. Trước hết, ta phải cảm thấy trong trái tim mình: Ta là cái 


8ì, ta nên là cái gì? Thứ hai, ta phải làm một nỗ lực để đến được cái nơi 
mà ta nên đi tới. Ta tự do để làm một lựa chọn - tiếp tục sống trong tội 
lỗi, hay chấm dứt nó. 

Những thành tựu lớn nhất của chúng ta vốn từng là sản phẩm của 
công việc nội tại thầm lặng của linh hồn, chứ không phải là sản phẩm 
của những nỗ lực bạo động, cưỡng bức. Một cách tương tự, cánh cửa 
vào một cung điện được mở ra một cách khẽ khàng, chỉ khi nào nó được 
kéo nhẹ nhàng, chứ không phải bị đẩy với lực lớn. 


HY SINH 


Tự phủ nhận mình không có nghĩa là phủ nhận toàn bộ cuộc sống 
của mình. Trái lại, bạn tăng cường, gia tăng cuộc sống đích thực, cuộc 
sống tâm linh bằng cách phủ nhận cuộc sống xác thịt của bạn. 

Sự hy sinh (quên mình) đích thực chỉ xảy ra khi một người phủ 
nhận cuộc sống thú vật cho cuộc sống tâm linh thiêng liêng. Thế gian 
không có nghĩa gì cả, nếu bạn sống trong Thượng đế. 

Hệt như thảo mộc không thể sống thiếu ánh mặt trời, con người 
không thể sống thiếu tình yêu. 

Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu mà bạn sẵn sàng trao nó 
cho bạn hữu của mình. Cuộc sống đích thực bao giờ cũng là một sự hy 
sinh. 

Mọi điều tốt lành đều được thành tựu khi một người quên đi chính 
mình. Thế gian sở dĩ tồn tại được là chỉ vì người ta hành động trong 
cách này. 


KHIÊM CUNG VÀ KHIÊM TỔN 


Khi người ta la mắng bạn, hãy vui sướng. Khi họ khen ngợi bạn, 
hãy buồnt2. 

Không có phẩm chất nào - như cái đẹp, quyền lực, sự giàu sang, sự 
giáo dục, và ngay cả lòng nhân ái - mà sẽ không biến mất, hay biến 
thành cái đối nghịch của nó, nếu thiếu đi sự khiêm cung. 

Hãy nhớ rằng, những hành vi tốt là những hành vi của Thượng đế 
và có thể được thực hiện và thành tựu mà không cần có bạn. Và cho dù 
bạn có tham dự chút xíu vào một hành động tốt, thì đó là một phúc lành 
đặc biệt của bạn, chứ thực ra bạn chẳng có công trạng gì. 

Đối với những người khiêm cung và nhu mì, mọi sự đều dễ dàng, 
nhẹ nhàng và tốt đẹp. Tất cả chúng ta biết điều này. Nhưng khi chúng ta 
khởi sự sống theo cái định đề này, chúng ta thấy rằng cái ách của ta 
không dễ dàng và cái gánh nặng của ta không nhẹ. Điều này có nghĩa là 
gì? Hoặc, cái định đề đó là không đúng; hoặc, chúng ta không đủ nhu 
mì và khiêm cung. 


CHÂN LÝ 


Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất phải hoàn thành trong 
đời bạn, là hiện thực hóa trọn vẹn cái tiềm năng trí tuệ mà Thượng đế 
đã ban cho bạn. 

Tâm trí và trí năng của chúng ta là hai cái khác nhau. Chúng ta 
hiểu cuộc sống hằng ngày với cái tâm trí của ta. Ta thấu hiểu linh hồn ta 
và Thượng đế với trí năng(045) của ta. 


Chân lý là sự khởi đầu và sự kết thúc của sự hiện hữu của ta. Chân 
lý không tự mình hiện hữu, mà được sáng tạo (tạo dựng) bởi tình yêu. 
Chân lý là tình yêu. 

Phanh phưi những lời dối trá của người khác là tốt, nhưng thậm 
chí càng tốt hơn nếu phanh phưi cho chính bạn những lời nói dối của 
bạn. Bạn nên buông mình vào trong cái thú vui này thường xuyên hơn. 

Những hiểu lầm giữa những người tốt và lương thiện thực sự xảy 
ra, chủ yếu là bởi vì họ đánh giá thấp cái trí năng của họ. 


SỰ CÁM DỖ 


Một nài ngựa giỏi không ném đi những sợi dây cương nếu con 
ngựa không dừng ngay lập tức. Thay vào đó, y kéo cho đến khi con ngựa 
dừng lại. Cùng thế ấy, bạn nên thường trực chiến đấu chống lại những 
tập quán và thèm muốn xấu của mình. Khi làm thế, bạn sẽ đánh bại 
chúng, và chúng sẽ không chế ngự được bạn. 

Đừng thèm muốn một cái gì quá nhiều, đến mức bạn không thể 
chịu đựng nổi khi thiếu nó. Bất cứ ai đều có sức mạnh để phá vỡ bất cứ 
tập quán xấu nào. 

Mọi người nhắc tôi nhớ đến một con ngựa được thắng yên cương, 
sẵn sàng cày cánh đồng. Bạn phải làm việc trong cuộc đời này, bất kể 
bạn muốn hay không; nhưng một số người tập trung trên công việc vật 
chất và một số người trên sự tăng trưởng tâm linh. 

Kẻ phạm những tội lỗi về thể xác, như tật háu ăn, say xin, ham 
muốn xác thịt, hay giận dữ, có thể thấy chúng và loại trừ chúng nếu y 
chọn làm thế. Nhưng kẻ phạm tội lỗi về tính thần (đạo đức) như kiêu 
mạn hay giàu quá mức, không thể luôn luôn tri giác những tội lỗi và 


cám dỗ này với đôi mắt mình. 


GIẬN VÀ THÙ 


Tình yêu giữa con người là điều tốt đẹp nhất trên thế gian. Hãy cẩn 
thận, đừng hủy diệt tình yêu này bằng lời nói của bạn. 

“Sự khởi đầu của một cuộc cãi vã thì giống như nước cố bút phá một con 
đập. Khi con đập bị vỡ, bạn không thể ngăn chặn dòng nước. Và mỗi cuộc cãi vã 
đâu bắt đầu bằng những lời nói”. 

Kinh Talmud 

Một lý lẽ không thuyết phục được ai, mà chi chia rẽ con người và 
khiến họ giận dữ. 

Cái tội lỗi mà chúng ta trách cứ trong kẻ khác, chúng ta hầu như 
luôn tìm thấy nó trong chính mình. 

Nếu hai người thù nghịch với nhau, cả hai đều có lỗi. Nếu chỉ một 
trong hai ngừng thù nghịch, thì sự bất hòa sẽ nhanh chóng biến mất. 


†T7 
Ý TƯỞNG 


Sự khôn ngoan minh triết thì quý giá, cả những ý tưởng khôn 
ngoan của chính ta lẫn của người khác. Những ý tưởng khôn ngoan này 
có thể giúp bạn nhiều hơn bất cứ cái gì khác - để thành tựu mục tiêu của 
bạn. 


Khi chúng ta nghe một ý tưởng mới và nghĩ rằng nó tốt, thì thường 
khi, dường như chúng ta vốn đã từng luôn biết nó. Mọi chân lý vĩ đại 
đều đã hiện hữu rồi, trong đáy sâu linh hồn bạn. 

Có hai loại người: Những người suy nghĩ trước, rồi mới nói và hành 
động; và những người nói và hành động trước, rồi sau đó mới suy ngh1. 

Cầu nguyện trong cô độc là tốt, như đấng Christ đã dạy chúng ta. 
Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể cầu nguyện cùng nhau - với những 
người khác, cầu nguyện theo nhóm cũng quan trọng như thế. Khi gặp 
gỡ người khác, chúng ta nên nhớ rằng, cùng một linh hồn cư ngụ trong 
tất cả chúng ta. 

Những thay đổi trong đời ta khởi sự với những thay đổi trong 
những ý nghĩ của ta¿4,. Những thay đổi trong cách suy nghĩ của ta thì 
quan trọng hơn nhiều so với những nỗ lực mà ta làm để thay đổi đời 
mình. 


KHÔNG CÓ CÁI XẤU ÁC 


Tôi nguyện cầu với Thượng đế, xin Ngài cất bỏ sự khổ đang khiến 
tôi ưu phiền. Tuy nhiên, sự khổ này được Thượng đế gửi đến cho tôi¿4?, 
để tôi có thể vượt qua cái ác. Một ông chủ quất roi vào đám gia súc của 
ông là để xua chúng ra khỏi một vựa lúa đang bốc cháy, để cứu chúng, 
nhưng bầy gia súc lại cầu nguyện xin đừng bị roi quất. 

Những vấn đề nhỏ có thể khiến chúng ta mất quân bình. Những 
vấn đề lớn, ngược lại, có thể mang chúng ta trở lại cuộc sống chân thực, 
cuộc sống tâm linh của ta. 

Người ta cần sự đau đớn và bệnh tật; những nỗi khổ của ta giúp ta 
hiểu những phúc lành của mình(43. Nếu ta không trải nghiệm sự khổ, 


nỗi đau đớn và những thất bại của bản thân, thì ta sẽ không có cái gì để 
so sánh với niềm vui, niềm hạnh phúc, và sự thành công của mình. 

Hãy tìm kiếm những cơ hội để đẩy mạnh sự tăng trưởng tâm linh 
của bạn; rồi cái phần cay đắng của sự khổ sẽ biến mất. 


114 
SỐNG TRONG HIỆN TẠI 


Chúng ta nói thời gian trôi đi, nhưng điều này không đúng. Giống 
như một chiếc thuyền, chính chúng ta mới đang di chuyển, chứ không 
phải thời gian. Khi chúng ta đi thuyền trên một dòng sông, thì có vẻ 
như chỉ có những bờ sông là đang di chuyển, chứ không phải con 
thuyền. 

Cuộc đời quá ngắn. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, chúng ta 
không có đủ thời gian để mang đủ niềm vui đến cho những kẻ thân yêu 
của ta. Do vậy, chúng ta hãy mau mau biểu lộ những hành vi nhân ái. 

Thoạt nhìn, khái niệm về sự sống có vẻ như rõ ràng và đơn giản. 
“Tôi yêu với thân thể tôi, do vậy, sự sống ở trong thân thể tôi”. Nhưng nói một 
cách chính xác, bạn tìm sự sống ở đầu trong thân thể bạn? Sự sống 
không ở trong móng tay, trong tóc, trong cánh tay, hay cảng chân bạn - 
hay chính ngay trong máu bạn. Rồi bạn khởi sự nhìn vào đời mình 
trong thời gian. Tôi đã sống, 2o năm, rồi 30, 4O, 5O, và 6o năm. Nhưng 
tôi biết, tôi đã ngủ mất 1/3 của khoảng thời gian đó. Lúc ngủ, tôi có 
sống không? Khi tôi ở trong bụng mẹ, khi ấy tôi có sống không? Do vậy, 
nếu sự sống không thể được đo lường trong không gian hay tìm thấy 
trong thời gian, thì nó hiện hữu bên ngoài không gian và thời gian, có 
nghĩa là trong linh hồn. 


CÁI CHẾT 


Không có gì khủng khiếp nơi cái chết, trừ những cái mà chúng ta 
đã tạo ra để tự hù dọa chính mình. 

Hãy nhớ, bạn chi đi ngang qua cuộc đời này, chứ không thường trú 
ở đó. Bạn không ở trong một ngôi nhà, mà trên một xe lửa, nó đưa bạn 
đến cái chết. Hãy nhớ, chi có thân thể bạn sẽ chết, và chỉ có linh hồn 
mới thực sự sống), 

Hãy nhìn một nhóm tù nhân bị xiềng. Tất cả họ đều bị án tử hình. 
Một vài người bị hành quyết, trong khi những người khác quan sát. 
Những ai còn sống sót, họ thấy mọi thứ này và trở nên khiếp đảm. Đây 
là cuộc sống của những con người không hiểu ý nghĩa của cuộc đời. 

Cuộc sống tâm linh không thể được đo lường bằng thước đo vật 
chấtús©), 

Cái ác và sự đau đớn làm tôi khổ, nhưng cái chết giải phóng tôi. 
Vậy thì, làm thế nào mà tôi lại không thể xem cái chết là tốt đẹp? 


121 
SAU CÁI CHẾT 


Người ta hỏi: “Cái gì sẽ xảy ra sau cái chết?” Hãy trao mình vào hai 
bàn tay của Đấng Sáng Tạo Thiêng Liêng, bởi vì bạn biết Ngài là tất cả 
tình yêu và tất cả những gì tốt đẹp. Như thế, bạn có thể an tâm rằng mọi 
sự sẽ tốt đẹp. 

Đời ta càng hướng về tâm linh, ta càng tin vào sự vĩnh cửu. Bức 
màn che phủ được gỡ bỏ khỏi tương lai, bóng tối tan đi, và chúng ta 


cảm thấy chúng ta vĩnh hằng. 

Tôi không tin vào bất cứ tôn giáo nào đang hiện hữu, nhưng tôi có 
những ý tưởng thâm sâu về quy luật của sự sống. Tôi đã nhìn vào lịch sử 
của tư tưởng, của nhân loại, rồi nhìn vào bên trong cái tôi nội tại của 
mình, và tôi đi tới kết luận rằng không có sự chết. Chỉ có thể có duy 
nhất một cuộc sống vĩnh cửu, và sự di chuyển vĩnh hằng về phía sự 
hoàn hảo, đó là quy luật của sự sống. 


ĐỨC TIN 


Một kẻ vô tín không phải là một kẻ không tin cái mà y đã được dạy, 
mà là kẻ nói rằng y tin, nhưng thật ra y không tin659, 

Mọi tôn giáo đều có câu trả lời của nó cho câu hỏi: “Tôi có thể sống 
đời tôi như thế nào - không phải cho nhân loại, mà cho cái sức mạnh đã mang tôi 
vào trong thế gian này?” 

“Đối với phần lớn nhân loại, tôn giáo là một truyền thống, hoặc chính xác 
hơn, truyền thống là tôn giáo. Bước thứ nhất dẫn tới sự hoàn hảo đạo đức - mặc 
đù có thể dường như kỳ lạ - là giải phóng chính bạn khỏi cái tôn giáo mà với nó 
bạn đã lớn lên. Theo như tôi biết, thì chưa có ai từng đạt tới sự phát triển tâm 
linh dọc theo bất cũ con đường nào khác hơn con đường này”. 

Henry David Thoreau 

Những lưỡng lự không hủy diệt, mà tăng cường (củng cố) đức tin. 

Tôn giáo đích thực là một tôn giáo của trí năng, nó không đối 
nghịch với trí năngú52), 


Lương tâm ta là tiếng nói của cái linh hồn vốn sống trong tất cả 


LINH HỒN 


chúng ta65), 

Khi bạn khổ, hãy tìm niềm an ủi ở bên trongt52. Đừng tìm nó 
trong sách vở, hay trong những đền thờ. Chi duy Thượng đế, đấng sống 
trong bạn, sẽ giúp bạn. 

Một con người thì giống như con chim không bay được, mà chỉ có 
thể chạy trên đất. Khi con chim này đột nhiên hiểu rằng, có một cái gì 
đó bên trong nó, vốn có thể nhấc nó lên, thì nó tìm thấy tự do và sự tốt 
lành. “Cái øì đó” ở bên trên cuộc sống thân xác của ta, là sự hiểu biết về 
cái linh hồn bên trong ta, vốn là cái cốt tủy của lời dạy của đấng Christ. 

Chúng ta đã chế tạo ra những phi cơ - để bay đi đâu? Chúng ta đã 
xây đường xe lửa và xa lộ - để du hành tới đâu? Chúng ta có điện thoại - 
để nói về cái gì? Hãy ngừng lại và suy nghĩ một khoảnh khắc: Tại sao 
chúng ta sống ở đây? Hãy ngừng lại, hãy suy nghĩ về cái tôi nội tại của bạn, 
linh hồn của bạn, và cố tự cứu rỗi chính bạn. Rồi bạn sẽ cứu rỗi thế 
gian. 


MỘT LINH HỒN TRONG TẤT CẢ 


Nếu bạn ghét huynh đệ của mình, thì trước hết bạn ghét chính 
mình. 

Thật là không đủ khi nói rằng, mỗi người có một linh hồn đang 
sống bên trong y, và linh hồn này fơng tự như linh hồn của những kẻ 
khác. Phải nói: Càng một linh hôn sống trong tất cả chúng ta. 


Bạn luôn luôn cảm thấy vui sau khi làm một hành vi tốt. Mọi hành 
vi tốt được làm cho người khác, chứng tỏ rằng cái “tôi” chân thực thì 
không chỉ được tìm thấy trong chính bạn mà thôi, mà nó còn ở trong 
mọi sinh linh. 

Chỉ những ai mà nhận ra cùng một Thượng đế trong mọi người, 
mới có thể ôm choàng Thượng đế trong chính mình. 

Hãy nhớ, cùng một linh hồn sống trong mọi người. Nó sống trong 
bạn, trong tôi, và trong những người khác. Như thế, bạn không nên chi 
yêu những người khác, mà còn nên xem họ là thiêng liêng, bởi vì bạn 
đang ngỏ lời với linh hồn của họ, vốn cũng là linh hồn của chính bạn. 


THƯỢNG ĐỂ 


Thượng đế không chỉ hiện hữu cho những ai đã tìm thấy Ngài. Hãy 
tìm Thượng đế - và Ngài sẽ tự tỏ mình ra với bạn. 

Thượng đế yêu sự cô độc. Ngài bước vào trong trái tim bạn chỉ khi 
một mình Ngài ở gần bạn, và khi bạn đang nghĩ chỉ về Ngài. 

Bạn có thể cảm thấy Thượng đế bên trong mình; điều này là có thể 
được, và không khó làm. Tuy nhiên, việc hiểu Thượng đế là không thể 
được, và cũng không cần thiết055), 

Chỉ những ai tuân theo quy luật của Thượng đế mới hiểu biết 
Thượng đế nhiều hơn. Bạn có thể đến gần Thượng đế hơn, chỉ thông 
qua hành vi tốt và tình yêu. 

“Khi một người kêu to: “Ổ, Thượng đế ở đây”, thì y chủa tìm thấy Thượng 
đế. Những ai tìm thấy Thượng đế họ giữ 1m lặng”. 


Ramakrishna 


SỰ HỢP NHẤT TRONG LINH HỒN 


Bạn tin rằng bạn muốn cái tốt chỉ cho chính mình, là chỉ do những 
hạn chế của bạn. Nhưng nó chỉ có vẻ như vậy thôi, chứ thực ra không 
đúng. Cái ước vọng muốn làm cái gì tốt lành là giọng nói của Thượng đế 
đang sống bên trong bạn, và Thượng đế mong ước cái tốt lành cho tất 
cả. 

Mục đích của cuộc đời là giải phóng linh hồn khỏi thể xác bạn, và 
hợp nhất với những linh hồn khác và Thượng đế. Cuộc sống sẽ thú vị khi 
bạn nắm bắt được khái niệm này. 

Việc sống cho kẻ khác, chứ không phải cho chính bạn, sẽ nâng 
cuộc đời bạn lên từ thân xác tới linh hồn, và nhờ vậy, bạn có thể vươn tới 
những đỉnh cao, mà ở đó không có thời gian, cái chết, hay cái ác. 

Bạn chi thực sự trở thành tự do khi bạn hợp nhất với toàn thế gian. 


12T 
TÌNH YÊU ĐẠI ĐỒNG 


Hãy cố yêu tất cả mọi con người. Hãy tập thói quen yêu thương, và 
bạn sẽ thấy đời mình ngày càng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. 

Nếu bạn sống tốt, thì việc người ta trách cứ hay ca ngợi bạn, hay 
cho dù họ ngừng yêu bạn, cũng sẽ không thành vấn đề nữa. Nhưng bất 
luận bạn có muốn hay không, thì những người tốt và nhân ái sẽ yêu 
bạn, và những người xấu sẽ không còn ghét bạn hay làm hại bạn. 

“Ôi, Thượng đế, hấy ban cho con khả năng để yêu Người, và yêu những kẻ 
mà Người yêu”. 


Mohammed 
Tôi biết trên thế gian chi có một điều tốt lớn nhất: Được yêu thương. 
Nhưng bạn không thể đạt tới nó bằng cách tìm cách để được yêu. Cách 
duy nhất để đạt được điều này, là tuân theo quy luật của cuộc sống, ý 
chí của Thượng đế, và phấn đấu cho sự hoàn hảo về tâm linh. 


TỘI LỖI 


Là một sai lầm khi nghĩ rằng, nếu được người khác tha thứ, thì bạn 
sẽ không còn tội lỗi. Không, bạn chỉ có thể loại trừ những tội lỗi của 
mình bằng cách hiểu chúng và làm một nỗ lực có ý thức để loại trừ 
chúng, chứ không phải bằng cách dựa vào lòng tha thứ của người khác. 

Mọi sai lầm, mọi tội lỗi mà bạn phạm phải, chúng trói buộc bạn. 
Trước hết, nó trói buộc bạn như thể bạn bị kẹt trong một lưới nhện. Nếu 
bạn lặp lại tội lỗi đó, nó trở thành một sợi dây thừng nhỏ, rồi một dây 
thừng lớn hơn. Nếu bạn tiếp tục lặp lại nó, nó trở thành một sợi xích 
bằng sắt059). 

Tội lỗi đến với bạn trước hết như là một vị khách viếng thăm một 
lần, rồi trở thành một vị khách thường xuyên, và sau cùng, trở thành 
người chủ của ngôi nhà. 

Nếu không có linh hồn nào trong thân thể bạn thì sẽ không có sự 
sống nào. Thân thể trói buộc linh hồn; linh hồn luôn luôn cố tự giải 
phóng nó ra khỏi thân thể. Đây là toàn bộ mục đích của cuộc sống. 


121 


DỤC VỌNG VÀ ĐAM MÊ 


Linh hồn thiêng liêng của Thượng đế sống trong mọi người đàn 
ông hoặc đàn bà. Là một tội lỗi nếu xem “cái mang giữ” linh hồn Thượng 
đế như là một nguồn lạc thú của thân xác. Do vậy, đối với một người 
đàn ông thì mọi người đàn bà, trước hết, là người chị (em gái) của y; và 
đối với một người đàn bà thì mọi người đàn ông, trước hết, là anh (em) 
trai của nàng. 

Bạn không thể tưởng tượng một vị thánh như là một người kết 
hôn. Kẻ nào càng tiến gần hơn đến cuộc sống thánh thiện, kẻ ấy càng 
trở nên trinh khiết. 

Kinh Thánh nói rằng, chồng và vợ không phải là hai hữu thể tách 
rời nhau, mà là một. Điều này rất đúng. Sự hợp nhất tình dục của hai 
người này dẫn đến một cuộc sống mới, và hợp nhất họ trong một thể 
cách huyền nhiệm. 

Tình yêu tâm linh, tình huynh đệ giữa một người đàn ông và một 
người đàn bà có thể mạnh hơn bất cứ sự hấp dẫn tình dục nào giữa họ. 


SỰ CÁM DỖ 


Khói xua đuổi những con ong ra khỏi tổ của chúng. Cũng y như 
vậy, việc ăn uống quá độ xua đuổi sức mạnh tâm linh ra khỏi một con 
người. 

Nếu bạn thường trực ăn uống quá độ, thì khó lòng mà không lười 
biếng. Nếu bạn rượu chè quá nhiều, khó giữ cho mình trinh khiết. 

Một người xách một cây đèn lồng đi trong bóng tối của đêm, và 
thấy khó tìm ra lối đi. Khi trở nên mệt, y thổi tắt cây đèn, cắm đầu đi về 


bất cứ hướng nào, không còn quan tâm là mình đang đi đâu. Tình 
huống tương tự như vậy xảy ra khi chúng ta dập tắt ánh sáng trí tuệ của 
mình bằng hút sách, rượu chè, và đánh mất lối đi chân thực của bản 
thân, hướng đi của mình trong đời. 

Chúng ta nên ăn để sống, không nên sống để ăn. 


THAM LAM VÀ CỦA CẢI 


Y phục nặng nề làm chậm lại cử động của thân thể bạn. Cũng hệt 
như vậy, của cải kéo linh hồn bạn xuống0?). 

Nếu một người nghèo ghen ty với một người giàu, thì y không tốt 
đẹp gì hơn người giàu. 

Một tài sản lớn nếu được tích lũy bằng quá nhiều nỗ lực và tội lỗi, 
thì nó chỉ có một giá trị chân thực duy nhất: Đó là niềm vui sướng mà 
bạn trải nghiệm được khi loại bỏ nó. 

“Nếu bạn lấy đi tiên bạc, tài sản, hay đại gia súc của người khác, thì sự ăn 
căp của bạn kết thúc khi bạn rời chỗ đó - bởi vì tất cả mọi thứ này có thể được 
thay thế. Nhưng khi bạn lấy đi đất đai của người khác, và hủy điệt sự nối kết của 
họ với đất, thì sự ăn cướp của bạn héo dài mãi mãi, cướp bóc mọi thế hệ mọi 
năm, và mọi ngày”. 

Henry George 

Sự giản dị trong ngôn ngữ, phong cách sống và truyền thống mang 
lại sức mạnh cho một dân tộc. Sự xa hoa và lọc lõi phù phiếm dẫn đến 
sự nhu nhược và cái chết của một dân tộc. 


Phần lớn chúng ta đều phải làm việc, và làm việc chăm chỉ trong 


LAO ĐỘNG VÀ NHÀN RỒI 


mọi lúc. Sự khác biệt nằm trong cái mà bạn làm. 

Được nghi ngơi thoải mái sau một ngày làm việc vất vả là một 
trong những niềm vui tốt đẹp nhất và thuần khiết nhất trên thế gian. 

Chưa ai từng đếm hàng triệu giờ và hàng ngàn cuộc đời được hiến 
dâng cho việc giải trí của những người giàu(58. Đây là một sự kiện đáng 
buồn. 

Khi bạn sử dụng bất cứ một vật nào, hãy nhớ rằng nó là sự tập 
trung của lao động con người. Nếu bạn phá vỡ, làm hư hại nó, hay ném 
nó đi, bạn đang tỏ ra thiếu tôn trọng đối với lao động của những con 
người. 

“Hỏa ngục ẩn nấp sau lạc thú, thiên đường ẩn nấp sau lao động và phiển 
muộn”. 


Mohammed 


L4 
PHÁN XÉT VÀ TRỪNG PHẠT 


Tôi biết chính mình đủ để biết rằng tôi không muốn phạm phải 
những hành vi xấu. Nếu tôi đã từng phạm phải một điều xấu, đó là do 
hoàn cảnh. Phần lớn người ta, giống như tôi, nếu họ phạm phải một 
hành vi xấu, đó là do hoàn cảnh đưa đẩy. Do vậy, tại sao tôi lại trách cứ 
những người khác? 

Bạn có thể trách cứ một người bệnh về cái vẻ bề ngoài của y không? 
Y không đáng bị trách cứ, nếu bạn cảm thấy ghê tởm những vết thương 


lở loét của y. Cũng hệt như vậy, đừng ghê tởm những tật xấu của người 
khác, mà hãy kiên nhẫn và sử dụng trí tuệ của bạn. 

Bạn có thể thấy một cách rõ ràng, sự kiện rằng bạn đã đánh mất 
cái ví tiền của mình; do vậy, tại sao bạn lại không khóc thương cho 
những cái quý giá nhất mà bạn đã đánh mất - trí tuệ và lòng nhân ái của 
mình? 

Mặc dù bản thân ta “tội lỗi đầy mình”, nhưng ta lại không thể chịu 
đựng được cái tội lỗi mà ta nhìn thấy trong kẻ khác. Đây là điều thường 
hay xảy ra. 


KIÊU MẠN 


Có nhiều hình phạt dành cho những kẻ kiêu mạn, nhưng cái hình 
phạt khó chịu đựng nhất, là cho dù họ có bao nhiêu đức hạnh đi chăng 
nữa, thì họ cũng không được yêu mến. 

Bạn có lý khi nghĩ rằng không có ai cao hơn bạn, nhưng bạn nhầm 
nếu bạn nghĩ rằng, ít nhất, có một người thấp hơn bạn. 

Những kẻ kiêu mạn quá bận rộn với việc dạy dỗ người khác, đến 
nỗi họ không có thời gian nghĩ về chính mìnhú59), bởi vì họ nghĩ rằng họ 
đã đủ tốt rồi. Càng dạy dỗ kẻ khác, họ càng rơi xuống thấp hơn. 

Nước chảy trong những khe núi cạn gây ra nhiều tiếng ồn, nhưng 
biển sâu thì im lặng và gần như không chuyển động. Hãy rút ra bài học từ đó. 

Người ta thường hay xem kẻ khác là thấp hay cao hơn chính mình. 
Nhưng họ nên nhớ rằng, có càng một linh hồn sống trong tất cả. 


Khi trẻ con chơi đùa, chúng tách ra thành những đội cạnh tranh 


HƯ DANH VÀ TỰ PHỤ 


nhau, nhưng ngay khi trò chơi đã xong, tất cả chúng đều trở lại là 
những người bạn. Trái lại, khi người lớn bị chia thành những giai cấp, 
những nhóm xã hội, và những dân tộc, họ thường hay lưu lại trong 
những nhóm này - trong phần còn lại của đời họ. 

Nếu bạn quan tâm quá nhiều về lời khen, thì sẽ khó mà hành 
động. Một số người sẽ ca ngợi bạn về một điều, trong khi những người 
khác sẽ ca ngợi bạn về một cái gì khác. Chỉ bạn mới có thể quyết định 
phải làm cái gì trong đời mình, và việc biết được điều này sẽ khiến cho 
đời bạn dễ dàng hơn nhiều. 

Thật khó mà bứt mình ra khỏi những truyền thống đã được chấp 
nhận, nhưng với mọi bước đi để trở thành tốt hơn, bạn bị buộc phải phá 
vỡ một số luật tắc, quy ước, và những dư luận cũ đã được xã hội chấp 
nhậnA5©), 

Tôi cảm thấy xấu hổ rằng tôi chưa sống theo lương tâm mình, mà 
chỉ tuân theo những luật tắc, tập quán, và những truyền thống ngu 
xuẩn của những người khác. 


PHÁN XÉT VÀ TRỪNG PHẠT 


Người ta không tin rằng họ nên đáp trả cái xấu ác bằng cái thiện, 
đơn giản bởi vì họ đã được dạy cái ngược lại từ thời thơ ấu. 

Việc tha thứ cho kẻ khác không chỉ có nghĩa là nói: “Tôi tha thứ, 
mà còn phải loại bỏ tất cả mọi trách cứ ra khỏi trái tim bạn. Để làm điều 


này, hãy nhớ đến những tội lỗi của bạn. 

Cốt tủy của mọi lời dạy tôn giáo - trong đó có Ki-tô giáo -là tình 
yêu. Những lời dạy Ki-tô giáo là vô song trên nhiều phương diện, nhất là 
bởi vì nó nói rằng tất cả mọi hình thức bạo động đều không thể chấp 
nhận đối với tình yêu. 

Bất cứ khi nào bạo động được sử dụng, hãy cố áp dụng sự lý luận 
logic để chống lại nó. Bạn có thể “mất” trong ý nghĩa thế tục, nhưng bạn 
sẽ “được” nhiều trong ý nghĩa tâm linh. 


BẠO ĐỘNG VÀ CHIẾN TRANH 


Sự tàn nhẫn trong mọi cuộc đảo chính và cách mạng trong lịch sử 
có thể được giải thích bởi sự tàn nhẫn của những kẻ cầm quyền trước 
kia. Nếu người ta không được dạy bạo động từ lâu về trước, thì họ đã 
không áp dụng nó. 

Bạn không được sáng tạo ra để cưỡng bức kẻ khác, cũng không 
phải để tuân phục họ. Người ta bị làm hỏng bởi cả hai. Sự ngu xuẩn hay 
kiêu mạn tạo ra nó - nhưng trong cả hai, đều thiếu phẩm cách con 
người. 

“Hấy dạy trái tim bạntS), và đừng học từ nở”. 

Minh triết Phật giáo 

Án tử hình mà ngày nay còn tồn tại trong một số nước là bằng 
chứng hiển nhiên rằng, cái nền tảng của xã hội chúng ta thì xa lạ với Ki- 
tô giáo(62), 

Mục đích của con người là phục vụ Thượng đế và tất cả mọi con 
người, chứ không phải chỉ phục vụ một số người và ngược đãi những 
người khác. 


{2s 
ĐỨC TIN 


Mọi tôn giáo đều62 nói rằng nó là đức tin duy nhất chân thực, 
rằng mọi đức tin và tôn giáo khác đều là sai lầm, hư dối. Điều này, 
trong tự thân nó, là đủ để thấy rằng không có một tôn giáo (riêng lẻ) nào 
là tôn giáo chân thực. 

Khi người ta mù quáng tin bất cứ lời dạy nào như là quy luật của 
Thượng đế, họ không sử dụng cái khả năng được Thượng đế ban cho - 
khả năng suy nghĩ, mà qua đó họ có thể thực sự hiểu quy luật của 
Thượng đế. 

Đức tin dạy chúng ta cả hai điều sau đây: Phải làm cái gì, và làm 
thế nào để hiểu cuộc đời này. Trong hàng ngàn năm, người ta không 
biết làm thế nào để hiểu đúng quy luật của Thượng đế. Một số người tin 
rằng tất cả những điều cổ xưa đều là tốt, nhưng không phải vậy. Tin 
rằng nó đúng là một sai lầm. 

Sự an toàn và hạnh phúc của một xã hội tùy thuộc vào đạo đức của 
những thành viên của nó, và đạo đức thì đặt nền tảng trên tôn giáo. 


CÂU NGUYỆN 


Bạn không thể đạt tới việc biết Thượng đế bằng cách lắng nghe 
những câu chuyện về Ngài. Bạn đạt tới việc biết Ngài chi bằng cách theo 
quy luật của Ngài, vốn được viết trong trái tim của mọi con người. 

Xưa kia, có một cậu bé: Khi đi ngủ, nó xin chị vú cầu nguyện cho 
nó và tiếp tục chơi với những con búp bê giùm nó trong khi nó ngủ. 


Người ta thường hay có thái độ trẻ con đó đối với Thượng đế. Họ tin 
rằng họ có thể sống cuộc sống xấu xa, rồi đi ngủ, và sẽ được người khác 
cầu nguyện và tiếp tục chơi cái trò chơi giùm cho họ. 

Một người có thể sống mà không cầu nguyện chỉ khi nào những tội 
lỗi của y đang hướng dẫn y, hoặc khi y là một vị thánh. Một điều kiện 
cần thiết cho một cuộc sống tốt, là chống lại những đam mê, thành kiến 
và lời nói dối của bản thân trên thế gian này, và tìm kiếm một sự hiểu 


biết cao hơn về ý nghĩa của tình yêu. 


KHOA HỌC SAI LẦM 


Bao lâu mà người ta còn đang sống trên thế gian này, họ đã có 
những vị thầy để nói cho họ biết cái gì là quan trọng nhất. 

Có một số lượng vô giới hạn những khoa học, nhưng nếu không có 
sự hiểu biết về cái gì tốt và mục đích của bạn trên cuộc đời này, thì bạn 
không thể làm chọn lựa đúng. 

Ngày nay, có một số lượng khổng lồ kiến thức đáng cho ta học. Thế 
nhưng, qua thời gian, những khả năng của ta trở nên quá yếu, và đời ta 
thì quá ngắn để học thậm chí cái phần nhỏ nhất, quan trọng nhất của 
cái kho tàng kiến thức này. 

Nếu chúng ta có thể suy nghĩ một cách độc lập, chúng ta có thể 
không cần đọc nhiều cái không cần thiết. Thật có hại nếu đọc quá 
nhiều. Những nhà tư tưởng vĩ đại nhất mà tôi đã gặp trong số những 
học giả, là những người đọc ít nhất. 

Sách xấu thì chỉ đọc một cuốn cũng đã là nhiều. Sách tốt thì đọc 
nhiều bao nhiêu vẫn còn là ít. Sách xấu thì giống như độc dược tinh 
thầnt452), 


NỔ LỰC 


Hãy nhớ rằng, tự giải phóng mình ra khỏi tội lỗi hay thành kiến, là 
điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm - quan trọng hơn danh vọng, 
của cải và sự giáo dục. 

Những điều không rõ ràng phải được làm sáng tỏ. Những điều khó 
khăn nên được xử lý bằng cách sử dụng tất cả năng lượng của bạn, 
không đầu hàng. 

Cuộc sống trên thế gian này được thay đổi, không phải bởi những 
luật tắc và quy định bên ngoài, mà bằng sự phấn đấu nội tại của mỗi cá 
nhân. 

Có thể khó để không làm một cái gì đó, nhưng thậm chí càng khó 
hơn, để không làm một cái gì đó mà bạn biết là xấu ác và sai trái. 

Hành động đạo đức thì được đo lường, không phải bởi tầm quan 
trọng của nó, mà bởi số lượng nỗ lực mà bạn đặt vào trong nó. 


HY SINH 


Bạn có thể thực sự yêu chỉ duy nhất một mình Thượng đế, và bạn 
có thể thực sự khinh bị chi duy chính bạn mà thôi. 

Mọi người đều đã sẵn có sự hiểu biết về cuộc đời. 

Chỉ bằng cách phủ nhận tính cá nhân của mình, mà một người có 
thể trở thành một người chân thực. Bạn có thể hiểu cuộc sống vô giới 
hạn này, chỉ bằng cách hiểu chính đời mình thông qua đời của kẻ khác. 

Người ta nghĩ rằng sự tự phủ nhận mình vi phạm sự tự do, nhưng 


chính những đam mê thâm thiết của riêng ta là những tên độc tài tồi tệ 
nhất. Ngay khi bạn có khả năng phủ nhận chúng, bạn giành được tự do 
chân thực của mình. 

Sự tự phủ nhận mình là một phần của bản chất con người - điều 
này được biểu lộ trong sự kiện rằng, việc hy sinh cho một chính nghĩa 
mang đến cho bạn niềm vui. Tuy nhiên, nó không bao giờ hoàn toàn 
thỏa mãn bạn, bởi vì bạn luôn luôn có thể làm nhiều hơn. 


KHIÊM CUNG VÀ KHIÊM TỔN 


Cổng vào ngôi đền của Sự Thiện và Sự Hiểu Biết thì rất thấp, sát đất. 
Chỉ có kẻ khiêm cung mới chịu cúi mình xuống để bước vào nó. Tuy 
nhiên, một khi đã ở bên trong ngôi đền, bạn sẽ tìm thấy không gian 
mênh mông, tự do mênh mông và tình yêu cho mọi người. Ngôi đền 
này là cuộc đời ta; lối vào là lời dạy của minh triết. Và minh triết thì 
được mặc khải (phát lộ ra) cho kẻ khiêm cung. 

Kẻ nào đứng trên những ngón chân mình, không thể duy trì lâu cái 
tư thế đó. Kẻ nào thỏa mãn với chính mình, không thể nổi danh. Một 
người kiêu mạn, không thể ưu việt hơn kẻ khác. 

Hãy cần thận, chớ nghĩ rằng bạn tốt hơn kẻ khác, rằng bạn có 
những đức hạnh mà kẻ khác không có. Bất luận những đức hạnh của 
bạn có tốt ra sao, chúng đều vô giá trị nếu bạn đánh giá chúng quá cao. 

Nếu bạn làm một cái gì đó tốt cho người láng giềng hãy quên nó 
đi. Nếu bạn làm một cái gì xấu, hãy cố đừng quên nó. Hãy nhắc nhở 
chính bạn về nó, để bạn có thể tự cải thiện chính mình. 


CHÂN LÝ 


Những lời nói dối đẩy Thượng đế xa khỏi tất cả chúng ta. Như thế, 
không có gì tốt hơn sự thật và sự thất bại của những lời nói đối. 

Mục đích của trí thông minh là để loại trừ những lời nói dối và 
thiết lập chân lý. Tuy nhiên, trí thông minh, dưới sự khống chế của đam 
mê, trở thành kẻ bảo vệ cho những lời nói dối. Nó trở nên không chỉ bị 
thoái hóa (biến chất), mà còn bệnh hoạn, đánh mất cái khả năng của nó 
trong việc phân biệt chân lý và những lời nói dối, cái tốt và cái xấu. Mọi 
loại nói dối hay quan niệm sai lầm, bất kể nó được tìm thấy ở đâu, đều 
nên được xử lý, bởi vì không có lời nói dối nào là hữu ích, hay vô hại cả. 

Hãy luôn nói sự thật, bất luận nó có thể cay đắng và khó chịu cho 
những người khác như thế nào, 

Lương tâm bạn là tài sản vĩ đại nhất của bạn. Lương tâm bạn là cái 
phẩm chất mà ngay giữa lòng của những sự thể thường nhật, giúp bạn 
thấy chân lý đích thực. 


KHÔNG CÓ CÁI XẤU ÁC 


Chúng ta cảm nhận bệnh tật như là một phiền não, một gánh 
nặng, nhưng bệnh tật là một phần quan trọng của cuộc sống. Nó cho ta 
thấy rằng thân thể ta sống một cuộc sống tạm bợ, chứ không vĩnh cửu. 

Ngay khi một lý tưởng mới và cao hơn được vạch ra trước nhân 
loại, thì tất cả mọi lý tưởng trước kia mờ nhạt đi bởi ánh sáng của nó, 
giống như những ngôi sao phai đi trong những tia mặt trời đang lên. 
Do vậy, người ta không thể không chấp nhận cái lý tưởng mới này và 


phấn đấu đạt tới nó. 

Để giúp chính bạn không làm những hành vi xấu ác, trước hết hãy 
cố tránh việc “ngồi lê đôi mách”. Thậm chí càng quan trọng hơn, là loại 
bỏ khỏi chính bạn tất cả những ý tưởng xấu. 

Ngay khi bạn học cách tránh những ý tưởng xấu, bạn sẽ phải học 
cách tránh những hành vi xấu. 

Phần lớn những người mà ta xem là xấu, họ chỉ nhất thời ở trong 
một tâm thái xấu và không thể kiểm soát cơn giận của mình. 


LỜI NÓI 


Chúng ta biết rằng chúng ta cần xử lý cẩn thận một khẩu súng đã 
lên đạn. Nhưng chúng ta không thích nghĩ rằng chúng ta cần xử lý 
những điều mà ta nói với sự cẩn trọng tương tự. 

Một lời nói có thể giết người, hay trong vài trường hợp, thậm chí 
còn tác hại tồi tệ hơn cái chết59), 

Những ai nói quá nhiều, làm ít. Một người khôn ngoan luôn luôn 
nhận biết rằng, những lời nói của y có thể gây ảnh hưởng lớn hơn 
những hành động của y, và do vậy, giữ ¡im lặng một thời gian dài trước 
khi y nói. Y chỉ nói vì sự cần thiết của kẻ khác. 

Nếu bạn có thời gian để suy nghĩ trước khi khởi sự nói, thì hãy cân 
nhắc, tự hỏi: Liệu nó có xứng đáng được nói ra không? Hay liệu mình có thể 
làm hại một ai đó với cái điều mình sắp nói? 

Sự im lặng là đáp ứng tốt nhất trước một kẻ ngu xuẩn. Bất cứ lời 
nói xấu nào hay lời chỉ trích có ác ý nào, đều dội ngược trở lại người nói. 
Đáp trả một xúc phạm bằng một xúc phạm khác, cũng giống như đổ 
dầu vào lửa. 


Ý NGHĨ 


Một con bò cái, ngựa, hay bất cứ con vật nào khác, không thể rời 
chuồng của nó, nếu cái cổng được mở bằng cách kéo về phía bên trong. 
Chúng sẽ chết vì đói, bởi vì chúng không thể mở cổng. Chỉ có con người 
mới hiểu rằng, đôi khi ta phải làm cái mà ta không thích để vươn tới 
mục tiêu của mình. Con người có trí thông minh, khả năng quý giá 
nhất và quan trọng nhất, và chúng ta nên nuôi dưỡng và động viên nó 
phát triển. 

Cách tư duy đã được xác lập của chúng ta, nó cắt nghĩa mọi sự mà 
chúng ta gặp gỡ trong đời mình. Nếu những khái niệm, những định 
kiến của ta là sai lầm, thì chúng sẽ làm méo mó cái chân lý cao cả nhất. 
Chúng ta mang những ý tưởng cũ và những quan điểm cũ của mình về 
cuộc sống, như một con sên mang cái nhà của nó trên lưng, bất cứ nơi 
nào mà nó đi. 

Một nông dân tách những hạt giống tốt nhất của mình ra khỏi 
những hạt giống xấu, rồi nuôi dưỡng và chăm sóc chúng. Một kẻ khôn 
ngoan cũng làm y như vậy với những ý nghĩ của mình: Loại trờ những ý 
ngh1xấu, giii lại những ý nghĩ tốt nhất, và chăm sóc chúng. 


KHÔNG CÓ ĐIỀÊU XẤU 


Chỉ khi nào bạn sống cho thân thể mình thôi, thì sự khổ mới có vẻ 
như xấu ác với bạn. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng, mục đích của đời mình 
là cải thiện “cái tôi nội tại”, thì bạn sẽ đi tới chỗ hiểu rằng, sự khổ là tốt 


cho bạn; bởi vì nếu thiếu nó, sẽ không thể có sự cải thiện tâm linh nào. 

Hãy chấp nhận mỗi bất hạnh đổ xuống bạn với thái độ của một 
người bệnh đang uống thuốc. Chúng ta biết rằng, thuốc có thể đắng và 
khó nuốt, nhưng chúng ta cảm thấy khỏe hơn khi uống vào. Cũng như 
vậy, hãy vui với sự vất vả và sự rắc rối của mình, bởi vì chúng tốt cho 
linh hồn bạn. 

Bạn khổ sở chỉ khi nào bạn tự tách mình ra khỏi thế gian, tin rằng 
bạn vô tội, và không nối kết sự khổ của bạn với sự tăng trưởng tâm linh 
của mình. 

Nếu bạn sợ một cái gì đó, thì hãy biết rằng cái lý do cắt nghĩa cho 
nỗi sợ đó không nằm ở bên ngoài, mà ở bên trong bạn. 


SỐNG TRONG HIỆN TẠI 


Bạn tự dằn vặt mình với quá khứ và khi làm như vậy, bạn làm hỏng 
tương lai mình, bởi vì bạn không dành sự chú ý thích đáng cho hiện tại. 
Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa hiện hữu, chỉ có hiện tại. 

Những người tốt nhanh chóng quên đi những hành vi nhân ái mà 
họ đã làm. Họ quá bận rộn với điều mà họ đang làm trong hiện tại, đến 
nỗi họ không (có thời gian để) nghĩ về điều mà họ đã làm trong quá 
khứ. 

Bạn càng già, thời gian càng trôi nhanh, thì ý nghĩa của nó càng 
trở nên giảm đi đối với bạn. Câu hỏi “cái øì sẽ xảy ra?” có ý nghĩa ít hơn 
câu hỏi “cái gì đang xảy ra bây giờ?” 

Cái khái niệm về không gian và thời gian cho thấy nhược điểm của 
trí năng chúng ta. Chúng ta không thể tưởng tượng bất cứ cái gì vượt 
quá chúng, nhưng điều này không hợp lý, bởi vì nó mâu thuẫn với logic. 


Thời gian nên biểu thị những mốc giới hạn trong sự vận hành tiếp nối 
của những biến cố; không gian nên biểu thị những mốc giới hạn trong 
những vị trí của vật thể. Tuy nhiên, cả thời gian lẫn không gian đều 
không có mốc giới hạn nào. 


CÁI CHẾT 


Bạn nên vừa sống trong vĩnh cửu, vừa sống trong hiện tại. Hãy làm 
việc như thể bạn sẽ sống mãi mãi, và hãy đối xử với kẻ khác như thể bạn 
có thể chết đêm nay. 

Mọi sự trong cuộc đời này là đơn giản, tương liên, và có thể được 
giải thích. Mọi sự (có thể được giải thích), trừ cái chết, và do vậy người 
ta cố không nghĩ về nó. Đây là một sai lầm. Chúng ta nên đơn giản nhìn 
cuộc sống như là một phần của một cái gì đó huyền nhiệm và không thể 
thấu hiểu, và cái chết, như là một cái gì đó đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu. 

Điều quan trọng nhất cho cuộc sống tâm linh của ta, là hiểu rằng 
ta không đang đứng yên trong một nơi chốn nào, mà đang thường trực 
di chuyển tới một nơi nào đó với một tốc độ lớn. 

Trong cuộc đời này, chúng ta là những lữ khách trên một con tàu 
khổng lồ. Người thuyền trưởng có một danh sách bí mật, ghi rõ ai sẽ rời 
con tàu và khi nào. Trong khi ở trên tàu, chúng ta cần luân chuyển, nhu 
thuận với quy luật của sự sống và sống trong bình an, tình yêu, và hòa 
điệu với tất cả những người bạn đồng hành suốt khoảng thời gian mà 
chúng ta được ban cho. 


Người ta hỏi, cái gì xảy ra cho chúng ta sau khi chết? Chúng ta 


SAU CÁI CHẾT 


không biết, và không thể biết. Nhưng có một điều chắc chắn: Nếu 
chúng ta sẽ phải đi tới nơi nào đó, thì ắt hắn là chúng ta đã đến từ nơi 
nào đó. Chúng ta sẽ trở lại cái nơi mà từ đó chúng ta đã đếnA2?), 

Thời gian làm mờ đi cái chết. Khi bạn sống trong thời gian, bạn 
không thể tưởng tượng là nó có thể ngừng ra sao. Cái chết là sự kết thúc 
của thời gian. 

“Đừng sợ cái chết. Trái lại, cái chết sẽ là niềm vui sướng đối với kẻ nào đã 
sống một cuộc đời chân thật”. 

Marcus Aurelius 


Cuộc đời thì đẹp(5%. Khi ta nói cuộc đời này là xấu xa, thường là 
bởi vì ta so sánh kiếp này với kiếp sau, là cái mà về nó ta không biết gì 
cả. 


HẠNH PHÚC 


Hãy nhớ rằng nếu một người không hạnh phúc, thì đó là lỗi của chỉ 
một mình y, bởi vì Thượng đế sáng tạo ra tất cả chúng ta là để được 
hạnh phúc. Người ta không hạnh phúc, là bởi vì họ ước vọng cái mà họ 
không thể có. Khi họ hạnh phúc, họ bằng lòng với những cái mà họ có. 

Nếu bạn không hạnh phúc với đời mình, bạn có thể thay đổi nó 
bằng hai cách: Hoặc, cải thiện những điều kiện mà trong đó bạn sống; 
hoặc, cải thiện tình trạng tâm linh nội tại của mìnht¿52. Cái thứ nhất thì 


không luôn luôn có thể được, nhưng cái thứ hai thì có thể. 

Bạn muốn sống trên thiên đàng, nơi mà không có sự khổ và sự thù 
nghịch? Vậy thì hãy giải phóng trái tim bạn, trả tự do cho nó, và đổ đầy 
nó với tình yêu. 

Nếu làm được như vậy, bạn sẽ tìm thấy cái thiên đàng mà bạn mơ 
ước. 

Bạn nên tạ ơn Thượng đế về việc Ngài đã làm cho mọi điều tốt đẹp 
thành ra dễ dàng, và những gì ngăn trở cái tốt, trở thành khó khăn. 

“Đừng tìm hiếm lạc thú, mà hãy sẵn sàng để tìm thấp lạc thú trong bất cứ 
cái gì mà bạn làm”. 


John Ruskin 


ĐỨC TIN 


Đức tin chân thựcứ79) không phải là biết những ngày ăn kiêng, thời 
biểu của nhà thờ, hay phải đọc những bài kinh cầu nguyện nào. Đức tin 
chân thực là: Mỗi ngày, sống một cuộc sống tốt đẹp, nhân ái với láng 
giềng của bạn, đối xử với y như bạn muốn được đối xử. 

Tất cả những chân nhân và hiền nhân của mọi dân tộc, đều dạy 
điều này: Đừng sợ việc thanh tẩy khỏi đức tin của bạn tất cả những điều 
không cần thiết - về mặt thể lý, vật chất, và hữu hình. Bạn càng làm 
sạch cái “lối tâm lĩnh” của mình, thì bạn càng hiểu rõ hơn quy luật của sự 
sống. 

Sống là một nhiệm vụ khó khăn, và để hoàn tất nó, bạn không cần 
bất cứ cái gì, ngoài việc thực hiện điều thiện và hành động hợp với lẽ 
thiện. 

Xã hội không thể sống một cuộc sống nhân ái và trí tuệ mà không 


có tôn giáo. Bạn có thể ép buộc nhưng không thể tâm phục con người, 
mà không có tôn giáo. 


LINH HỒN 


Mọi người đều sống bằng linh hồn, nhưng không phải mọi người 
đều biết điều đó. Nếu một người không nhận biết về điều này thì y sợ 
hãi mọi sự. Nhưng ngay khi bạn tin rằng đời bạn là ở trong linh hồn 
mình, thì không có gì phải sợ, bởi vì không ai có thể làm hại linh hồn 
bạn. 

Trong những vấn đề quan trọng nhất của đời mình, bạn luôn luôn 
cô độcứ. Không ai, ngoài bạn, có thể hiểu cái lịch sử thực thụ của bạn, 
câu chuyện về đời bạn trong khi nó phát triển. Cái cốt tủy của cuộc sống 
chân thực là thái độ của bạn - trong những giai đoạn khác nhau của đời 
mình - đối với “cái tôi tâm linh” của mình, và khả năng của bạn trong 
việc tuân theo cái tiếng nói đang sống bên trong mình. 

Bất luận nơi nào bạn đi, những ý tưởng luôn đi với bạn, cùng với 
cái linh hồn nội tại - cái “cốt lõi” của đời bạn - sự tự do, và sức mạnh. 

Để nắm bắt ý nghĩa chân thực của những sự thể, bạn cần phải dịch 
chuyển cái nhìn của mình từ cái khả thị đến cái bất khả thị (vô hình), từ 
cái vật chất đến cái tâm linhứ72. Để thấy làn ánh sáng chân thực như nó 
là, chính bạn cần phải trở nên làn ánh sáng chân thực này. 


MỘT LINH HỒN TRONG TẤT CẢ 


Hạnh phúc của bạn nằm trong việc phục vụ những kẻ thân yêu và 
những láng giềng của mình. Bạn sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc này, bởi vì 
khi bạn phục vụ những người khác, bạn trở nên là một (được hợp nhất) 
với cái linh hồn đang sống trong tất cả chúng ta. 

Hãy loại trừ ra khỏi bạn mọi sự vốn ngăn cản, không cho bạn kết 
nối với mọi sinh vật. Hãy cố tăng cường sự nối kết này nhiều như bạn có 
thể. 

Nếu một cây bị cắt tại rễ, thì nó cũng bị cắt lìa khỏi toàn bộ cái cây. 
Cũng như vậy, khi một người cãi vã với người khác, thì y bị cắt la khỏi 
toàn nhân loại. Chỉ có một chút khác biệt: Một cành cây bị cắt đi bởi bàn 
tay của một ai khác; trái lại, trong một cuộc cãi vã, thì một người nào đó 
tự cắt la chính mình ra khỏi những người khác bởi những hành vi xấu, 
hay sự giận dữ của ÿy. 

“Thường khi, một người không thể hiểu rằng, cùng một linh hồn sống trong 
y, trong những người khác, và trong Thượng đất”). Không có cái linh hồn này, 
thì làm thếnào bạn có thể hiểu đời bạn?” 


Krishna02 


THƯỢNG ĐỂ 


Khi bạn có những khó khăn, đánh mất sự nối kết với Thượng đế, 
hay có những mối nghi ngờ về sự hiện hữu của Thượng đế, thì tốt hơn 
hãy ngừng nghĩ về Ngài. Thay vào đó, hãy chi nghĩ về quy luật của Ngài 
về sự sống, và làm thế nào để chu toàn nó bằng cách yêu mọi người. Chi 
lúc đó, bạn mới tìm thấy Thượng đế. 

Mặc dù một người có thể không thấy rằng y đang thở không khí, 
nhưng khi không có đủ không khí, y sẽ biết mình đang thiếu một cái gì 


đó, một cái mà thiếu nó y không thể sống được. Một người đã đánh mất 
đức tin vào Thượng đế thì cũng hệt như vậy: Y đau khổ mà không biết 
tại SaO. 

Tôi không thể hiểu Thượng đế, nhưng tôi biết Ngài, tôi biết bằng 
cách nào để tìm thấy Ngài; và trong tất cả sự hiểu biết của mình, đây là 
sự hiểu biết quan trọng nhất và thực nhất. 

“Không thể chụp bắt yếu tính của Thượng đế bằng ngôn từ. Thượng đế vượt 
quá ngôn từu75). 


Angelus Silesius 


HỢP NHẤT TRONG LINH HỒN 


Thượng đế sống trong chúng ta - trong mỗi người và mọi người. 
Ngay khi lĩnh hồn thức dậy trong bạn, nó muốn hợp nhất với Thượng đế 
và với những người khác. 

Mặc dù (về thể lý) một người có thể sống một cách tách rời khỏi 
những người khác; nhưng về mặt tâm linh, y không thể sống cô lập. Y 
muốn được hợp nhất với những người khác, và với cái nguồn suối09 
của tất 04: 

Càng sống cho thân thể mình, bạn càng ít thông giao và kết hợp 
với những người khác. 

Không có sự bình an nào cho những ai chỉ sống một cuộc sống vật 
chất, hoặc cho những ai chỉ sống một cuộc sống tâm linh. Bạn sẽ tìm 
thấy bình an khi sống cả cuộc sống tâm linh, lẫn cuộc sống thể chất - 
giữa những người khác. 

Đừng quan tâm đến việc những người khác có yêu bạn hay không. 
Hãy yêu đi, và bạn sẽ được đáp lại bằng tình yêu. 


TÌNH YÊU ĐẠI ĐỒNG 


Khi yêu kẻ khác, chúng ta cảm thấy dễ chịu vào khoảnh khắc đó. 
Chúng ta không sợ và không muốn bất cứ cái gì khác. Tại sao vậy? Nói 
một cách đơn giản, bởi vì tình yêu là Thượng đế. Khi ta yêu kẻ khác, ta 
hợp nhất với Thượng đế và với mọi sự khác đang sống trên thế gian này. 
Chúng ta còn có thể muốn cái gì, hay sợ hãi cái gì nữa, nếu ta được hợp 
nhất với Thượng đế và với toàn thế gian? 

Những cánh hoa rơi rụng khi cây bắt đầu kết trái. Cũng như vậy, 
tất cả những khuyết điểm của bạn rơi rụng đi, khi linh hồn bạn bắt đầu 
tăng trưởng bên trong bạn. 

Hãy yêu mọi người: Kẻ nghèo trong linh hồnt7?, kẻ giàu có và bị hư 
hỏng, kẻ lạc mất linh hồn, kẻ kiêu mạn, cũng như kẻ bị tật nguyền về 
thể xác. Đừng tranh cãi, giận dữ, hay trách cứ họ. Nếu có thể, bạn hãy 
cố giúp họ trong bất cứ cách nào, bởi vì bị tật nguyền về tâm linh có thể 
thậm chí càng tồi tệ hơn tàn tật về thể xác. 

Hãy yêu kẻ khác, không phải cho lợi lộc cá nhân của bạn, mà bởi vì 
tình yêu mang đến cho bạn hạnh phúc. 


TỘI LỖI 


Bạn không thể sống mà hoàn toàn không có tội lỗi, nhưng bạn có 
thể diệt trừ một số tội lỗi và sống với ít tội lỗi hơn. Tiến trình của việc 
loại trừ tội lỗi, sai lầm và thành kiến ra khỏi bạn, là cuộc sống chân 
thực, và là điều thiện chân thực cho hết thảy mọi người. 


Người ta có thể nghe hai tiếng nói đối nghịch nhau bên trong 
chính mình, Tiếng nói thứ nhất bảo bạn hãy sống chỉ cho riêng 
mình; tiếng nói thứ hai bảo bạn hãy chia sẻ với những ai đang thiếu 
thốn. Một giọng bảo rằng: Hãy lấy oán trả oán; giọng kia: Hãy tha thứ. 
Giọng nói thứ nhất bảo: Hãy lắng nghe những người khác; giọng thứ 
hai: Hãy lắng nghe linh hồn nội tại của bạn. Bạn chọn lựa đúng khi bạn 
lắng nghe giọng nói thứ hai, giọng nói nội tại chân thực của mình. 

Nếu bạn trở nên bị ám ảnh bởi một đam mê, hãy nhớ rằng đam mê 
này không phải là một phần của linh hồn bạn, và bạn có thể tự giải 
phóng mình ra khỏi nó. Thường thường, đam mê này là một trở ngại 
cho việc tiếp xúc với linh hồn nội tại của bạn. Trong khi loại bỏ nó ra 
khỏi chính mình, bạn sẽ được tái hợp nhất với cái tôi nội tại. 


SỰ CÁM DỖ 


Chúng ta nên học từ những con vật cách đối xử với thân thể mình. 
Ngay khi một con vật nhận được cái mà nó cần cho cơ thể nó, nó không 
đòi hỏi nữa. Con người, trái lại, không bao giờ có đủ để thỏa mãn cơn 
đói của họ. Chúng ta ngày càng tạo ra thêm nhiều đồ ăn và thức uống 
cầu kỳ, trong cố gắng để làm thỏa mãn cơ thể mình. 

Hiền nhân Hy Lạp cổ đại - Pythagoras, không ăn thịt. Khi một nhà 
văn Hy Lạp khác - Plutarch, được hỏi tại sao Pythagoras kiêng thịt, ông 
trả lời rằng ông không ngạc nhiên bởi sự kiện này, nhưng lại ngạc nhiên 
không hiểu tại sao quá nhiều người, mặc dù họ đã có nhiều thức ăn với 
ngũ cốc, rau quả, mà vẫn mạo hiểm để cố bắt, giết và ăn thịt thú vật. 

Thật khó mà tưởng tượng những thay đổi tích cực, lành mạnh có 
thể xảy ra trong đời bạn, nếu bạn ngừng đầu độc nó với rượu vang, 


vodka, thuốc lá và ma túy. 

Bạn càng ít mơ ước, bạn sẽ càng hạnh phúc. Đây là một chân lý cổ 
xưa, nhưng không phải là một chân lý được chấp nhận, và được hiểu bởi 
mọi người. 


1é1 
DỤC VỌNG VÀ ĐAM MÊ 


Những cảm xúc tình dục trong cả con người lẫn thú vật, được ban 
cho vì một mục đích vĩ đại: Để tiếp tục việc lưu truyền nòi giống. Thật 
sai lầm khi nghĩ rằng, những cảm xúc tình dục này được ban cho con 
người chỉ để họ tận hưởng lạc thú. 

Như với mọi sự trong đời, bạn không nên trao cho hôn nhân quá 
nhiều nhiệm vụ. Chỉ nên giao cho nó một nhiệm vụ chính phải hoàn 
thành: Cùng nhau sống một cuộc sống tốt, và nuôi dạy, giáo dục con 
cái. 

Bạn nên suy nghĩ, cân nhắc nhiều lần trước khi quyết định kết 
hôn. Kết hợp đời bạn với một người khác về mặt tình dục, là một trong 
những hành vi quan trọng nhất của hiện hữu, và có thể có những hậu 
quả rất sâu rộng hơn là bạn có thể tưởng tượng. Đây có thể là quyết 
định quan trọng nhất mà bạn từng làm trong đời. 

Một người nam và nữ trẻ, thuần khiết về tình dục, nên làm gì về 
vấn đề tình dục? Câu trả lời là họ nên phấn đấu giữ cho mình trong sạch 
trước hôn nhân, và nếu họ kết hôn, giữ được thuần khiết về phương 
diện nàytŒ°), 


LAO ĐỘNG VÀ NHÀN RỒI 


Công việc cao cả nhất là công việc của người nông dân, kẻ lao động 
trong đất. 

“Cái gì là thức ăn tốt nhất? Thức ăn mà bạn đã kiếm được với chính hai 
bàn tay”. 

Mohammed 

Một trong những thuận lợi lớn nhất của một cuộc sống lao động, 
so với cuộc sống của kẻ nhàn rỗi, là cái tư duy nghiêm túc, vững chắc, và 
tích cực của những người lao động, so với những ý tưởng nông cạn và 
tật “ngồi lê đôi mách” rẻ tiền của kẻ nhàn rỗi. 

Một số người nghĩ rằng việc giặt ủi, nấu nướng và giữ trẻ là công 
việc dành riêng cho phụ nữ, chứ không phải cho đàn ông; thậm chí rằng 
đàn ông làm những công việc đó là đáng xấu hổ. Thế nhưng, cái thực sự 
đáng xấu hổ là khi đàn ông ngồi nhàn rỗi hay phè phỡn, trong khi một 
người phụ nữ yếu đuối, mỏi mệt, hoặc mang thai, lại đầu tắt mặt tối với 
tất cả mọi công việc vất vả này. 


THAM LAM VÀ SỰ GIÀU CÓ 


Một người giàu sống một cuộc sống đầy lo âu, bởi vì y luôn sợ mất 
đi của cải của mình. Càng giàu có, y sẽ càng nhiều lo lắng. Một người 


giàu chỉ có thể gặp gỡ và kết bạn với người giàu; y không thể là một 
người bạn chân thực đối với người nghèo - bởi vì lúc đó, cái tội lỗi gây ra 
bởi sự giàu có của y sẽ trở nên quá hiển nhiên. 

Những người giàu mà bố thí, làm từ thiện, là những kẻ đạo đức 
giả689 - bởi vì chính cái số tiền mà họ đem cho, thường là cái mà họ đã 
cướp giật từ hai bàn tay của những kẻ nghèo hơn. 

“Nhìn đâu đâu, tôi cũng thấy sự âm mưu của người giàu, những kẻ mà 
núp dưới chiêu bài giúp người nghèo, chỉ mưu cầu những lợi ích và lợi nhuận cho 
chính hợ'. 

Sir Thomas More 

“Một người từ bi, không bao giờ giàu. Nhưng một người giàu, lại không có 
chút từ bi081)”. 

Tục ngữ Trung Hoa 


Sự nghèo sẽ biến mất, nếu mọi người đều đang tìm kiếm sự thật 
và vương quốc của Thượng đế. 


GIẬN VÀ THÙ 


Khi một người quyết định làm hại một người khác vì quyền lợi của 
mọi người, thì kẻ bị thương tổn có thể quyết định đáp trả lại bằng điều 
ác; như vậy người ta làm hại lẫn nhau, trong khi vẫn đinh ninh rằng họ 
đang hành động cho lợi ích lớn nhất của tất cả mọi người có liên quan. 
Đây chính xác là cái đang xảy ra trên thế giới ngày hôm nay. 

Giá như ta có thể đặt chính mình vào vị thế của những người khác, 
chỉ thế thôi, thì ta có thể loại bỏ sự thù hận lẫn nhau. Nếu ta đặt kẻ khác 
ở vào vị thế của ta, thì ta có thể chế ngự được lòng kiêu mạn của mình. 


Cách tốt nhất để chống lại cơn giận của ai đó, là nói: “Chúng ta hấy 
thương xót người này!” Một cơn mưa dập tắt lửa, thì cũng vậy, lòng từ bi 
dập tắt cơn giận. 

Có những người thích giận dữ. Họ thích la hét, ngắt lời, và dạy bảo 
những người khác. Những người này thì không dễ thương. Chúng ta 
cũng nên nhớ rằng họ rất bất hạnh, bởi vì họ không biết niềm vui của 
một tâm thái dễ chịu hay hạnh phúc. Thay vì giận họ, ta nên thương xót 
họ. 


LÒNG KIÊU MẠN 


Mục đích chính yếu của đời bạn là cải thiện linh hồn mình. Thế 
nhưng một người kiêu mạn nghĩ rằng y đã đủ tốt rồi. Tại sao phải cải 
thiện nếu bạn đã đủ tốt? Điều này cho thấy rằng kiêu mạn là một tật hết 
sức xấu, bởi vì nó can thiệp vào nhiệm vụ chính yếu của bạn - sự tự cải 
thiện. 

Nếu một người chi ưa thích chính mình, sau cùng y sẽ tất yếu trở 
thành kiêu mạn. Kiêu mạn là tình yêu chỉ dành cho cái tôi của mình. 

Không chấp nhận sự bình đẳng của con người, thì không thể có 
tình yêu đích thực. 

Chúng ta thường hay xét đoán người khác. Chúng ta gọi người này 
là nhân ái, người nọ là xấu ác; người này là ngu xuẩn, người kia là thông 
minh, sắc sảo... Chúng ta không nên làm như vậy. Một người chảy như 
một dòng sông. Mỗi ngày, y có thể khác. Kẻ ngu trở thành sắc sảo, kẻ 
xấu thành nhân ái... Bạn có thể xét đoán một người về quá khứ của y, 
nhưng y ẩã khác ẩi trong hiện tq1482). 


KHIÊM CUNG VÀ KHIÊM TỔN 


Bạn chỉ có thể phục vụ một trong hai - Thượng đế hay chính bạn. Nếu 
phục vụ Thượng đế, bạn phải chiến đấu chống lại tội lỗi và cám dỗ. Nếu 
phục vụ chính bạn, bạn không phải làm điều này, nhưng bạn sẽ trở nên 
y hệt như mọi người khác. 

Cái lợi lạc của việc phục vụ Thượng đế, so với việc phục vụ con 
người là: Với con người, bạn muốn hiện ra tốt đẹp hơn trong mắt người 
khác, so với cái mà bạn thực sự là. Với Thượng đế thì khác: Ngài biết tất 
cả chúng ta một cách thâm tình. Bạn không thể chỉ làm ra vẻ tốt hơn, 
mà thực sự phải trở nên tốt hơn trong mắt Ngài. 

Một hiền nhân thấy bứt rứt trong lòng khi ông không thể luôn luôn 
làm những điều tốt mà ông muốn làm, và không bận lòng khi người ta 
có những phán xét sai lầm về ông. 

Những aI biết rằng Thượng để sống bên trong linh hồn chúng ta, 
họ thanh thản và khiêm cung. Họ không quan tâm về những phán xét 
của những người khác. 


1éT 
PHÁN XÉT VÀ TRỪNG PHẠT 


Câu hỏi: “Bạn cần phải tha thứ bao nhiêu lần?” thì cũng giống như hỏi 
một kẻ nghiện rượu đang cai rượu: Bao nhiêu lần y nên từ chối một ly 
rượu, khi y thường trực được mời uống. Nếu tôi quyết định không uống 
tôi sẽ từ chối, bất luận tôi được mời bao nhiêu lần. Một sự cương quyết 
như thế là cần thiết cho sự tha thứ. 


Sự trừng phạt, như được áp dụng cho việc giáo dục, không những 
không cải thiện trẻ con, mà thực sự có tác dụng ngược lại, bởi vì nó dạy 
cho chúng sự tàn nhẫn. 

Nếu những người tốt trên hành tinh này mong ước ngăn chặn 
những hành động tàn nhẫn, chiến tranh, và những tội ác khác vốn làm 
đen tối niềm hạnh phúc của nhân loại, thì hãy biết rằng bạn không thể 
đạt kết quả này bằng cách đấu đá, bạo lực và trả thù, mà chỉ thông qua 
những phương tiện hòa bình, bất bạo động. 

Thượng đế đặc biệt yêu những ai tha thứ cho kẻ đã xử tệ với y, nhất 
là khi kẻ ấy lại ở dưới quyền định đoạt của ÿy. 


BẠO ĐỘNG VÀ CHIẾN TRANH 


Chỉ có người không có đức tin vào Thượng đế mới thực sự tin rằng, 
một số người có thể dùng bạo lực để cải thiện cuộc đời của người khác. 
Những ai mà cố cải thiện cuộc đời của kẻ khác qua bạo lực, không thể 
phân biệt được cái thiện và cái ác. 

Không có điều kiện hay hoàn cảnh nào có thể được dùng như là 
một sự biện minh cho việc giết hại kẻ khác, nhất là trên quy mô hàng 
loạt. Đây là một sự vi phạm - cố ý và rõ ràng - ý chí của Thượng đế, vốn 
được biểu đạt trong nhiều tôn giáo; thế nhưng vẫn có nhiều nước cho 
phép việc giết người hàng loạt dưới hình thức án tử hình03›), 

Nếu thay vì cứu vấn thế giới, mọi người cố cứu chính mình, thì họ 
có thể tiến xa hơn rất nhiều về phía mục tiêu cải thiện thế giới nói 
chung. 

Một kẻ mơ mộng có thể thường hay thấy tương lai trong những 
giấc mơ của y, nhưng không muốn chờ nó đến. Y muốn dùng bạo lực để 


di chuyển nó đến gần hơn trong sinh thời của mình, cho dù những thay 
đổi này, nếu để tự nhiên, phải mất cả hàng ngàn năm. 


NỔ LỰC 


“Tin mừng về vương quốc của Thượng đế đang được rao giảng, và mọi 
người đang nỗ lực phấn đấu để bước vào trong nó. Vương quốc của Thượng để 
năm ở bên trong các ngươi”. 

Luke 16:16, 17:21 

Hai câu này của Tân Ước có nghĩa là, chúng ta phải làm một nỗ lực 
nếu chúng ta muốn kết hợp linh hồn ta với Thượng đế và xây dựng Nước 
Trời. Điều này chi có thể được thành tựu khi ta phấn đấu để đạt tới nó. 

Một số người nghĩ rằng để thực sự là một người ngoan đạo, chẳng 
hạn một người Ki-tô đích thực, bạn cần phải thực hiện những hành vi 
anh hùng. Điều này không đúng. Bạn không cần làm một cái gì khác 
thường hay phi thường, mà chỉ cần không ngừng làm một nỗ lực. 

Người ta nhận được niềm vui không phải bằng cách sở hữu chân 
lý, mà bằng cách làm nỗ lực để tìm thấy chân lý. Cũng có thể nói như vậy 
về đức hạnh. Cái quan trọng là nỗ lực mà bạn làm để tiến gần hơn tới 
nó. 

Đi những bước chậm, nhỏ về phía trước mà không ngừng lại, là 
cách tốt nhất nếu bạn muốn hiểu chân lý và ý nghĩa của cuộc đời. 


ĐỨC TIN 


Sự cầu nguyện nhắc bạn nhớ lại bạn là ai, và mục đích của bạn 
trong cuộc đời là cái gì. Hãy suy ngẫm về điều này trong cô độc, khi bạn 
không bị xao lãng bởi bất cứ cái gì khác. 

Khi bạn cầu nguyện, hãy chi cầu nguyện để cải thiện chính mình. 
Đừng nghĩ rằng bạn làm hài lòng Thượng đế với lời nguyện cầu của 
mình. Bạn làm hài lòng Thượng đế, chỉ khi nào bạn tuân theo ý chí của 
Ngài. 

Cái ác của thế gian này phát xuất từ sự kiện rằng, người ta không 
tin vào quy luật vĩnh hằng và phổ biến của sự sống. 

Người ta nói những tín đồ chân thực cấu thành một giáo hội. Có 
chăng những tín đồ đích thực? Nếu vậy thì họ đang ở đâu? 

Trong số những lời dối trá và những quan niệm sai lầm của chúng 
ta về đức tin, thì cái tàn nhẫn nhất là cái nói về cách dạy đức tin cho trẻ 
con. Khi một đứa trẻ hỏi: “Thế gian này là øì?” - chúng ta trả lời không với 
những gì ta nghĩ, mà với những điều người khác nghĩ - những người 
này đã sống cách đây một trăm năm. Thay vì nhận được thức ăn tâm 
linh, là cái mà đứa trẻ cần, nó chỉ nhận được chất độc tâm linh. 


KHOA HỌC SAI LẦM 


Không có gì xấu hổ hay tai hại khi bạn không biết một cái gì đó. 
Bạn nên biết ngượng và xấu hổ khi bạn làm ra vẻ biết cái mà mình thực 
sự không biếtt2), 

Không phải số lượng, mà chất lượng của kiến thức, mới là quan 
trọng. Bạn có thể biết rất nhiều, thế nhưng lại không biết những điều 
quan trọng nhất(35), 

Những ai đặt ra cho những học giả những câu hỏi, có thể nhận 


được hàng ngàn câu trả lời rối rắm, cầu kỳ. Tuy nhiên, họ sẽ không 
nhận được câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng nhất: “Tôi là ai?” và 
“Tôi nên sống đời tôi như thếnào?” 

Một sự dối trá được phơi bày một cách công khai, thì cũng quan 
trọng cho sự tốt đẹp của con người như một chân lý được phát biểu một 
cách rõ ràng. 

Thà đừng đọc một cuốn sách nào, hơn là đọc nhiều sách và tin tất 
cả chúngt6$9, Bạn có thể là một người thông minh mà không cần đọc 
một cuốn sách nào, nhưng nếu bạn tin tất cả những gì được viết trong 
những cuốn sách, thì bạn có thể nhanh chóng trở thành một gã khờ. 


NỔ LỰC 


Người nào đặt trọn cuộc đời mình vào trong việc hiểu thế gian và 
mục đích của nó, sẽ không bao giờ có những tình huống tuyệt vọng. Ÿ 
không cần một xã hội ồn ào; y có đủ công việc nội tại để làm. Y chỉ có 
một ưu tư độc nhất - thoát khỏi cái ác bên trong chính y và sống một 
cách hòa bình với tha nhân và với Thượng đế. 

Bạn có thể có một cuộc sống tốt nếu bạn thường trực nghĩ về nó. 
Bạn nên phát triển khả năng này: Khả năng luôn làm điều thiện. 

Hãy tìm kiếm chân lý, cho đến tận hơi thở cuối cùng của bạn. 
Thượng đế sẽ giúp bạn và đứng bên cạnh hỗ trợ bạn. 

“Quy luật của cuộc sống không phải bao giờ cũng rõ ràng - ngay cả đối với 
hiển nhân. Nhưng nếu chúng ta nỗ lực, thì có thể hiểu được nớ'. 

Khổng Tử 


HY SINH 


Thân thể bạn che giấu Thượng đế bên trong bạn. 

Hãy cố thấy cái tốt trong kẻ khác, không chi trong chính bạn. Hãy 
cố chỉ tự trách mình, đừng trách ai khác. 

Bạn không thể tự ép buộc mình yêu, nhưng bạn có thể gỡ bỏ 
những rào cản trên lối đi tới tình yêu. 

Sự quên mình là cần thiết và vui sướng, chỉ khi nào ta quên đi cái 
tôi của mình cho mục đích chu toàn ý chí của linh hồn Thượng đế đang 
sống bên trong mỗi người. 

Nếu bạn hiểu rằng bạn nên sống cho linh hồn, thế nhưng lại đi 
theo tư lợi, thì bạn nom giống như người tự đóng cửa nhốt mình bên 
ngoài và đánh mất chìa khóa. 


KHIÊM CUNG VÀ KHIÊM TỔN 


Cái thiện trong con người được tìm thấy trong tình huynh đệ và sự 
hợp nhất với mọi con người. Lòng kiêu mạn của ta là chướng ngại chủ 
yếu cho việc hợp nhất này. Chỉ qua sự khiêm cung, mà bạn có thể đối xử 
với kẻ khác với tình anh em. 

Bạn càng thỏa mãn với chính mình, bạn càng ít thỏa mãn với kẻ 
khác. Và ngược lại, bạn càng bất mãn với chính mình, bạn càng hạnh 
phúc hơn với kẻ khác, và đời bạn sẽ càng tốt hơn. 

“Kẻ nào yêu chính mình, có ít sự cạnh tranh)”. 


Georg G. Lichtenberg 


“Khi bạn thân thiện, khiêm cung và lễ độ, thì Thượng đế sẽ đến với bạn 
cũng tự nhiên như nước chảy xuống thung lũng”. 
Tục ngữ Trung Hoa 


CHÂN LÝ 


Nếu những người nào đó bảo bạn đừng tìm kiếm chân lý trong mọi 
sự mà bạn làm, thì đừng quan tâm đến họ, bởi vì họ là kẻ thù của bạn. 
Họ bảo bạn điều này, là bởi vì họ không sống đời họ theo chân lý, và 
muốn những người khác cũng làm như vậy. 

Những người không đang sống theo chân lý, sẽ tìm kiếm nhiều lời 
giải thích khác nhau, để chứng tỏ rằng đời họ là tốt, chứ không xấu. 

Cuộc sống xung quanh bạn càng phức tạp, bạn càng cần trí tuệ để 
tìm ra những giải pháp. 

“Chân lý sẽ là ánh sáng của bạn. Chân lý sẽ là nơi trú thân của bạn. Hấy 
tìm sự nương tựa chỉ trong chân lý”. 

Minh triết Phật giáo 


Chân lý thì ngắn gọn. Sự gian dối nói nhiều lời. 
LỜI NÓI 


Hãy kiểm soát, làm chủ chính mình, nếu bạn muốn kẻ khác đối xử 
với bạn như bạn muốn được đối xử. 


Đừng ca ngợi, cũng đừng khoe khoang về chính bạn. Đừng bao giờ 
tranh cãi với kẻ khác. 

Sự tiết độ trong lời nói quan trọng ra sao? Này nhé: Lúc bạn cáu 
giận, thì cho dù bạn nói sự thật, bạn cũng không thể tâm phục được aI. 
Hãy nói sự thật với lòng nhân ái và mọi người, ngay cả những kẻ ngu 
xuẩn, sẽ hiểu nó. 

Trong đàm thoại, ngay khi một trong hai người bắt đầu cáo buộc 
người kia, thì tốt nhất là cả hai nên thỏa thuận ngừng lại. Nếu người kia 
không đồng ý, thì chính bạn nên ngừng lại trước. 

Sau một cuộc đàm thoại lê thê, khi bạn cố nhớ cái gì đã được nói, 
bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng, biết bao nhiêu lời trống rỗng, không cần 
thiết đã được thốt ra. 


Ý TƯỞNG 


Đừng nghĩ rằng chỉ có những người đặc biệt mới có thể khôn 
ngoan. Sự khôn ngoan là một phẩm chất chung, và mọi người đều có 
thể có nó. Khôn ngoan là hiểu biết về cái gì tốt trong cuộc đời này, và 
tuân theo nó. 

Sự khôn ngoan đến trong hai cách: 1hứ nhất, thông qua sự tăng 
trưởng tâm linh trong sự cô độc; và thứ hai, trong khi truyền thông và 
thảo luận với những người khác. 

Ở chóp đỉnh của cuộc sống hữu thức của bạn, bạn cô đơn. Sự cô 
đơn có thể là khó khăn cho một người thiếu khôn ngoan. Người thiếu 
khôn ngoan cố chạy trốn nó, và di chuyển xuống những cấp độ thấp hơn 
của cuộc sống tâm linh của mình. Người thực sự khôn ngoan, giữ chính 
mình ở chóp đỉnh của nỗi cô đơn nội tạit¿°%, trong khi giao tiếp với 


Thượng đế trong cầu nguyện. 

Một sự cầu nguyện có hiệu quả sẽ tái tạo trong ký ức hữu thức của 
bạn sự hiểu biết cao nhất về ý nghĩa cuộc đời, như được phát lộ ra cho 
bạn trong những khoảnh khắc tốt đẹp nhất của đời bạn. 


KHÔNG CÓ ĐIÊU XẤU 


Nếu chúng ta tin rằng mục đích của đời ta là cải thiện chính mình, 
rồi thì tất cả những gì ta xem là xấu ác, không thể là một chướng ngại 
cho chúng ta trên lối đi này. 

Có câu tục ngữ xưa: “Thượng đế ban sự khổ cho những ai mà Ngài yêu ”. 
Đó là một câu nói hay, bởi vì sự khổ giải phóng chúng ta khỏi điều 
xấu089), 

Thật là chạnh lòng khi nhìn sự khổ của một con vật, một đứa trẻ, 
hay một con người. Một người khôn ngoan sẽ làm giảm thiểu, hoặc dập 
tắt sự khổ của y, bằng cách xem nó như là một bước quan trọng nhưng 
tạm thời, để chuyển sang niềm vui hay sự thành thơi. Sau một thời kỳ 
lao động vất vả, sẽ có sự nghi ngơi. Nếu bạn bệnh, bạn sẽ trở nên khỏe 
hơn. Nếu bạn đói, bạn sẽ lại được ăn. Sau mọi sự khổ là lạc thú. 

Không có thời điểm nào mà bạn tiến gần Thượng đế hơn cho bằng 
những lúc bất hạnh69 và ưu phiền. Hãy cố tận dụng những lúc đó, bởi 
vì chúng mang đến sự tốt lành cho bạn. 


SỐNG TRONG HIỆN TẠI 


Chúng ta hiểu rằng, cái sức mạnh ý chí của chúng ta thì tự do, 
rằng chúng ta tự do và có thể làm bất cứ cái gì mà chúng ta muốn. Tuy 
nhiên, chúng ta nên nhất trí rằng, nếu điều này là đúng, thì sự hiểu của 
chúng ta về quy luật của lý tính, về nhân quả, đều sai. Nếu quy luật này 
là đúng, thì cái sức mạnh ý chí của chúng ta sẽ không tự do, và chúng ta 
sẽ bị ràng buộc bởi những biến cố mà đã xảy ra với chúng ta trong quá 
khứ. 

Không có không gian và thời gian trong cuộc sống tâm linh. 
Những ý tưởng và cảm xúc của ta là những cái thực sự quan trọng. 

“Bạn có thể chiến đấu chống lại nhiing tập quán xấu của mình, chỉ hôm 
nay, chứ không phải ngày mai”. 

Khổng Tử 

Cái năng lượng tự do, thiêng liêng của sự sống, thì được biểu hiện 
chi trong hiện tại. Do vậy, những hành vi diễn ra trong hiện tại có 
những phẩm chất thiêng liêng. Hãy khôn ngoan và nhân ái trong hiện 
tại. 


CÁI CHẾT 


Hãy cố sống đời bạn trong một cách thức sao cho bạn không sợ 
chết. 

Làm thế nào tôi có thể sợ chết, nếu tôi quen với việc chết mỗi và 
mọi ngày khi tôi đi ngủ, và rồi tôi có một ngày tốt hơn vào ngày hôm 
sau? 

Socrates nói về sự chết, rằng nó là trạng thái giống hệt như trạng 
thái mà chúng ta trải nghiệm trước khi chào đời. Tất cả chúng ta đều 
biết, rằng nó không có gì khủng khiếp hay xấu xa. Mặt khác, nếu cái 


chết là một sự di chuyển tới một cuộc sống tốt đẹp hơn như nhiều người 
nghĩ, thì cái chết không xấu, mà tốt đẹp. 

Nếu bạn đồng ý rằng sự sống là linh hồn và không ở trong thân 
thể, thì không có sự chết, mà chỉ có sự giải thoát của linh hồn ra khỏi 
thân thể bạn mà thôi. 


SAU CÁI CHẾT 


Cuộc sống nhắc tôi nhớ về một con sâu bướm biến thành một con 
bướm. Những con sâu bướm không thể bay. Trước hết, chúng được sinh 
ra, và rồi chúng nằm trong những chiếc kén. Tất cả chúng ta đều sẽ là 
những con bướm trong cuộc (kiếp) sống tương lai của mình. 

Người ta nói cái thực tại tốt đẹp duy nhất hiện diện ở nơi nào mà 
nhân cách ta có thể vĩnh hằng. Nhưng nhân cách của tôi là cái đáng ghê 
tởm nhất trên thế gian. 

Một đứa trẻ khóc khi nó chào đời; một kẻ hấp hối, sầu muộn vào 
phút lâm chung. Nhưng lẽ ra cả hai nên vui sướng, bởi vì đây là những 
khoảnh khắc quan trọng nhất của đời người. Đối với đứa trẻ, đó là việc 
đi từ phía bên kia tới đây; đối với kẻ đang hấp hối, đó là việc đi từ đây 
sang phía bên kia. 

Phải chăng chúng ta không thể hiểu đời ta sẽ là cái gì sau khi chết? 
Không có gì xấu xảy ra cho chúng ta trước lúc chào đời. Cũng y như vậy, 
sẽ không có gì xấu xảy ra cho chúng ta sau cái chết. 


HẠNH PHÚC 


Có hai loại người. Loại thứ nhất nhắc tôi nhớ đến những con vật 
ngoan cố được chủ kéo tới vựa lúa, ở đó chúng có nơi trú ẩn và thức ăn. 
Mặc dù người chủ muốn điều tốt lành cho chúng, những con vật vẫn 
kháng cự lại; nhưng không sớm thì muộn, tất cả chúng sẽ phải đi tới đó. 
Loại thứ hai nhắc tôi nhớ đến những con vật tuân theo ý chí của chủ, và 
tự nguyện đi tới vựa lúa, bởi vì chúng biết rằng, người chủ muốn cái tốt 
lành cho chúng. 

Dần dà, theo dòng thời gian, sự phức tạp của đời chúng ta dẫn đến 
sự gia tăng của tình yêu và do vậy, cũng gia tăng điều tốt đẹpú90, 

Hãy nhớ rằng thế gian không tự mình đi vào trong hiện hữu, mà 
được sáng tạo ra bởi Thượng đế cho cái tốt đẹp của chúng ta; và trên thế 
gian này, chúng ta không nên làm những điều mà sẽ hủy hoại đời ta. 
Rồi thì người ta sẽ có nhiều sự tốt lành hơn là họ có thể tưởng tượng, và 
nhiều như họ có thể có được. 


ĐỨC TIN 


Há bạn không biết rằng mạch nguồn của sự sống hiện hữu trong 
thân thể bạn? Tại sao bạn tìm nó ở nơi nào khác? Khi làm như vậy, bạn 
giống như một người đốt lên một ngọn đèn trong ánh sáng ban ngày. 

“Tôn giáo hư đối bảo khuyên chúng ta phủ nhận cuộc đời này cho cuộc sống 
vĩnh cửu. Nhưng cuộc sống vĩnh cửu đã hiện hữu rồi; nó là một phần của cuộc 
sống hiện tại này”. 

Tục ngữ Ấn Độ 


Khi chúng ta tìm thấy tôn giáo, chúng ta ngừng tìm kiếm những 


mục đích cá thể, và có thể cùng nhau bước đi dọc theo lối đi của sự sống 
bằng cách hiểu rằng, có một quy luật, một nguồn gốc, và một mục đích. 

“Tôn giáo đã hiện hữu trước khi Ki-tô giáo ra đời. Nó đã bắt đầu khi người 
ta có những khát vọng tôn giáo đầu tiên của mình, và nó vẫn hiện hữu từ đó về 
sau. Thế giới chỉ có duy nhất một đại dương. Cũng y như vậy, chỉ có duy nhất 
một tôn giáo đích thực; thế nhưng, chúng ta lại nghĩ rằng chỉ những ai thuộc về 
giáo hội của mình mới là những tín đồ đích thực092)”. 


Theodore Parker 


LINH HỒN 


Nếu một đứa trẻ không biết rằng nó có một trái tim, điều này 
không có nghĩa là nó không có một trái tim. Điều này cũng đúng cho 
linh hồn. Nếu một người không cảm thấy linh hồn y bên trong mình, 
thì cũng không có nghĩa là y không có một linh hồn. 

Một người không thực sự biết chính mình6, Cái mà y nghĩ về 
như là chính mình, thì không phải là “cái tôi chân thực” của y, bởi vì một 
người không sống bằng thân thể, mà bằng linh hồn mình. 

Mỗi hữu thể di chuyển cùng với tất cả mọi hữu thể khác, thế nhưng 
đồng thời, lương tâm y thì bất động. Đời chúng ta nằm trong sự mâu 
thuẫn này. 

Nếu phải có sự chuyển động trong đời, thì cái chuyển động này xảy 
ra trong quan hệ với một cái gì đó vốn không chuyển động. Cái sự thể 
bất động này là linh hồn vĩnh cửu bên trong chúng ta, vốn quan sát sự 
sống xung quanh nó. 


195 
MỘT LINH HỒN TRONG TẤT CẢ 


Nếu có một cái gì đó tương tự nhau trong tất cả mọi con người, thì 
nó là linh hồn. Nếu đúng như vậy, thì chúng ta nên tôn trọng cái linh 
hồn này bên trong tất cả chúng ta. 

Một hiền nhân Ấn Độ xưa kia đã nói: “Linh hồn của sự sống hiện điện ở 
trong bạn, trong tôi, và trong mọi hiu-thể-người khác. Bạn không nên giận tôi 
khi tôi tiếp cận bạn. Bạn cũng không nên kiêu ngạo, bất luận bạn có địa Vị cao ra 
Sä0”. 

Một số người bị của cải, sự vinh quang, hay đẳng cấp làm cho họ 
tách rời khỏi những người khác, và không bao giờ có thể thanh thản hay 
vui sướng. Thế nhưng, ngay khi họ nhận ra cái linh hồn nội tại của 
mình, thì đối với họ, tất cả mọi con người sẽ trở thành một gia đình và 
họ sẽ hiểu rằng, có một cái gì đó bên trong mà quý giá hơn bất cứ cái gì 
khác trên thế gian6»+), 

Tại sao chúng ta có một cảm giác quá kinh hãi như thế khi một 
người qua đời? Bởi vì, chúng ta có thể thấy cái mà đang thay đổi hình 
thức của nó sang một trạng thái khác biệt với trước, và khi ta thấy nó 
đang xảy ra trong một người khác, ta có thể thoáng thấy nó trong chính 
mình. 


THƯỢNG ĐỂ 


Một hôm, một con cá nghe người ta nói rằng, cá chỉ có thể sống 
trong nước. Nghe vậy, lũ cá bắt đầu hỏi nhau: “Có ai biết nước là gì 
không?”. Chúng quyết định hỏi con cá già nhất và khôn ngoan nhất. Nó 


trả lời: “Nước là cái mà nhờ đó chúng ta sống, và trong đó chúng ta sống. Các 
con không biết nước, bởi vì các con đang sống trong nớ”. Cũng y như vậy, một 
số người không biết Thượng đế, nhưng tất cả chúng ta đều sống nhờ 
Thượng đế và trong Thượng đế, và Thượng đế sống trong chúng ta0695), 

Những người sống cuộc đời xấu xa nói: “Không có Thượng để: Họ có 
lý. Thượng đế là sự hoàn hảo cao nhất đối với những ai mà thấy Ngài và 
mong ước tới gần Ngài. Đối với những ai quay lưng lại với Ngài và đi xa 
khỏi Ngài, thì không có Thượng đế. 


HỢP NHẤT TRONG LINH HỒN 


Bao lâu mà một người chưa thực sự sống, thì y sẽ luôn muốn một 
cái gì đó - sự nể trọng, sự giàu sang, sự giải trí, hay hàng ngàn những 
điều khác. Thực ra, y muốn chi một điều: Được nối kết với, và không bị 
tách biệt khỏi những người khác. Tất cả chúng ta đều được kết hợp bởi 
cái vốn là một trong mọi con người: Linh hồn thiêng liêng. 

Sự hợp nhất là một sức mạnh. Tất cả chúng ta đều biết điều này. 
Vậy thì tại sao nó lại quá yếu, khi lẽ ra nó có thể mạnh hơn bất cứ cái gì 
khác? 

Nhiều người, nhất là những người trẻ, thích nói rằng họ hoàn toàn 
cô độc, và không ai yêu họ. Ngay khi họ có thể hiểu rằng, giữa ta và kẻ 
khác có một tính nhất thể tâm linh, thì họ sẽ có một cảm nhận về niềm 
vui không ngớt. 

“Thượng đế là tình yêu. Bất cứ ai sống trong tình yêu, kẻ ấy sống trong 
Thượng đế và Thượng đế sống trong y. Chưa ai từng thấy Thượng đế; nhưng nếu 
chúng ta yêu thương lẫn nhau, thì Thượng đế sống trong chúng ta, và tình yêu 
của Ngài được làm cho hoàn chỉnh trong ta... Hối các bạn thân, chúng ta hấy yêu 


thương lẫn nhau, bởi vì tình yêu đến từ Thượng để. 
John 4:16, 12:7 


TÌNH YÊU ĐẠI ĐỒNG 


Nếu bạn đang cố xác định một hành động là tốt hay xấu, bạn chỉ 
phải hỏi chính mình, xem liệu nó có gia tăng tình yêu giữa con người 
hay không. Nếu câu trả lời là có, và tình yêu tăng trưởng, thì đó là hành 
động tốt. 

Hãy yêu những kẻ thù của bạn, và bạn sẽ không có kẻ thù nào. 

Để có tình yêu hoàn hảo, chúng ta nên phấn đấu cho sự hoàn hảo, 
nghĩa là yêu Thượng đế. Bởi vì Thượng đế sống trong linh hồn mọi 
người, chúng ta nên yêu tất cả mọi người. 

Tình yêu hủy diệt sự chết, mang ý nghĩa đến cho sự sống, và biến 
bất hạnh thành hạnh phúc. 

“Hãy yêu Thượng để với tất cả trái tim bạn, với toàn bộ cảm xúc của bạn”. 
Cuộc sống chân thực được tìm thấy chỉ trong tình yêu. Chi những ai yêu 
thương, mới thực sự đang sống. 

Một tình yêu mới, giống như là một cái mầm mới trên một cái cây. 
Mặc dù khi mới xuất hiện, nó rất mỏng manh và dễ gãy, nhưng nó sẽ 
tăng trưởng nếu được chiếu sáng bởi ánh mặt trời, tình yêu và trí tuệ. 


{1s 
TỘI LỖI 


Bạn không thể tự ép buộc mình phải yêu một người khác. Điều này 
không có nghĩa là không có tình yêu nào bên trong bạn, mà chi có nghĩa 
là có một rào chắn659 trên đường đi tới tình yêu. 

Phạm tội là công việc của chúng ta. Dựng lên những lời biện bạch 
để chạy tội là công việc của quỷ sứ. 

Sự cám dỗ không chỉ là một biến cố tạm thời trong đời mà bạn 
bỗng nhiên tình cờ gặp phải. Không, sự cám dỗ là một bạn đường 
thường trực, trong cuộc sống đạo đức nội tại của bạn. 

Càng đi xa hơn dọc theo lối đi của một cuộc sống tốt đẹp, bạn sẽ 
càng đối mặt thêm nhiều cám dỗ cần phải đương đầu. Sự cám dỗ giống 
như việc bước vào một bãi lầy; bạn phải tự gỡ mình ra một cách nhanh 
chóng. 

Để loại bỏ những tội lỗi lớn nhất của mình, trước hết hãy khởi sự 
với những cám dỗ nhỏ bé. Nếu bạn đeo níu vào danh tiếng, vinh quang, 
hay muốn tỏ ra mình quan trọng, bạn sẽ không bao giờ có thể loại ra 
khỏi mình những điều xấu khác. 


SỰ CÁM DỖ 


Nếu bạn muốn sống một cuộc đời tự do và hạnh phúc, thì đừng 
tìm kiếm những cái thừa thãi không cần thiết giống như sự giàu có hay 
xa hoa, mà hãy cố gắng thực hiện thích đáng chỉ những cái cần thiết. 

Khi chúng ta tập cho con cái quen với việc ăn uống quá độ và sự xa 
hoa phung phí, hay sự lười biếng, thì chúng ta đang chuẩn bị chúng cho 
một tương lai đau khổ về thể chất. 

“Nỗi khát ái về những cảm xúc và dục vọng, nó trói buộc bạn. Nếu bạn có 
thể loại bỏ sự khát ái này ra hỏi chính mình, thì sự khổ của bạn sẽ rụng rơi như 


những giọt mưa rơi xuống từ lá sen". 
Minh triết Phật giáo 
Bạn càng thỏa mãn những đòi hỏi của thân thể mình, thì sức 
mạnh tâm linh của bạn càng yếu đi. Những bậc hiền nhân, những kẻ 
thánh thiện, luôn sống cuộc đời khổ hạnht¿»?), độc thân và ly dục. 


LAO ĐỘNG VÀ NHÀN RỒI 


“Thật là xấu hổ khi một người được khuyên là nên làm việc chăm chỉ như 

một con kiến. Và xấu hổ đến hai lần, khi y không tuân theo lời khuyên này”. 
Kinh Talmud 

Lao động tay chân là bổn phận và phương tiện của hạnh phúc cho 
tất cả. Lao động trí óc là ngoại lệ, nhưng chỉ đối với những ai có những 
năng khiếu đặc biệt cần phải có cho lao động của mình. 

Phần lớn hoạt động của kẻ nhàn rỗi được họ xem là công việc nặng 
nhọc, nhưng trong thực tế nó chỉ là trò giải trí. 

“Người ta nhảy từ lạc thú này sang một lạc thú khác khi họ cảm thấy đời 
họ trống rỗng. Nhưng họ chứa cảm nhận được sự trống rỗng của những trò giải 
trí hiện đang lôi cuốn hợ”. 


Blaise Pascal 


THAM LAM VÀ GIÀU CÓ 


Sự giàu có, chứ không phải sự nghèo nàn, là gánh nặng đích thực. 

Sự giàu có thái quá là một tội lỗi, bởi vì cứ một người giàu thì có 
hàng trăm người nghèo. 

Rõ ràng rằng, bạn càng trao tặng cho kẻ khác và càng ít đòi hỏi cho 
chính mình, thì bạn càng tốt hơn. Mặc dù vậy, người ta tìm kiếm nhiều 
lời bào chữa khác nhau để không tuân theo luật tắc này. 

Những cơ sở từ thiện có thể là vô ích hoặc thậm chí có hại. Đôi khi 
chúng có thể hữu ích, nhưng chúng không bao giờ có thể là hợp đạo 
đức¿23. Chính sự hiện hữu của những cơ sở này cho chúng ta thấy sự 
hiện hữu của đau khổ, vốn đeo đẳng con người. 

“Sự ích kỷ của những người giàu không tàn nhẫn cho bằng việc thiếu lòng 
từ bi của hợ”. 


J.J. Rousseau 


DỤC VỌNG VÀ ĐAM MÊ 


Một người có thể vùng vẫy chống lại niềm ham mê xác thịt của 
mình, nhưng vẫn mơ ước sống một cuộc sống đầy yêu thương. Trong 
cuộc sống tình dục của y, cũng hệt như vậy. Một kẻ bị xác thịt thúc đẩy, 
sẽ sản sinh ra con cái, nhưng có thể vẫn ao ước rằng, ước chi y sống độc 
thân. Trong mỗi chúng ta, thể xác và linh hồn luôn xung đột với nhau. 

Một cuộc hôn nhân lương thiện là tốt, nhưng sự độc thân thì tốt 
hơn. 

Cuộc đấu tranh chống lại tội lỗi tình dục là một cuộc chiến đấu khó 
khăn. Chúng ta chỉ hoàn toàn thoát khỏi nó trong tuổi thơ và trong tuổi 
già. 

Diễm phúc thay cho tuổi thơ: Giữa cuộc sống tàn nhẫn trên thế 


gian, nó ban cho chúng ta một chút thiên đàng(5°), 

Nếu lý tưởng Ki-tô giáo có thể được thành tựu, chúng ta sẽ không 
còn có những cuộc hành hình, chiến tranh, hay sự nghèo khó. Con 
người sẽ sinh sôi nảy nở một cách nhanh chóng, bởi vì như là những 
người Ki-tô giáo đích thực, những cuộc hôn nhân của họ sẽ sản sinh ra 
con cái. Thế gian có thể đã trở thành quá đông đúc, nếu không có lời dạy 
của Ki-tô giáo về việc sống độc thân. 


GIẬN VÀ THÙ 


“Một người khôn ngoan không phải là người diễn thuyết hay, mà là một 
người kiên nhẫn, không sân hận và không sợ hãi. Chỉ kẻ nào đi theo lối đi này, 
mới là một người khôn ngoan”. 

Minh triết Phật giáo 

Để ném sang một bên sự thù nghịch đối với kẻ khác, hãy tự nhắc 
nhở mình rằng, nếu một ai đó làm một điều xấu và không xấu hổ về nó, 
thì y bị mù2°9, nên không thể phân biệt được cái tốt và cái xấu. Nếu 
nhìn theo cách này, thì phần lớn mọi người đều vô tội. 

Người ta thích vạch ra những khuyết điểm của nhau, và bằng cách 
làm như vậy, họ cho thấy chính nhược điểm của họ. Một người càng 
khôn ngoan và nhân ái, thì y càng thấy nhiều cái tốt trong kẻ khác69!, 

Bất cứ khi nào một người lăng mạ hay làm hại bạn, và bạn cảm 
thấy thù nghịch với y, thì hãy nhắc nhở chính mình rằng, tất cả chúng ta 
đều cùng có linh hồn của Thượng đế, bất luận người ta ghét là ai. 

Nếu bạn không thể tha thứ cho người anh em của mình, có nghĩa 
là bạn không yêu người ấy. Tình yêu đích thực không có giới hạn nào. 


Ý NGHĨ 


Một tội lỗi sẽ vẫn là một tội lỗi, cho dù nhiều người cùng mắc phải 
cái tội lỗi đó, và tự hào về nó6¿9?), 

Ông muốn nói đến tình trạng “điên tập thể: Cả xã hội đều điên. Và 
trong một xã hội như thế, thì kẻ nào “tinh” lại bị xem là người điên! 

Những ai không suy nghĩ một cách độc lập¿92, họ bị ở dưới ảnh 
hưởng của một người khác. Luôn luôn phải sống theo những ý tưởng 
của người khác là sự nô lệ tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được, tồi tệ 
hơn là sự nô lệ của thân xác29), 

Hãy làm cái mà bạn nghĩ là tốt, và đừng dựa vào những tiêu chuẩn 
của kẻ khác695), 

“Những ai xấu hổ về cái mà họ không nên xấu hồ, họ bước lên lối đi hướng 
về sự hủy điệt296)”. 

Minh triết Phật giáo 

Lương tâm nội tại của chúng ta nắm giữ nhiều ý nghĩa hơn là 
những phán xét bên ngoài của thế gian, bởi vì chúng ta sẽ sống với 
lương tâm ta mãi mãi, trong suốt vĩnh cửu. 


PHÁN XÉT VÀ TRỪNG PHẠT 


Những lãnh tụ của chúng ta muốn chống lại cái ác bằng cái ác - với 
những hình phạt, nhà tù, những cuộc hành hình... Tuy nhiên, làm như 
vậy chỉ khiến cho những kẻ trừng phạt và những kẻ bị trừng phạt mỗi 


lúc càng trở nên tàn nhẫn hơn. 

Giả thử bạn nghĩ rằng một nhóm người là xấu, và rằng bạn có thể 
cải thiện họ bằng bạo lực. Đến lượt họ, họ có thể nghĩ hệt như vậy về 
bạn. Vậy thì tại sao lại cải thiện họ mà không cải thiện chính mình? 

Có vẻ như bạo lực mang đến sự công bằng, nhưng nó chỉ “có vẻ” 
như vậy mà thôi. Thực ra, điều duy nhất dẫn đến sự công bằng là sống 
một cuộc đời tự do. 

Tại sao phần lớn tôn giáo đều bị suy đồi, và tại sao đạo đức bị suy 
thoái? Chỉ có một lý do duy nhất: Đó là bởi vì người ta tin vào một cuộc 
sống đặt nền trên sự bạo động. 

Cái thành kiến về sự bạo động được lưu truyền từ thế hệ này sang 
thế hệ khác, và tiếp tục tác hại. Những người được nuôi dạy với bạo lực 
trở nên quen với ý tưởng rằng, cuộc sống trưởng thành của họ nên được 
đồ đầy với nó. 


BẠO ĐỘNG VÀ CHIẾN TRANH 


Mỗi hành vi bạo động không những không làm xoa dịu chúng ta, 
mà còn mang đến, ngày càng tăng, thêm nhiều bạo động vào trong đời 
ta. Do vậy, thật rõ ràng rằng chúng ta không thể thay đổi hay tự cải 
thiện đời mình qua bạo động. Như con ngựa, chúng ta chỉ “đá hậu" để 
trả thù, chứ không phải là tự cải thiện. 

Không chỉ đấng Christ, mà tất cả những hiền nhân trên thế giới - 
thuộc Phật giáo, Bà La Môn giáo, Đạo giáo, và những hiền triết Hy Lạp 
cổ đại - đều dạy rằng, những người có trí tuệ nên đáp trả điều xấu bằng 
điều tốt. 

Rõ ràng rằng bạo động và sát nhân khiến cho người ta căm phẫn, 


tuy thế nhưng, người ta đáp trả lại bạo động và sát nhân bằng thêm 

nhiều bạo động và sát nhân. Hiển nhiên, có thể giải thích cho sự phản 

ứng này, nhưng chúng ta không thể có cách nào để biện minh cho nó. 
Lời dạy về hòa bình là một kết quả tự nhiên của lời dạy về tình yêu. 


KIÊU MẠN 


Người ta nghĩ rằng, yêu một thành viên gia đình hay người láng 
giềng của bạn là một đức hạnh. Đúng vậy, và không có gì sai trái trong 
chuyện đó. Tuy nhiên, nếu vì quyền lợi của những người gần gũi với 
bạn, mà bạn làm hại những người không quen thân, thì điều này không 
đúng. Thí dụ, nếu bạn ăn cắp từ kẻ khác để nuôi gia đình mình, hay 
tham chiến và giết hại những người thuộc quốc gia khác, thì cái đức 
hạnh này đã trở thành một điều ác. 

Sống cho linh hồn bạn thì khác với việc sống cho thế giới vật chất. 
Trước hết, nếu bạn sống cho linh hồn mình, bạn không thể cảm thấy 
bằng lòng với chính mình, cho dù bạn làm bao nhiều điều tốt đi chăng 
nữa. 

Sẽ là tốt nếu tôn trọng chính mình vì sự tốt lành của linh hồn 
thiêng liêng sống bên trong bạn. Nhưng bạn không nên cảm thấy tự 
hào về những cái như trí thông minh, sự giáo dục, nguồn gốc xuất thân, 
của cải, hay ngay cả những hành vi tốt của mình. 

Bốn cám dỗ trọng yếu dẳằn vặt con người: Kiêu mạn, ham muốn 
xác thịt, giận dữ, hay sự chia rế, và ước mơ về danh vọng. Chúng ta có 
thể kháng cự lại tất cả chúng, bằng cách cải thiện chính mình. 


144 
BẠO ĐỘNG VÀ CHIẾN TRANH 


Nhiều trong số những điều xấu mà người ta làm, họ làm cho chính 
mình. Những điều tồi tệ hơn nhiều, họ làm cho gia đình họ. Tuy nhiên, 
những hành vi kinh khủng nhất, thì được làm cho chính phủ và đất 
nước họ - sự lừa dối, chiến tranh, dò thám, và giết hại người khác.(29?) 

Sát nhân luôn luôn vẫn là sát nhân, bất luận bạn phải giết người vì 
lý do gì. Những người cổ vũ cho việc sát nhân, họ đều xấu ác, cho dù họ 
là thẩm phán hay vị tướng. Họ cũng đều là những tội phạm. Chúng ta 
nên thương xót họ và giáo dục lại họ. 

Đối với một hiền nhân thì bản thể của ông là quê hương ông. Bất 
luận đi tới đâu, ông đều cảm thấy thanh thản, bởi vì hạnh phúc của ông 
nằm bên trong chính ông, trong linh hồn ông. 

Chúng ta có thể loại bỏ sự nhơ nhớp ra khỏi thân thể với xà phòng. 
Những cộng đồng của chúng ta cũng nên được thanh tẩy như vậy. 


2Ằ0O 
ĐỨC TIN 


Nếu một người không bao giờ thực sự nghĩ về đức tin của mình, y 
sẽ tin rằng tôn giáo duy nhất đích thực là cái tôn giáo mà trong đó y 
được nuôi dạy. Nhưng nếu bạn được sinh ra trong một gia đình Hồi 
giáo, Phật giáo, hay Hindu giáo thì sao? Tôn giáo không trở thành chân 
thực chỉ vì bạn nói rằng, tôn giáo của bạn là tôn giáo duy nhất¿9%) chân 
thực. 

Những lời nói dối tai hại nhất là những lời nói đối tinh vi, và rất 
thường khi, đây là những lời nói đối về tôn giáo(299). 


Tôn giáo chân thực không là gì khác, ngoài những quy tắc và quy 
luật đạo đức mà chúng ta hiểu với trí tuệ của ta và lương tâm ta. 

Đức tin của bạn được thiết lập từ bên trong, chứ không phải từ bên 
ngoà1219), 

“Cầu nguyện như là một nghi thức tôn giáo, có tính hình thức, là một sai 
lâm. Sự cầu nguyện tâm linh chân thực của chúng ta là niềm mở ước của trái 
tim ta, mở ước được tiến gần Thượng đế hơn, và làm hài lòng Ngài”. 


Immanuel Kant 


KHOA HỌC SAI LẦM 


Một hiền nhân Ba Tư¿ xưa kia đã nói: “Khi tôi còn trẻ, tôi muốn biết 
về khoa học. Rồi tôi học hầu như mọi thử mà một người có thể biết. Khi tôi bước 
vào tuổi già, và nhìn lại mọi sự mà tôi đã học, tôi biết răng đời tôi đã đi qua, và 
tôi không biết gì”. 

Khoa học và tôn giáo hư đối sử dụng ngôn ngữ “siêu tính lọc” và 
tinh vi, để sao cho những người không biết sự thực sẽ tin rằng, chúng 
rất nghiêm túc và quan trọng. 

“Một “mặt tiên huyền bí, không phải là một phẩm chất của mình triết”. 

Lucy Mallory 

Một người càng minh triết, thì người ấy sẽ dùng ngôn ngữ càng 
giản dị để diễn đạt những ý tưởng của mình. 

Hai phẩm chất của một nhà khoa học chân thực là: Trước hết, ông 
làm việc cho sự thỏa mãn nội tại của mình, chứ không phải vì lợi nhuận; 
thứ hai, người ta thấy rõ ràng là có sự tốt lành trong khoa học của ông. 


NỔ LỰC 


Nếu bạn chi làm cái mà bạn muốn, bạn sẽ không làm nó lâu mà 
không trở nên chán. Nếu bạn muốn làm một điều thực sự tốt, bạn phải 
nỗ lực để hoàn thành nó. 

Bạn nói rằng bạn thà không nỗ lực, bởi vì bất luận làm bao nhiêu 
điều tốt, bạn cũng sẽ không bao giờ có thể đạt tới sự hoàn hảo. Nhưng 
mục đích của bạn không phải là trở thành hoàn hảo, mà là loại trừ càng 
nhiều cám dỗ và thành kiến càng tốt. Bạn có thể thành tựu điều này chỉ 
với sự nỗ lực. 

Bạn chỉ có thể tự cứu mình bằng cách làm một nỗ lực, bằng cách 
thức dậy từ cuộc đời trước kia của bạn, như từ một cơn ác mộng. 

Nỗ lực và niềm vui tinh thần của bạn trong đời, thì cũng ví như lao 
động tay chân và niềm vui tiếp theo sau, khi được nghỉ ngơi. Không có 
lao động thì không có niềm vui trong sự nghi ngơi. Không có một nỗ lực 
tinh thần thì không có niềm vui có được từ việc hiểu cuộc đời này. 


HY SINH 


Nếu một người sống cho linh hồn mình, rồi thì sự tự quên mình sẽ 
đễ dàng đối với y. 

Nếu một người sống một cách quy ngã và chỉ mưu cầu lợi lộc cho 
riêng mình, thì y sẽ không thể thực sự hạnh phúc. 

Nếu bạn thực sự muốn sống cho chính mình, hãy sống cho kẻ 
khác. 


Người ta tìm thấy mục đích của họ trong việc tìm kiếm một địa vị 


cao hơn, một số lượng lớn hơn; trở nên giàu có hơn, hay danh tiếng 
lừng lẫy hơn, và rồi trải qua suốt đời họ trong việc theo đuổi nó. Thế 
nhưng, cái tốt lành trong đời đến từ việc giao cảm với những người 
khác, từ cuộc đàm thoại bâng quơ nhất cho tới sự thảo luận về những 
vấn đề khó khăn, khi bạn cảm thấy là một với họ. Khi bạn làm điều này, 
bạn có thể thấy đời mình sẽ trở nên tự do và vui sướng biết baol 

Có ba trạng thái mà trong đó tội lỗi, sự cám dỗ, hay thành kiến 
không thể chạm tới linh hồn bạn được. Ba trạng thái đó là: 1. Không để 
cho thân thể bạn làm chủ bạn; 2. Giữ khiêm cung khi bị cám đỗ; 3. Và giữ viing 
sự thật, vượt lên những thành kiến. 


20+ 
KHIÊM CUNG VÀ KHIÊM TỔN 


Quả thực khiêm cung là khó, bởi vì người ta không chịu được cái ý 
tưởng mình bị làm nhục. Tuy nhiên, bất luận khó khăn ra sao, đó là cái 
có thể thực hiện được. Hãy cố loại bỏ trở ngại này, mới có thể khiêm 
cung. 

Làm một nỗ lực để trở nên khiêm cung thì cũng giống như một 
người đi từ tầng hầm vào trong ánh sáng ban ngày. Càng leo lên cao, y 
càng thấy nhiều ánh sáng hơn. 

Càng nghĩ về cái tôi nội tại của mình, bạn càng thấy mình bớt 
“quan trọng” với chính mình, và càng trở nên khiêm cung. Do vậy, hãy 
như mì và bạn sẽ trở nên khôn ngoan minh triết. 

Lòng tự tin là một tính chất của những con vật, và sự khiêm cung 
là phẩm chất của con người(1?), 


CHÂN LÝ 


Bạn không thể nói một lời nói dối mà không thêm vào nó một lời 
nói đối khác. Hãy nhớ điều này, và hãy sợ ngay cả những lời nói dối nhỏ 
bé nhất và vô tội nhất. Những điều vặt vãnh nhất có thể dẫn tới những 
hậu quả quan trọng. 

Không gì có thể làm cho người ta chệch khỏi chân lý hơn là chi lặp 
lại một cách máy móc cái mà người khác nói và làm. 

Bạn càng dùng trí năng để tra vấn những hành động của mình, thì 
cuộc đời bạn càng trở nên tự do hơn. 

Tại sao việc bóp méo sự thật được dùng chi để đạt tới những mục 
đích ích kỷ? 

Nếu sự thật không nói cho chúng ta biết ta nên làm cái gì, thì nó sẽ 
luôn bảo ta không nên làm cái gì, để sống một cuộc đời tốt đẹp. 


20é 
DỤC VỌNG VÀ ĐAM MÊ 


Đừng làm những điều mà bạn không nên làm, rồi bạn sẽ làm 
những cái mà bạn nên làm. 

Nếu bạn đầu hàng những dục vọng cuồng nhiệt của mình và khởi 
sự kiếm tìm lạc thú, thì những đam mê của bạn sẽ trở nên ngày càng 
mạnh mế hơn, và cuối cùng bạn sẽ tự trói buộc chính mình trong xiềng 
xích. 

Hãy nhìn người ta sống ra sao trên thế gian này. Hãy nhìn 
Chicago, Paris và London, và tất cả những thành phố khác: Máy bay, xe 
lửa, ô tô, quân đội với những vũ khí của chúng, những pháo đài, đền 


thờ, viện bảo tàng, và những tòa cao ốc. Rồi hãy tự hỏi chính mình: “Tz 
nên làm cái gì để mọi người sống một cuộc sống tốt đẹp hơn?” Bạn sẽ có câu trả 
lời: Trước hết, chúng ta không nên làm bất cứ cái gì xấu hay không cần 
thiết; thế nhưng, đây chính là hầu hết những cái mà chúng ta đang làm 
bây giờ. 

“Những người giàu là ai? Đó là những người hạnh phúc với cái mà họ có. 
Những hẻ mạnh mẽ là ai? Đó là nhiing người có thể kiểm soát những cảm xúc 
của hợ”. 


Kinh Talmud 


LỜI NÓI 


Những lời mà bạn không nói ra thành tiếng là vàng ròng. 

Bạn mang linh hồn của Thượng đế. Với lời nói, bạn có thể diễn đạt 
một phần của cái thiêng liêng. Vậy thì tại sao bạn lại không cẩn thận về 
cái mà bạn nói? 

“Trong một cuộc tranh luận, bạn không đang tranh biện cho chân lý, mà 
cho chính bạn)”. 

Thomas Carlyle 

Lời nói diễn đạt những ý tưởng, và những ý tưởng diễn đạt sức 
mạnh thiêng liêng. Do vậy, hãy để cho những lời nói của bạn tương ứng 
với cái mà chúng diễn đạt. Hãy cẩn thận với chúng. Chúng không thể 
lạnh lùng, thiếu cảm xúc; chúng cũng không nên truyền đạt cái ác. 

Thời gian có thể trôi qua, nhưng một lời khi đã được thốt ra sẽ vẫn 
còn lạ1212), 


2OS 
Ý NGHĨ 


Nếu một người có khả năng suy nghĩ, y có thể hiểu tại sao y đang 
tồn tại. Nói ngược lại cũng đúng. Nếu một người không thể suy nghĩ, y 
không thể hiểu tại sao y đang sống. Nếu y không thể hiểu điều này, thì y 
không thể hiểu cái gì tốt và cái gì xấu. Do vậy, suy nghĩ đúng đắn là điều 
quan trọng. 

Tôi đã có một ý tưởng và rồi quên nó đi. Cũng không sao, nó chỉ là 
một ý tưởng. Nếu nó là một triệu rwble215, tôi sẽ làm một nỗ lực to lớn 
để tìm thấy nó, nhưng đây chỉ là một ý tưởng. Thế nhưng, một ý tưởng 
có thể là một hạt giống của một cây đại thụ tương lai. Một ý tưởng tốt có 
thể tạo ra một ảnh hưởng tốt trên một người, hoặc trên hàng triệu 
người. 

Một trong những quan năng lớn nhất của chúng ta là trí năng. Tuy 
nhiên, hệt như những quan năng khác, nếu ta không rèn luyện nó, ta có 
thể đánh mất nó. Những ai không rèn luyện trí năng của họ, không cảm 
nhận được nó trong chính nó(19), 

Hãy cảnh giác, cẩn thận về những lời nói, về những ý tưởng, về 
những hành động xấu. Nếu bạn làm điều này, bạn sẽ bước đi trên lối đi 
của một hiền nhân. 


SỐNG TRONG HIỆN TẠI 


Khi một người muốn, y có thể có một cuộc sống tốt bây giờ, mà 
không nghĩ về cái sẽ xảy ra khi đời y kết thúc. Một người có thể hạnh 
phúc khi y chu toàn quy luật của Thượng đế. 


Đừng trì hoãn một hành vi tốt nếu bạn có thể làm nó bây giờ. Cái 
chết sẽ không hỏi bạn: “Bạn đã làm được những gì? Và những gì bạn chưa 
làm kịp?” Do vậy, điều quan trọng nhất cho một người là y đang làm cái 
gì ngay bây giờ. 

Nếu chúng ta có thể hiểu rằng, không thể trở lại quá khứ và sửa 
chữa cái xấu ác đã làm, thì chúng ta sẽ hiểu rằng, chúng ta nên làm 
thêm nhiều điều tốt, và bớt làm những điều xấu. 

Những hậu quả do những hành động của bạn gây ra sẽ được phán 
xét bởi những người khác. Bạn nên hành động từ trái tim mình, và làm 
những điều chân thật và thuần khiết. 

Bạn đã sở hữu mọi thứ mà mình muốn có. Ở bất cứ khoảnh khắc 
nào trong đời mình, bạn có thể làm cái mà mình nghĩ là cần thiết. 


2f1o 
KHÔNG CÓ ĐIỀÊU XẤU 


Có một câu chuyện từ Cựu Ước kể rằng một người vì những tội lỗi 
của y, phải nhận hình phạt: Mất khả năng để chết. Bạn có thể thực sự 
thấy rằng, nếu một người bị trừng phạt bằng cách bị tước đi khả năng 
đau khổ hay khả năng cảm nhận, thì cái hình phạt này cũng khó chịu 
đựng như hình phạt bị mất khả năng để chết. 

Những thay đổi trong thân thể: Bệnh tật, sự mất mát hay cái chết, 
thì không nằm trong quyền kiểm soát của bạn. Nhưng cái xảy ra cho 
cuộc sống nội tại của bạn, linh hồn bạn, thì nằm trong quyền lực của 
bạn. Nếu tôi tuân theo ý chí của Thượng đế, tôi cảm thấy bình an bên 
trong, bất luận cái gì xảy ra ở bên ngoài. 

Lửa vừa có thể hủy diệt, vừa có thể cung cấp hơi ấm. Bệnh tật cũng 
y như vậy. Tôi có thể cảm thấy vui sướng khi mình bệnh. Trong cơn 


bệnh, cái gánh nặng của những mối lo âu hằng ngày biến đi, và khi bình 
phục tôi lại cảm thấy áp lực này. 

Hãy nhớ rằng cái lý do cắt nghĩa cho sự khổ của bạn, nó ở bên 
trong bạn. 


CÁI CHẾT 


Memento mori, “Hãy nhớ rằng bạn phải chết” - là một câu nói vĩ đại. 
Nếu ta nhớ rằng tất cả chúng ta đều sẽ chết, thì đời ta sẽ mang một ý 
nghĩa khác biệt. Kẻ nào nghĩ rằng y sẽ chết trong vòng nửa giờ nữa, sẽ 
không làm bất cứ cái gì ngu xuẩn. 

Chỉ có những ý tưởng sẽ giải phóng bạn, và sau khi tôi đã suy 
ngẫm về nó, tôi có thể nói rằng cái chết là cái vĩ đại nhất mà tôi biết. 

Những hành động của một người đang hấp hối có ảnh hưởng lớn 
trên những người khác. Do vậy, sống tốt thật là quan trọng, nhưng chết 
tốt lại càng quan trọng hơn. 

Một cái chết lương thiện, tốt đẹp, có thể chuộc lại một cuộc sống 


xấu xa. 


MÀ /Ã 
SAU CÁI CHẾT 


“Linh hồn không sống trong một thân thể như trong một ngôi nhà. Nó 
giống như một lữ khách tạm dừng chân trong một quán trọ nhỏ ven đường”. 
Kural Ấn Độ 


Chúng ta thường hay cố tưởng tượng cái chết như là một sự di 
chuyển sang phía bên kia. Nhưng điều này là bất khả, như việc tưởng 
tượng ra Thượng đế vậy. 

Tất cả những gì mà bạn có thể tin là: Mọi sự đến từ Thượng đế, kể 
cả cái chết, đều tốt lành. 

Nếu bạn nhìn một kiếp người từ sinh đến tử, bạn có thể so sánh nó 
với một ngày riêng lẻ: Thức dậy vào buổi sáng và đi ngủ vào lúc đêm 
xuống. 

Khi một giọng nói đang bảo ta rằng, ta là vĩnh cửu, thì nó là giọng 
nói của Thượng đế đang sống trong ta. 


212 
HẠNH PHÚC 


Bạn có thể cho một người mọi thứ mà y muốn - sự giàu có, danh 
vọng, sức khỏe - nhưng y sẽ không hạnh phúc, nếu y không sống đời 
mình theo ý chí của Thượng đế. Nói ngược lại thì cũng đúng. Bạn có thể 
tước đi sự giàu sang, danh vọng và sức khỏe từ y, nhưng y sẽ vẫn hạnh 
phúc, nếu y sống đời mình theo ý chí của Thượng đế. 

Có hạnh phúc, sống cuộc sống vĩnh hằng, sống trong linh hồn 
Thượng đế, được cứu rỗi - tất cả những cái này đều chỉ là một. Đây là cái 
nhiệm vụ của đời bạn. 

Một hiền nhân không tìm cách thay đổi địa vị của mình trong đời, 
bởi vì ông biết, có thể chu toàn ý chí của Thượng đế trong bất cứ hoàn 
cảnh nào. 

Không thể quy định ý nghĩa của một cuộc đời bằng sự khổ của nó, 
hoặc tuổi thọ của nó, hoặc cái “gang tấc ngắn ngủi” của nó. Ý nghĩa cuộc 
đời nằm trong việc phấn đấu cho sự hoàn hảo tâm linh, vốn luôn luôn là 


điều có thể được. 


214 
ĐỨC TIN 


Đức tin của bạn càng mạnh mẽ thì cuộc đời bạn sẽ càng vững 
vàng. 

“Tôi là ai? Tôi là cái gì? Tôi có thể mong đợi cái gì từ cuộc đời?” Đây là ba 
câu hỏi trọng yếu mà chúng ta cần phải hỏi. Câu hỏi quan trọng nhất là 
câu hỏi: “Tôi là cái øì?” - mà nó vốn gắn bó mật thiết với câu hỏi: “Tôi nên 
làm cái gì?” Nếu bạn biết bạn là cái gì, bạn sẽ biết phải làm cái gì, và nên 
mong đợi cái gì. Nếu bạn biết công việc của bạn là yêu kẻ khác, rồi thì 
bạn nên tập trung vào một điểm duy nhất: Yêu thương. 

Lời răn của đấng Christ, “Hấy yêu Thượng đế và láng giêng của ngươi” - 
thì rất rõ ràng và giản dị. Mọi người đều có thể hiểu nó trong trái tim 
mình. Nếu không có những lời dạy tôn giáo hư dối, thì có lẽ người ta đã 
tuân theo quy luật này, và vương quốc của Thượng đế có lẽ đã giáng 
xuống trần gian. Do vậy, đừng tin bất cứ lời dạy nào ngăn cấm ta yêu 
Thượng đế và kẻ láng giềng của ta, 

Để biết đức tin chân thực, đừng từ bỏ cái trí năng của bạn, như 
những vị thầy dối trá của bạn đã dạy, mà hãy dùng cái trí năng đó để 
trắc nghiệm đức tin của mình618, Hãy làm mọi nỗ lực để thực hiện điều 
này. 


LINH HỒN 


Để trở thành một con người hoàn chỉnh, trọn vẹn, bạn phải nhận 
thức rằng Thượng đế sống trong bạn. 

Nếu bạn có thể đồng ý rằng cõi vĩnh hằng thực sự hiện hữu, thì 
bạn có thể chấp nhận rằng những điều vĩnh hằng khác cũng hiện hữu - 
chẳng hạn như sự khởi đầu tâm linh của riêng bạn, mà thông qua đó 
bạn hiểu thế giới này. 

Lương tâm bạn cho bạn khả năng để hiểu nguồn gốc tâm linh của 
mình. Đây là “kẻ chỉ đường” tốt nhất - nó mách bảo bạn nên làm cái gì. 

Khám phá ra cái linh hồn thiêng liêng bên trong ta, còn gì vưi 
sướng hơn! Lầm thế nào mà ta lại không hân hoan về sự kiện này? 

Tôi nghe những bước chân ở cửa lớn của mình. Tôi nghe những lời 
nói: “Tôi đây”. Tôi hỏi: “Ai đó?” Câu trả lời vẫn là: “Tôi đây”. Đó là con trai 
của một nông dân sống sát bên nhà tôi. Cậu ta ngạc nhiên. Cậu đang 
nói về “cái tôi tâm linh” của cậu, và tôi đang nói với một cái cửa sổ nhỏ, 
mà qua đó người ta có thể thấy thế giới), 


21 
MỘT LINH HỒN TRONG TẤT CẢ 


Không có sinh vật nào thích bị tra tấn. Không những bạn không 
nên tra tấn, giết hại, hay gây đau đớn cho những con người khác, mà 
bạn còn nên đối xử với tất cả những sinh vật khác cùng cách thức như 
vậy. 

Một người càng khôn ngoan và nhân ái, thì y càng có thể thấy 
chính mình trong những người khác. Chỉ những kẻ ngu xuẩn và tàn 
nhãn mới nghĩ người khác là xa lạ với họ. 

Sự minh triết và những khả năng thánh thiện mà những vị thầy 
của nhân loại sở hữu, thì bất cứ ai đều có thể sở hữu - bởi vì cùng một 


sức mạnh tâm linh cư ngụ trong mỗi chúng ta. 
Chúng ta chỉ có thể cảm thấy lòng từ bị đích thực, khi nào chúng ta 
tự đặt mình vào vị trí của một người đang đau khổ. 


THƯỢNG ĐỂ 


Tôi không sợ sống đời mình khi tôi đang bước đi bên cạnh Thượng 
đế. Không có Ngài, tôi sợ. 

Thượng đế giống như ẩn số (x) trong một phương trình toán học. 
Chúng ta không thể giải cái phương trình nếu thiếu ẩn số. Cuộc sống 
cho bạn đáp số của phương trình này. 

Xưa kia, một nhà toán học được hỏi, ông ta nghĩ gì về Thượng đế. 
Ông trả lời: “Tôi không bao giờ cần cái giả thiết này”. Nếu cùng câu hỏi 
đó được đặt ra cho tôi, tôi sẽ trả lời: “Không có giả thiết này thì tôi 
không thể suy nghĩ một cách logic về cái gì cả”. 

Nếu một ngày nào đó bạn có ý nghĩ rằng, tất cả những gì mà bạn 
tin về Thượng đế là không đúng và không hiện hữu, thì đừng xấu hổ về 
điều này. Mọi người đều có thể có những ý tưởng đó. Việc nghĩ rằng có 
một cái gì đó sai lầm, không ổn trong niềm tin của bạn vào Thượng đế, 
sẽ giúp bạn hiểu tốt hơn, hay nghĩ tốt hơn về những điều mà bạn gọi là 
“Thượng để”. 


21 
HỢP NHẤT TRONG LINH HỒN 


Xưa kia, nhà hiền triết cổ đại Seneca(29) đã nói rằng, tất cả mọi 
người xung quanh ta là những bộ phận của một cơ thể con người. Giống 
như tay, chân, dạ dày, xương, chúng ta là những bộ phận của cùng một 
cơ thể. Tất cả chúng ta đều được sinh ra trong cùng một cách và có cùng 
những sắc thái tương tự nhau. Chúng ta giống như những hòn đá cấu 
thành một cái cổng vòm. Chúng ta có thể bị hủy diệt, nếu chúng ta 
không nâng đỡ lẫn nhau. 

Bạn muốn làm điều tốt, thế nhưng bạn di chuyển một cách vội 
vàng, bởi vì bạn không biết bạn đang di chuyển sai hướng, hoặc không 
biết rằng ngay bên cạnh bạn là một con sông khổng lồ của tình yêu đang 
chảy theo một hướng vĩnh hằng. Hãy ngừng những cử động phi lý tính 
của bạn, và nhảy vào dòng sông của tình yêu. Nó sẽ mang bạn đi, và bạn 
sẽ cảm thấy bình an và tự do. 

Người ta không hạnh phúc khi mọi người đều sống cho chính 
mình. Nếu họ sống theo quy luật được dạy bởi những hiền nhân, thì tất 
cả họ có thể hạnh phúc. Quy luật này: “Bạn muốn người khác đối xử với bạn 
ra sao, thì bạn hấy đối xử với họ như vậy”. 


TÌNH YÊU ĐẠI ĐỒNG 


Tình yêu chân thực chỉ xảy ra khi bạn yêu tất cả mọi người, chứ 
không phải chỉ yêu một số người đặc biệt. 

Tình yêu cho đi, không muốn gì đáp lại. 

Bạn nên giống như một cái bát thủy tinh, bên trong nó là một 
ngọn đèn của Thượng đế. Nếu thủy tinh trong suốt và sạch thì ngọn đèn 
sẽ chiếu sáng rực rỡ, và bạn sẽ cảm thấy niềm vui không giới hạn. 

Có một lòng nhân ái tự nhiên mà bạn được thừa hưởng từ giáo dục 


gia đình. Loại nhân ái này - đặt nền trên cái mà bạn ăn trong bữa tối 
của mình, hay trên sự thành công của mình - chẳng bao lâu, có thể biến 
đi¿29. Có một loại nhân ái khác, đặt nền trên cuộc sống tâm linh của 
bạn. Loại nhân ái này thì thường trực tăng trưởng, và sẽ ngày càng ban 
cho bạn sự tốt lành. 

Tình yêu chân thực được biểu hiện không phải trong lời nói, mà 
trong hành động, có thể dường như ngớ ngẩn. Tuy nhiên sau cùng, chỉ 
có loại tình yêu này mới cho bạn sự khôn ngoan. 


220 
TỘI LỖI (a) 


Tội lỗi, sự cám dỗ và thành kiến là phân bón cho những hạt giống 
của tình yêu22), giúp cho tình yêu đâm chồi và phát triển. 

Tội lỗi, sự cám dỗ và thành kiến cần phải hiện hữu trên thế gian 
này; nếu không, đời chúng ta sẽ không phát triển¿2. Mục đích của 
chúng ta trong đời là tự giải thoát mình ra khỏi chúng. 

Nguồn gốc của những tội lỗi xác thịt nằm trong thân thể bạn. 
Nguyên nhân của những đam mê của bạn nằm trong việc vâng lời 
người khác. Lý do để cắt nghĩa cho những thành kiến của bạn, nằm 
trong những lời nói dối. 

Người ta bị trừng phạt không phải vì những tội lỗi của họ, mà bởi 
những tội lỗi của họ - đây mới là sự trừng phạt khó chịu đựng nhất. 


221 
TỘI LỖI (b) 


Những tội lỗi do chiều chuộng thân thể là tự nhiên ở trẻ con. 
Nhưng ở những người lớn - nhất là những người đứng tuổi - thì những 
tội lỗi này là đáng ghê tởm: Muốn ăn những thứ sơn hào hải vị, trang 
điểm thái quá; mặc y phục đắt tiền; mơ ước nhà to cửa lớn, hay những 
trò giải trí xa hoa. 

Bạn càng thỏa mãn nhiều nhu cầu, bạn càng trở nên bị nô lệ hóa - 
bởi vì càng ham muốn, bạn càng có ít tự do. 

“Thế nào là tự do trọn vẹn? Trước hết, là không ước vọng cái gì. Kế đó, cần Ít 
thôi¿22”. 

Thánh John Christendom 

Không ai từng uống rượu để làm những điều tốt - làm việc, suy 
ngẫm về cuộc đời, chăm sóc người bệnh, hay cầu nguyện Thượng đế. 
Phần lớn những điều xấu đều được làm dưới ảnh hưởng của rượu. 


222 
DỤC VỌNG VÀ ĐAM MÊ 


Bao giờ thì người ta nên kết hôn? Nếu một người đàn ông và đàn 
bà, cả hai đều nghĩ rằng sẽ khó sống mà không có nhau625 - lúc ấy, họ 
nên kết hôn. 

Những hôn nhân tốt đẹp sản sinh ra những đứa con tốt lành. 

Nói rằng sự độc thân đi ngược lại bản tính con người là không 
đúng. Việc sống độc thân là có thể được, khi đời bạn được dâng hiến 
cho Thượng đế. Điều này có thể xảy ra ngay cả trong hôn nhân, nếu cả 
hai đều đã hiến đời mình cho Thượng đế029). 

Khi một người đã một lần rơi vào một vụ quan hệ tình dục, y sẽ, 
chẳng sớm thì muộn, rơi vào những vụ khác, và qua thời gian, thậm chí 
có thể đánh mất khả năng yêu thực lòng. Y sẽ cảm thấy thù hận, ghê 


tởm và tuyệt vọng, và bước vào một địa ngục trần gian. 


LÀM VIỆC VÀ NHÀN RỒI 


Đừng nhờ người khác làm những điều mà bạn có thể tự làm. 

Mọi người nên quét dọn ngưỡng cửa và lối vào nhà của họ. Nếu 
mọi người làm sạch sân trước của họ, rồi thì cả con phố sẽ nom sạch sẽ 
và ngăn nắp. 

Một trong những niềm vui lớn nhất của cơ thể là nghĩ ngơi sau khi 
lao động tay chân. Mọi sự giải trí trên thế gian đều không thể sánh được 
với niềm vui này. 

“Là một sai lầm khủng khiếp khi nghĩ răng, lĩnh hồn con người có thể sống 
một cuộc sống tâm linh thăng hoa, trong khi thân thể vẫn ở trong sự nhàn rỗi và 
xa hoa. Thân thể bạn là người học trò đầu tiên của linh hồn bạr”. 


Henry David Thoreau 


THAM LAM VÀ GIÀU CÓ 


Những niềm vui mà sự giàu có mang đến thì lừa dối và phù du. 

Hỗ trợ người nghèo với những thứ vật chất, hay tiền bạc là tốt chỉ 
khi nào nó là một sự hy sinh. Chi lúc đó, kẻ cho mới nhận được một 
món quà tinh thần và một phúc lành. Tuy nhiên, khi bạn chỉ ném đi sự 
thừa mứa của mình, thì sự trao tặng là không thật lòng, và có thể làm 
bực mình những ai nhận nó. 


Có một cái gì đó không ổn với cái trật tự của thế gian này, khi 
người giàu sống trên lao động của người nghèo. Người giàu được họ 
nuôi sống, sống trong những ngôi nhà mà họ xây, và được họ phục vụ - 
và nếu chừng đó còn chưa đủ, người giàu thiết lập những tổ chức từ 
thiện, và tự nghĩ rằng mình là những ân nhân2?). 


225 
GIẬN VÀ THÙ 


Sự giận dữ có thể chủ yếu tai hại cho người giận, bởi vì không có gì 
xứng đáng để cho bạn giận. 

Có những người thường làm hại kẻ khác mà không vì lý do nào cả. 
Với tôi, một người ác dường như là điên rồ. 

Nếu bạn giận một ai đó, bạn cố biện minh cho cơn giận của mình 
bằng cách nêu ra những tính xấu của người ấy. Thay vào đó, hãy cố làm 
cái ngược lại - tìm những điều tốt trong người đó. Rồi bạn sẽ cảm thấy 
bớt giận và phiền não, và cảm thấy nhiều thích thú và thỏa mãn hơn. 

Đôi khi, bạn không thể không giận một người nào đó. Tuy nhiên, 
hãy luôn cố đừng biểu lộ cái tâm trạng xấu đó ra, cả trong lời nói lẫn 
trong hành động của mình. 


2£ 


KIÊU MẠN 


Một cái bánh xe không khớp, gây ra nhiều tiếng ồn trong khi nó di 
chuyển. Một người bản gắt cũng y như vậy: y gây ra nhiều tiếng ồn khó 


chịu. 

Thật khó mà yêu mọi người trong mọi lúc, nhưng điều này không 
có nghĩa là bạn không nên làm một nỗ lực. Mọi điều tốt đều khó khăn. 

Lòng tự ái là khởi đầu của lòng kiêu mạn6?®); kiêu mạn là cực điểm 
của việc chi yêu chính mình. 

Hãy cố hướng mọi phẩm chất tốt đẹp của bạn về mục đích giúp đỡ 
người khác. Nếu bạn mạnh mẽ, hãy hỗ trợ người yếu. Nếu bạn khôn 
ngoan, hãy giúp kẻ khờ khạo. Nếu bạn được giáo dục tốt, hãy giúp 
những người thiếu học. Nếu bạn giàu, hãy giúp người nghèo. Tuy 
nhiên, những kẻ kiêu mạn nghĩ một cách khác. Họ nghĩ rằng, nếu họ có 
một cái gì đó mà kẻ khác không có, họ nên tự đặt mình trên những 
người khác, và không chia sẻ nó. 


NỔ LỰC 


Khi tôi không hiểu chính mình, tôi sống cuộc đời của một con thú. 
Khi tôi hiểu đời tôi và làm những gì tôi đã quyết định, thì tôi sống một 
cuộc sống của con người. Khi tôi hiểu cuộc đời kẻ khác và yêu họ, tôi 
sống một cuộc sống của một vị thánh029), 

Cái tốt lành mà không có sự sống là bất khả. Bằng cách nào tôi có 
thể tìm thấy cái tốt lành? Chỉ trong cuộc đời này. Chẳng hạn, tôi đang 
tìm kiếm những cái nấm tươi, mà chi có thể được tìm thấy trong rừng. 
Nếu tôi muốn đi hái nấm, tại sao tôi lại rời khu rừng? 

Một lời khôn ngoan được nói ra với một người hành khất say xin, 
có thể có những hậu quả sâu rộng - hơn những tác phẩm nghệ thuật 
điêu luyện: Chúng ta không biết những hậu quả thực thụ của những 
hành động của mình. 


Tôi có một điều rất quan trọng để làm - chết một cách thỏa đáng. 
Điều này cũng rất quan trọng cho mọi người. Để chết một cách thỏa 
đáng, bạn phải sống một cuộc đời tốt229. Bạn sẽ không nhớ điều này 
vào tuổi 2s, nhưng ở tuổi 81, bạn sẽ hiểu nó hoàn toàn rõ. 


22s 
PHÁN XÉT VÀ TRỪNG PHẠT 


Người ta làm nhiều điều xấu cho nhau, bởi vì họ yếu đuối và tội lỗi. 
Một điều xấu như thế là trừng phạt người khác. Chỉ có Thượng đế mới 
có quyền trừng phạt con người. 

Người ta đưa ra những giải thích khác nhau để cắt nghĩa tại sao họ 
tin vào sự trừng phạt. Trong phần lớn trường hợp, họ chỉ đơn giản trả 
lại điều xấu cho những ai mà đã làm hại họ. 

“Các ngươi đã nghe câu nói: 'Mắt đên mắt, răng đền răng. Nhưng ta bảo 
các ngươi, đừng kháng cự lại cái ác”. Những lời này cho thấy Chúa Jesus 
không chỉ khước từ bạo động, mà còn không tán đồng việc nó là quy 
luật trung tâm của xã hội. Ngài cổ xúy cho tình yêu đối với mọi người 
không có ngoại lệ, và nói về một thế giới mới đặt nền trên nguyên lý của 
tình yêu không điều kiện này. 

Không gì có thể cho người ta nhiều niềm vui hơn là việc được tha 
thứ cho cái ác mà họ đã làm. Cả người tha thứ, lẫn kẻ được tha thứ, đều 
Vui sướng. 


BẠO ĐỘNG VÀ CHIẾN TRANH 


“Nếu chúng ta cần phải cưỡng bách người khác tuân phục công lý bằng 
cách sử dụng bạo lực, thì đó không phải là công lý chân thực”. 

Blaise Pascal 

Trong thời đại của chúng ta khó tìm thấy một ai đó muốn giết một 
người không thể tự vệ; thế nhưng, cái gì khác hơn xảy ra trong án tử 
hình? 

Khi người ta đánh trẻ con, họ cố làm cho chúng cư xử đúng đắn 
bằng cách dùng bạo động và bạo lực. Khi kết án một ai đó phải chịu tử 
hình, chúng ta đang cố cải thiện thế giới của chúng ta thông qua án tử 
hình. Khi một dân tộc tuyên chiến với một dân tộc khác, nó đang cố cải 
thiện vị thế của nó. Thật kỳ lạ, rốt cùng sự bạo động ấy luôn dẫn đến sự 
thất vọng. 

Cuộc sống đích thực diễn ra không phải trong những hành vi 
trọng đại của chúng ta, hay khi chúng ta di chuyển, va chạm hay lâm 
chiến, mà trong những thay đổi nhỏ bé, hầu như không thể nhận biết, 
vốn diễn ra trong linh hồn chúng ta. 


220 
KHIÊM CUNG VÀ KHIÊM TỔN 


Khi một người thực sự khôn ngoan, y không biết điều đó, bởi vì với 
y, hiểu những sự thể dường như là điều tự nhiên. Khi một người thực sự 
nhân ái, y không để ý tới sự nhân ái của mình, bởi vì y biết y luôn luôn 
có thể nhân ái hơn. Do vậy, một người khôn ngoan và nhân ái thì luôn 
khiêm cung. 

Hãy sống như thể bạn không có gì để che giấu và không có gì để 
khoe khoang trong một đám đông. 

“Hãy hỏi bất cứ ai, những người hành hương và khách du lịch, từ gần và 


xa, xem liệu có cái gì quan trọng hơn chân lý, tình yêu, và sự khiêm cung”. 
Minh triết Phật giáo 
Chỉ có sự khiêm cung mới ngăn chặn mọi sự vốn dựng lên những 
chướng ngại trên lối đi của sự bình an cho tất cả mọi người. 


ĐỨC TIN 


Nhiều quy luật sai lầm được xem như là những quy luật của 
Thượng đế. Chi có duy nhất một quy luật chân thực của Thượng đế. 

“Người ta thích bánh mì phải nóng, bơ và trứng phải tươi - bởi vì họ biết 
rằng, thực phẩm tươi là bổ dưỡng. Nhưng khi chúng ta nói về tôn giáo, thì thực 
phẩm tâm linh càng cũ, nó càng quý giá”. 

Lucy Mallory 

Tôn giáo đến từ Thượng đế, nhưng những lời giải thích và bình 
luận về tôn giáo thì đến từ con người62, 

“Giáo hội là tổ chức luôn luôn độc tài, bất luận nó mặc lấy những hình 
thức bên ngoài nào. Nó không cho bạn niềm xác tín, mà chỉ cho bạn những 
hướng dẫn vềviệc phải hành xử như thếnào22). 


Immanuel Kant 


2<2 
KHOA HỌC SAI LẦM 


Đừng nhìn khoa học như là một cái vương miện mà bạn đội vào để 


cảm thấy đẹp hơn; thay vào đó, hãy xem nó như là con bò cái, nó cho 
bạn sữa, và có thể nuôi sống bạn. 

Khoa học chỉ tốt đẹp khi nó giúp bạn trở thành một người tốt hơn. 

Khoa học nên nuôi dưỡng trí tuệ của bạn. Nó có thể tốt cho bạn 
như thực phẩm tốt thì tốt cho bao tử bạn, hoặc nó có thể xấu cho bạn 
khi nó không tươi hay không sạch, hay bạn quá lạm dụng nó. 

“Một học giả là một người mà có thể đã trải qua một giai đoạn dài học tập, 
nhưng điều này không có nghĩa là ông ta đã học được một cái gì Ä63), hoặc 
rằng ông ta đủ thông mình để làm như vậy”. 


Georg G. Lichtenberg 


2442 
NỔ LỰC 


Để làm một cái gì đó đúng đắn, bạn phải biết cách làm nó. Điều 
này áp dụng cho bất cứ hoạt động nào. Để sống một cuộc sống tốt, bạn 
phải học cách sống một cuộc sống tốt. Để làm điều này, bạn phải làm 
một nỗ lực. 

Hy vọng rằng chúng ta sẽ đạt tới vương quốc của Thượng đế là 
không đủ. Chúng ta biết rằng nó sẽ đến, bởi vì nó đến với chúng ta hằng 
ngày, khi chúng ta làm một nỗ lực tốt. 

Chúng ta thường hay muốn làm những điều lớn lao, quan trọng. 
Thế nhưng, chúng ta đừng nên cố đạt tới bất cứ cái gì vĩ đại, mà chỉ cần 
thực hiện những cái mà linh hồn của Thượng đế đang ngụ trong chúng 
ta bảo chúng ta làm. 

Bạn nghĩ rằng bạn có thể thay đổi phương diện nào đó của đời 
mình, và nó sẽ đột nhiên trở nên tốt hơn? Đó là cách mà trẻ con thường 
nghĩ: Bằng cách ngồi trên một tấm thảm và níu vào cái mép của nó thì 


có thể bay. 


24+ 
MỘT LINH HỒN TRONG TẤT CẢ 


“Hãy yêu kẻ láng giêng của ngươi như yêu chính ngươi”, không có nghĩa 
là bạn phải làm một nỗ lực anh hùng để yêu kẻ láng giềng của mình. 
Bạn không thể tự cưỡng bức mình yêu. Dường như khi bạn ngừng yêu 
chính mình nhiều hơn yêu kẻ khác, thì bạn sẽ tự nhiên yêu kẻ khác 
nhiều như yêu chính mình. 

Những chiến sĩ biết rằng họ có thể chết cho kẻ khác, và một số đã 
thanh thản làm như thế. Vậy thì, tại sao một người nghĩ rằng y có thể 
phục vụ Thượng đế lại không sẵn sàng chết cho kẻ khác? 

Nếu bạn thực sự yêu Thượng đế, bạn sẽ không yêu cầu Ngài đáp trả 
lại tình yêu đó. Chỉ đơn giản yêu Thượng đế là đủ rồi. 

Bò cái cho sữa, nuôi chúng ta. Cừu cho lông, giữ ấm chúng ta. 
Nhưng phần thưởng của chúng là gì? BỊ cắt cổ, bị giết mổ. 


KHIÊM CUNG VÀ KHIÊM TỔN 


Càng nghĩ rằng mình kiêu hãnh, bạn càng trở nên yếu hơn63), 
Càng khiêm cung thì bạn càng mạnh mẽ hơn, và đứng vững hơn. 

Không nên tự xem mình là tốt, bởi vì như vậy bạn sẽ không làm cái 
cần thiết nhất, đó là tự cải thiện chính mình. 

Mỗi ngày, hãy làm một nỗ lực. 


Tình yêu chân thực là có thể được, chỉ khi nào bạn khiêm cung. 
Bạn chỉ có thể thấy những sai lầm, khuyết điểm của mình thông 
qua đôi mắt của kẻ khác. 


246 
CHÂN LÝ 


Những hậu quả của việc nói đối là vô cùng tai hại và khó chịu, vượt 
xa bất kể cái lợi tạm thời nào mà chúng ta có thể đạt được. 

Đừng đầu hàng những đam mê của bạn, hay dư luận sai lầm. Cả 
hai đều dẫn đến một cuộc sống đầy dối trá. 

Đa số những hành động của chúng ta đều được hướng dẫn bởi sức 
mạnh của dư luận và những lời dạy của kẻ khác655). 

Bạn nghĩ: “Đời tôi luôn chạy tới một nơi nào đó, như thể là nó ẳang chạy 
khỏi tôi. Tôi có thể tìm chân lý ở nơi đâu?” Bạn có một giọng nói nội tại mà bạn 
nên lắng nghe. Nó là giọng nói của cái chân lý sống bên trong bạn. 

Alexander Gertzen 

Điều quan trọng nhất mà mọi người có thể làm là sống một cuộc 
sống tốt. Điều này được đạt tới không chỉ bằng cách làm điều tốt, mà 
quan trọng hơn là bằng cách không làm những điều xấu. Thế nhưng, cái 
quan trọng nhất là không làm những điều xấu. 


HÀNH ĐỘNG 


Nhiều điều xảy ra trong thế giới xung quanh ta thì ở bên ngoài tầm 
kiểm soát của ta. Nếu Thượng đế muốn một cái gì đó xảy ra trong một 
cách khác hơn cái cách mà chúng ta đã hoạch định, thì có nghĩa là Ngài 
đã muốn nó xảy ra theo cách đó. Chúng ta đừng nên cố đi ngược lại ý 
chí của Thượng đế. 

Chúng ta không nên chỉ cố trở thành người tốt, mà còn phải thực 
sự thể hiện cái tốt bằng những hành động của mình. 

Nếu bạn thực sự muốn tự do, hãy chế ngự những dục vọng của 
mình639), 

Đâu là điều tốt đẹp nhất phải làm khi bạn vội vã? Câu trả lời: Không 
làm cái gì cả. 

Bạn có thể không biết chính xác phải làm cái gì trong một khoảnh 
khắc cụ thể, nhưng bạn thực sự biết chính xác cái mà mình không nên 
làm. Bằng cách tránh cái mà bạn không nên làm, bạn nhất thiết sẽ khởi 
sự làm những điều mà mình nên làm, để sống một cuộc sống tốt. 


24c 
LỜI NÓI 


Đừng nghe những ai nói xấu lẫn nhau, và nói tốt về bạn. 

Cách tốt nhất để thu hút tình yêu? của kẻ khác, là phớt lờ đi 
những khuyết điểm của họ, và chỉ nói về những phẩm chất tốt đẹp của 
họ. 

Nếu bạn muốn phán xét tôi, bạn phải đặt chính bạn vào vị trí của 
tôi. Đối với những người nhân ái, thật khó mà tưởng tượng rằng, kẻ 
khác có thể là xấu ác. Cũng như vậy, những người xấu ác thấy khó mà 
tưởng tượng rằng, những người khác có thể tốt. 

Trong một cuộc tranh cãi, chân lý bị đánh mất. 


Kẻ khôn ngoan hơn là kẻ đầu tiên ngừng một cuộc tranh cãi. 


Ý TƯỞNG 


Thật là tốt nếu sự khôn ngoan có thể được rót từ một người rất 
khôn ngoan sang một người có ít sự khôn ngoan, hệt như nước có thể 
được rót từ một cái vại này sang một cái vại khác. Tuy nhiên, để chấp 
nhận sự khôn ngoan của kẻ khác, bạn cần nỗ lực để suy tư. 

Mọi cái cần thiết cho con người, như trí thông minh và đức tin, thì 
không được ban tất cả cho họ cùng một lúc, mà được thủ đắc qua thời 
gian, và bằng lao động thường trực. 

Để sống một cuộc sống tốt và nhân ái, bạn cần tập cho mình suy 
nghĩ những ý tưởng tốt). 

Một người chi có thể đạt tới sự hoàn hảo về tâm linh - với nỗ lực trí 
tuệ. 

Chỉ có một loại kho báu mà không bị hao hụt đi khi bạn trao tặng 
nó cho kẻ khác. Bạn có thể cho đi nhiều bao nhiêu tùy thích, và nó chỉ 
càng trở nên to lớn hơn. Đó là kho báu của minh triết. 


2210 
SỐNG TRONG HIỆN TẠI 


Không có gì quan trọng trừ ra cái mà bạn đang làm trong khoảnh 
khắc đặc thù này, bởi vì chi có khoảnh khắc này mới thực sự thuộc về 
bạn. 


Bạn chỉ thực sự sống trong hiện tại. Bạn có khả năng nhớ quá khứ 
và tưởng tượng về tương lai, nhưng những khả năng này được ban cho 
chúng ta chi là để chúng ta có thể làm một công việc tốt trong hiện tại. 

Càng muốn trở nên gần gũi hơn với Thượng đế, bạn càng nên tập 
trung vào hiện tại. Nói ngược lại thì cũng đúng. 

“Ngày mai sẽ tự chăm sóc cho chính nổ - Chúa ]Jesus nói. Đây là một 
chân lý vĩ đại. Cái đẹp của sự sống là bạn không biết cái gì tốt cho tương 
lai. Chi có một điều tốt và cần thiết - yêu kẻ khác, bây giờ trong hiện tại. 


241 
KHÔNG CÓ ĐIÊU XẤU 


Chỉ ở trong sự khổ mà chúng ta mới thực sự bắt đầu sống thông 
qua linh hồn chúng ta. 

Chúng ta nên tiết lộ cho một người bệnh nặng, rằng cơn bệnh của 
y chẳng bao lâu sẽ dẫn đến cái chết. Nếu chúng ta không làm thế, chúng 
ta lấy mất cái tốt lành được ban cho y bằng cơn bệnh của y - bởi vì y sẽ 
không biết cách chuẩn bị cho cái chết. 

Những ai bị tàn tật, mù, điếc, hay câm, có thể nghĩ rằng họ ít may 
mắn và hạnh phúc hơn những người khác. Nhưng hạnh phúc của chúng 
ta không nằm ở trong thân thể, mà ở trong linh hồn chúng ta. Người 
yếu nhất về thể chất có thể có nhiều sức mạnh tâm linh nội tại hơn 
người có thân thể cường tráng nhất. 

Bầu trời đêm phát lộ những vì sao. Cũng y như vậy, sự khổ của 
chúng ta tiết lộ cho chúng ta ý nghĩa của cuộc đời659), 


242 
CÁI CHẾT 


Để sống một cuộc sống tốt và làm điều thiện, hãy tự nhắc nhở 
chính mình một cách thường xuyên, rằng chẳng sớm thì muộn, bạn sẽ 
chết. Hãy tưởng tượng rằng bạn sẽ chết ngày mai, và bạn sẽ thấy rằng 
bạn sẽ ngừng nói dối, ganh ty, phiền trách, hay phán xét kẻ khác, hay ăn 
cắp của họ. 

Tình yêu không chỉ hủy diệt nỗi sợ hãi về cái chết, mà thậm chí cả ý 
nghĩ về cái chết. 

Nếu bạn thực hiện những hành vi yêu thương, bạn sẽ không chết. 

Tôi yêu khu vườn của mình. Tôi thích đọc một cuốn sách hay. Tôi 
thích ôm hôn những đứa trẻ nhỏ. Khi tôi chết, tôi sẽ mất hết mọi thứ 
này. Tôi không muốn chết, và tôi sợ cái chết. Nhưng rồi, bỗng nhiên tôi 
hiểu rằng, tất cả mọi mơ ước của mình phải được thay thế bằng một 
điều - việc chu toàn ý chí của Thượng đế. 


MÀ K4 
SAU CÁI CHẾT 


Bạn có thể nhìn cuộc sống như một giấc mơ, và cái chết như một 
sự thức dậy. 
“Kẻ nào hiểu rằng y sẽ không bị hủy điệt sau cái chết, là kẻ đã đạt tới sự 
vĩnh hãng”. 
Lão Tử 
Chủ nghĩa vô thần phát biểu rằng, mỗi con người đều có một ít trí 
năng, nhưng chi ở một mức độ hạn chế. Cả những người thực sự khôn 


ngoan lẫn những người hoàn toàn trì độn, đều không phải là những kẻ 
vô thần. 

%Ai đã ban cho đời tôi tại nơi này và thời gian này? Cuộc sống nhắc tôi 
răng, nó cũng tựa như một ngày ngắn ngủi mà tôi đã trải qua, viếng thăm một 


4 


ai đỡ. 
Blaise Pascal 
“Người ta nói răng sẽ có một “ngày phán xét” vào ngày cuối cùng, và 
Thượng đế sẽ nổi giận. Tuy nhiên, Thượng đế thực sự nhân từ, và không gì có thể 
đến từ Thượng đế ngoại trừ sự tốt đẹp và lòng nhân ái. Do vậy, đừng sợ: Cả trong 
kiếp sống hiện tại lẫn đời sau, không gì có thể xây ra ngoại trừ lòng nhân ái và sự 
thiện lành". 


Tục ngữ Ba Tư 


HẠNH PHÚC 


Những hiền nhân luôn luôn hạnh phúc. 

Có rất ít điều thực sự tốt, mà lại tốt cho hết thảy mọi người trong 
chúng ta. Do vậy, chúng ta nên mơ ước những điều này. 

Chúng ta nên sống trong cuộc sống tâm linh của mình, và dồn hết 
nỗ lực cho nó. Điều này thì tương tự như là có đôi cánh của một con 
chim. Chúng ta có thể và nên sống trong cuộc sống vật lý của mình, 
nhưng ngay khi một chướng ngại xuất hiện, chúng ta nên trải rộng đôi 
cánh và khởi sự bay. 

Tất cả chúng ta đều giống như những con ngựa hoang được khớp 
vào yên cương lần đầu tiên. Ban đầu, chúng ta cố bứt dây để chạy, và 
sống cho chính mình. Nhưng qua thời gian, chúng ta trở nên mệt mỏi, 
quên đi ý chí của riêng mình, quy phục ý chí cao hơn, và kéo cái gánh 


nặng. Rồi chúng ta cảm thấy bình an và thỏa mẫn. 

Ta nên nhớ rằng thế giới không tự mình hiện hữu, mà được sáng 
tạo bởi Thượng đế cho sự tốt lành của ta, và ta không nên làm những 
điều hủy hoại cuộc sống của mình. Rồi ta sẽ có nhiều sự tốt lành hơn là 
ta có thể tưởng tượng, và nhiều như ta có thể có. 


245 
ĐỨC TIN 


“Hãy yêu nhau, như ta đã yêu các ngươi. Bằng việc này, mọi kẻ khác sẽ biết 
rằng các ngwởi là học trò của ta nếu các ngươi yêu lẫn nhau” - Chúa Jesus nói. 
Ngài không nói, “nếu các ngươi tin vào điều này hay điều nọ, mà “nếu 
các ngươi yêu”. Người ta có thể tin những điều khác nhau, và vẫn có 
cùng một tình yêu. 

“Bạn thờ phụng Thượng đế một cách chân thực, khi bạn không trông đợi 
bất cũ phần thưởng nào đáp lại”. 

Agni Purana 

Đức tin là một phẩm chất cần thiết của cái tôi nội tại của bạn. Bên 
cạnh cái mà chúng ta thực sự biết, chúng ta thấy chính mình có liên 
quan đến những điều mà chúng ta không biết, nhưng chỉ biết rằng 
chúng hiện hữu. Mối quan hệ này với cái nguồn gốc bất tri, là đức tin. 

Rất thường khi bạn thấy những người hy sinh mọi sự, chẳng hạn, 
trong chiến tranh hay bằng cách tự vẫn; thế nhưng, bạn sẽ hiếm khi tìm 
thấy những người sẵn lòng hiến đời mình cho chân lý. Tại sao vậy? Bởi 
vì, khi đời bạn đặt nền trên những xác tín của đám đông, thì thật dễ hy 
sinh nó; nhưng thật khó hy sinh đời bạn chỉ duy nhất cho một mình 
chân lý. 


24 
LINH HỒN 


Thế giới vật lý này được tri giác một cách khác nhau, qua “lăng 
kính” của mỗi người422©). Tất cả những gì chúng ta biết về cái thế giới vật 
lý này, là chúng ta không bao giờ hoàn toàn biết nó. Nhưng có một điều 
mà chúng ta biết chắc chắn về thế giới tâm linh - cùng một linh hồn 
hiện hữu bên trong mọi con người. 

Bạn sẽ có thể tìm thấy lối đi ra khỏi bất cứ tình huống khó khăn 
nào, nếu bạn biết rằng Thượng đế sống bên trong bạn. 

“Gái tôi” - tùy theo những giác quan và thân thể tôi - là một gạch 
nối giữa tổ tiên tôi và con cháu tôi; nó chỉ là một mảnh xác thịt phù du. 
Cái thực sự hiện hữu là cái tôi nội tại, linh hồn nội tại của tôi. Đây là 
“cái tôi” thực của tôi. 

“Một giọt nước, khi nó tới được đại dương, trở thành một phần của đại 
dương. Linh hồn bạn, khi nó kết hợp với Thượng đế trở thành một phần của 
Thượng để. 


Angelus Silesius 


247 
MỘT LINH HỒN TRONG TẤT CẢ 


Có một sự nối kết giữa tôi và mọi con người, đang sống và đã chết. 
Tôi cảm thấy tôi cần những người này, và họ cần tôi. Cùng nhau, tôi 
sống với họ, và họ sống với tôi. Chúng ta nên suy nghĩ y như vậy về thú 
vật, ngay cả côn trùng. Hãy nhớ rằng, cùng một linh hồn đang sống 
trong tất cả chúng ta. Chúng ta nên dạy chính mình lòng từ bi ngay cả 


đối với côn trùng. Chúng ta càng cảm thấy thương xót và yêu thương, 
đời ta càng trở nên hạnh phúc hơn và tốt hơn. 

Một con ong chỉ là một con ong, một con ruồi chỉ là một con ruồi, 
nhưng chúng có sự sống, và mỗi con vật có một chút của cái mà tôi 
đang có. Có thể nói như vậy về một cái cây, và một hòn đá. Đối với một 
cái cây, tôi có thể cảm nhận nó một chút; đối với một hòn đá, tôi chỉ có 
thể tưởng tượng rằng nó hiện diện ở đó. 

Những niềm vui lớn mà bạn cảm thấy khi bạn biểu hiện lòng nhân 
ái đối với thú vật thì lớn hơn rất nhiều, so với những lạc thú nhỏ bé mà 
bạn thu được từ việc ăn thịt và săn bắn. 


24 
THƯỢNG ĐỂ 


Moses nói với Thượng đế: “Con có thể tìm thấy Người ở đâu, lạy Chúa?” Và 
Thượng đế nói: “Nếu ngươi đang tìm kiếm ta, thì người đã tìm thấy ta rồi”. 

Trích từ The Arabic 

Xưa kia, một hiền nhân được hỏi: “Tại sao ngài biết răng Thượng đế 
hiện hữu?” Ông đáp: “Để thấy bình minh, bạn có cần một ngọn nến không?” 

Thượng đế không có mức giới hạn nào, và chúng ta có thể tiến đến 
gần Ngài trong vô hạn cách thức. 

Khi bạn có những hoài nghi về Thượng đế, hãy tìm một sự hiểu 
biết sâu xa hơn. Rồi thì, bạn sẽ càng hiểu Ngài nhiều hơn, và thay vì đầy 
nghi ngờ, đức tin của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. 

Cái phần của tôi mà không có thân thể vật lý, tôi gọi nó là lĩnh hồn. 
Cái phần của thế giới, mà không có sự biểu hiện vật chất nào, tôi gọi nó 
là Thượng đế. 


244 
HỢP NHẤT TRONG LINH HỒN 


Cùng một điều, có thể tốt cho người này, và xấu cho người nọ. Một 
thành phố bị hủy diệt bởi một cơn động đất hay bị vùi chôn bởi dung 
nham từ núi lửa, hay những vụ mùa bị hủy diệt bởi những trận bão - 
chúng ta không thể nói đó là một biến cố tốt hay xấu, bởi vì chúng ta 
không biết cái gì khác nữa đã có thể xảy ra. 

Một người khôn ngoan và trầm tư, có thể thấy quyền lực của 
Thượng đế ngay cả trong những cái nhỏ bé nhất và vặt vãnh nhất đang 
xây ra xung quanh mình. 

Nhân loại chi có vẻ như bận rộn với thương mại, luật pháp, xã hội, 
khoa học, và nghệ thuật. Thực ra, nhân loại thực sự làm chỉ một điều - 
họ cố hiểu những quy luật đạo đức mà theo đó họ sống, những quy luật 
vốn gắn bó con người lại với nhau. 


250 
TÌNH YÊU ĐẠI ĐỒNG 


“Người tốt nhất giita tất cả chúng ta, là người yêu mến và đối xử tốt với mọi 
người, mà hông quan tâm về việc ai tốt hay xấu”. 
Mohammed 
Những vị thầy chính-thực bảo chúng ta rằng, tình yêu là cái cốt tủy 
của sự sống. Nó sống trong linh hồn chúng ta. Những ai sống thông 
qua tình yêu, sống một cuộc sống tốt đẹp. 
Để sống một cuộc sống thánh thiện, tất cả những gì bạn phải làm, 


là yêu thương. 

Tình yêu không là gì khác hơn là việc hiểu rằng, những người khác, 
cũng là “tôi”. 

Khi một người ở một mình - trong sa mạc, trong nhà tù, hay bất cứ 
nơi nào y thực sự một mình - y có thể tuân theo quy luật của Thượng đế, 
bằng cách yêu Thượng đế và tất cả những gì mà Ngài thị hiện ra. Một 
người có thể làm điều này ngay cả trong những hồi ức, những giấc mơ, 
và những ý tưởng của ÿy. 


251 
TỘI LÔI 


Việc ở trong một tâm trạng xấu thì có hại cho kẻ khác, nhưng có 
thể hữu ích cho bạn, khi bạn đang làm việc trong cô độc nhằm đạt tới sự 
tự hoàn thiện nội tại của mình. 

Kẻ phạm tội lần đầu tiên, cảm thấy tội lỗi. Kẻ lặp lại nhiều lần cùng 
một tội lỗi, trở nên quen với nó, và xem nó như là một cái gì đó mà y 
được phép làm. 

Một người bị “mất linh hồn”, tìm thấy niềm vu trong những tội lỗi 
của y. Một hiền nhân tìm thấy niềm vui trong việc được giải thoát khỏi 
chúng. 

Nếu bạn tự thú và quay mặt khỏi những tội lỗi của mình, điều này 
có nghĩa là bạn hiểu những tội lỗi của mình, và sẵn sàng chiến đấu 
chống lại chúng. Làm điều này là tốt trong khi bạn có đủ năng lượng. 
Bạn nên rót thêm dầu vào cái đèn trong khi nó đang cháy. 

Đôi khi người ta sử dụng trí năng của họ để biện minh cho những 
điều xấu mà họ đã làm. Việc sử dụng trí năng của bạn theo cách này, 
được gọi là sự cám dỗ. 


292 
DỤC VỌNG VÀ ĐAM MÊ 


Nếu người ta có thể đạt tới sự hoàn hảo, họ sẽ sống độc thân, ly 
dục, và chủng loại người sẽ bị diệt vong. Người ta sẽ giống như những 
thiên thần, không kết hôn, như Tân Ước nói. Tuy nhiên, chúng ta không 
hoàn hảo, và chúng ta cứ tiếp tục sinh con đẻ cái. 

“Bạn trở nên được kết nối với nhiing sự vật trần thế - như một con bê đang 
bú được kết nối với mẹ nó - khi bạn cảm thấy sự lôi cuốn tình dục đối với một 
người khác. Kẻ nào có những ham muốn tình dục như thế, giống như một con thỏ 
bị sa bẫy. Bị những sợi dây thừng buộc xung quanh, thế nhưng, nó vẫn nhây 
lưng tung, và càng bị kẹt cững vào những sợi dây thừng”. 

Minh triết Phật giáo 

Nếu bạn làm cha một đứa trẻ, thì nó là đứa con của bạn. Người 
phụ nữ đã sinh ra đứa trẻ này là mẹ nó - và cùng nhau, hai bạn tạo 
thành một gia đình. 

Khi người ta tập trung năng lượng tình dục trên những cuộc tình, 
thì rốt cùng, họ phí hoài năng lượng của họ cho những mục đích có hại. 


LAO ĐỘNG VÀ NHÀN RỒI 


Ở đầu có một kẻ lười biếng thì ở đó có một người khác làm việc cho 
y. Ở đâu có một người sở hữu nhiều hơn mức vừa đủ, thì ở đó có một 
người khác bị đói, thiếu cả những nhu yếu phẩm căn bản nhất. 

Tất cả việc hút-xách và những đồ uống có chất cồn làm mê muội, 


trì độn chúng ta, đều được tạo ra bởi những kẻ nhàn rỗi, với mục đích 
chính là để giúp chính họ loại bỏ sự buồn chán. 

Khi bạn không làm việc, bạn trở nên buồn chán. Khi bạn buồn 
chán, bạn phạm tội. 

Đời bạn sẽ đầy niềm vui, nếu bạn có một công việc đòi hỏi nỗ lực, 
để khi được nghỉ ngơi, bạn thấy thích thú và nhẹ nhõm - với một chu kỳ 
lặp lại của lao động và vui thú. Nhưng điều này thì không đúng với mọi 
công việc, hay mọi thú vu. 


25+ 
THAM LAM VÀ GIÀU CÓ 


Một hiền nhân Trung Hoa một lần đã nói: “Khi một người nghèo ganh 
ty với một người giàu, thì điều ấy không tốt lắm, nhưng có thể giải thích được. 
Nhưng nếu một người giàu cố tự nâng mình lên trên kẻ khác, và không muốn 
chia sẻ của cải với người nghèo, điều này thì không tốt, và không thể biện minh 
được”. 

“Cướp bóc người giàu trên một xa lộ thì không xảy ra thường xuyên cho 
bằng việc ciớp bóc người nghèo trong thời đại hiện nay, bởi vì, cướp bóc người 
giàu thì nguy hiểm, nhưng cướp bóc người nghèo thì dễ dàng và không có chút 
rủi ro, mạo hiểm nà”. 

John Ruskin 

Sự giàu có là phần thưởng cho lao động vất vả. Thường khi, một 
người lao động, và một người khác gặt hái thành quả. Cái này được gọi 
- bởi những người có ăn học - là sự phân công lao động). 

Có một cái gì đó tồi tệ, đáng kinh tởm hơn, so với sự bất công. Đó 
là sự đạo đức gi4242) của những người chỉ giả vờ làm ra vẻ là người tốt. 


255 
GIẬN VÀ THÙ 


Khi hai người đấu đá nhau thì cả hai đều có lỗi, bởi vì trong khi họ 
đang đấu đá, họ thù hận nhau, chứ không thương yêu nhau. 

Ngay khi bạn giận một người khác, hãy tự hỏi: “Tại sao anh ta đang 
hành xử như vậy với tôi” Khi bạn hiểu điều này, bạn không thể tiếp tục 
giận người đó - cũng như, bạn không thể giận một hòn đá rơi trúng 
bạn. 

Bạn có thể thấy sự tiến bộ đạo đức của một người, khi y không 
đánh trả khi bị đánh, hay khi trước một lời nói xúc phạm, không trả đũa 
bằng một lời xúc phạm khác. 

“Mọi sự giận đi đều xuất phát từ sự yếu đuối”. 


J.J. Rousseau 


25é 
KIÊU MẠN 


Hãy tìm một người tốt giữa những người bị phán xét bởi thế gian. 

Khi một người yêu chỉ một ít người chọn lọc, y yêu với một tình 
yêu của con người. Để cho một tình yêu thực sự thiêng liêng, mọi con 
người nên được yêu một cách đồng đều. 

Nghĩ rằng mình tốt hơn người khác là ngu xuẩn và không tốt về 
đạo đức. Nghĩ rằng, gia đình bạn là tốt hơn gia đình khác, thì lại càng 
ngu xuẩn hơn. Nghĩ rằng dân tộc bạn tốt hơn phần còn lại của thế giới, 
là ý tưởng tồi tệ nhất mà bạn có thể nghĩ ra. Tuy nhiên, một số người 
không nghĩ rằng điều này là xấu, và xem lòng kiêu mạn là một đức hạnh 


lớn. 

Một hiền nhân nói rằng, điều quan trọng nhất là hiểu chính cái tôi 
của bạn). Do vậy, kẻ kiêu mạn thì xa với sự minh triết. Y không thể 
hiểu chính mình, bởi vì y không muốn biết y thực sự là loại người nào. 


TỰ PHỤ VÀ HƯ DANH 


Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, nếu chúng ta không màng đến 
danh vọng. 

Nếu chúng ta muốn hạnh phúc, hãy cố làm hài lòng chỉ duy 
Thượng đế, chứ không phải những con người. Mỗi người sẽ muốn 
những điều khác nhau, bởi vì tất cả họ đều khác nhau. Và lại, một số 
người sẽ muốn một cái gì đó hôm nay, trong khi những người khác sẽ 
muốn một cái gì đó ngày mai. Thế nhưng, Thượng đế muốn chỉ một 
điều, và bạn biết trong trái tìm mình, nó là cái gì. 

Cho dù bạn có thành tích lớn lao nào đó, bạn nên ít chú ý đến lời ca 
ngợi của kẻ khác và những điều mà họ nghĩ về bạn. Nếu chúng ta thực 
sự biết tại sao người ta đang ca ngợi hay xét đoán chúng ta, thì chúng ta 
sẽ không lưu tâm chút nào về dư luận. 

Việc thu góp của cải thái quá, có thể được giải thích, là do lòng 
ham muốn hư danh. Những lời đối trá chỉ có thể được giải thích là do 
người ta mong muốn xuất hiện ra như thể họ tốt hơn cái mà họ đang là. 
Một người có thể nghĩ một điều, nhưng lại nói một điều khác. Tại sao? 
Không có lời giải thích nào khác hơn là: Y muốn giành được lời ca ngợi 
của kẻ khác. 


29ẽ 
PHÁN XÉT VÀ TRỪNG PHẠT 


Một số người tin rằng, để giáo dục trẻ con, bạn phải trừng phạt 
chúng. Tuy nhiên, bạn chi có thể thực sự giáo dục kẻ khác với ái ngữ và 
bằng tấm gương tốt. Đáp trả điều ác với điều ác, thì đó không phải là 
giáo dục, mà thay vào đó, chỉ làm hỏng một người. 

Thật khó mà tuân theo bài học về bất bạo động, nhưng phải chăng, 
tuân theo bài học về sự đấu đá và trả thù thì dễ hơn? Hàng triệu người 
bị giết trong những cuộc chiến tranh. Trong mỗi trận đánh, có nhiều 
người bị giết và nhiều khổ đau, nhiều hơn so với trong những thế kỷ của 
kháng cự bất bạo động. 

Một số người nói: “Hấy ngừng trừng phạt, và hấy ngừng lấy oán trả 
oán”. Những người khác trả lời: “Nếu chúng ta ngừng trừng phạt cái xấu 
ác, thì cái xấu ác sẽ không bao giờ biến mất”. Như thể là họ đang nói 
rằng, nếu băng tuyết trên con sông bị đóng băng tan đi, thì con sông 
cũng sẽ biến đi. Nhưng trong thực tế, nếu băng tan thì tàu bè có thể di 
chuyển dọc theo dòng nước, và một cuộc sống mới sẽ bắt đầu. 


254 
LINH HỒN (a) 


Những học giả đang đào bới trong cái nghĩa địa cổ xưa và đã tìm 
thấy dăm bảy hạt lúa mạch, rồi họ trồng và tưới nước. Bỗng nhiên, mỗi 
cái hạt bắt đầu hiểu rằng, nó đồng thời vừa là hạt giống, lại vừa là cái 
chổi non. 

Chúng ta đang nói về sự sống của linh hồn sau cái chết. Nếu linh 
hồn có thể sống sau cái chết, thế thì, hẳn là nó đã sống trước khi được 


sinh ra. Thứ vĩnh cửu “một-chiều” thì không có nghĩa lý gì cả. 

Có sự khởi đầu của sự sống, linh hồn nội tại của tôi, bên trong tôi. 
Tôi hiểu rõ những giới hạn của thân thể mình, và mơ hồ hiểu những 
giới hạn của linh hồn kẻ khác. Càng mơ hồ hơn, là sự hiểu của tôi về cái 
linh hồn đang sống trong thú vật; thế nhưng, càng mơ hồ hơn nữa, là 
cái cảm giác của tôi đối với những vật thể có sinh khí. Tôi không cảm 
nhận được linh hồn chúng, nhưng có thể cảm thấy rằng, sự khởi đầu 
của thế giới, vốn ban sự sống cho tất cả chúng ta, hiện hữu khắp mọi 
nơi. 


2¿0 
LINH HỒN (b) 


Nếu một người không cảm nhận được quyền lực của Thượng đế 
bên trong, thì điều này không có nghĩa là sức mạnh của Thượng đế 
không thường trú trong y, mà chỉ đơn giản là y chưa học được cách hiểu 
nó mà thôi. 

Chúng ta nên học cách yêu, y hệt như cách mà người ta học chơi vĩ 
cầm. 

Jesus Christ đã cố cải thiện con người nội tại. Đây là cái đối nghịch 
với cái mà những người Pharisee đang làm - họ chi chăm lo những cái 
bề ngoài). 

Mọi con người đều rửa tay trước khi ăn, và rửa đồ làm bếp của họ, 
nhưng họ quên rửa ráy linh hồn mình. 

“Trái tìm bạn bị bỏ phế và được đổ đầy với tội lỗi và cám dỗ. Chúa Jesus nói 
rằng, bạn nên đi vào trong trái tìm mình và nhổ đi mọi cô xấu. Những cái bên 
ngoài thì không cần thiết như những điêu nội tại. Cái tốt chân thực và cái xấu 
đích thực xảy ra bên trong bạn”. 


Félicité Robert de Lamennais 


ĐỨC TIN 


Nếu ta tìm cách để hiểu quy luật của Thượng đế, nhưng không bày 
cho một người khác cách làm theo nó, thì có khác chi một người nông 
phu cày đất của mình, mà không gieo hạt. 

Đấng Christ dạy rằng trong tất cả những cái mà chúng ta đang 
làm, chỉ có duy nhất một cái mang lại tình yêu và hạnh phúc chân thực - 
yêu thương lẫn nhau. 

Việc chấp nhận những truyền thuyết tôn giáo cổ xưa như là chân lý 
bất khả phủ nhận, có thể là một nguồn khổ đau cho nhiều người. 

“Thật ngu xuẩn nếu một người uống tì một vũng bùn dơ dáy trên đường 
phố trong khi y có một con suối trong lành tuyệt vời tại nhà của chính mìn]”. 


Angelius Silesius 


2¿2 
KHOA HỌC SAI LẦM 


Sự khác biệt giữa chất độc vật chất và chất độc tinh thần nằm ở 
chỗ: Chất độc vật chất nếm thấy dở, nhưng chất độc tính thần - dưới 
hình thức nhật báo xấu hay sách xấu - thường có vẻ hấp dẫn với chúng 
ta. 

Sự phát triển của khoa học không nhất thiết cải thiện sự phát triển 
nền đạo đức của chúng ta25). 


Khoa học có thể đạt tiến bộ thực sự lớn trong việc nghiên cứu thế 
giới vật chất. Nhưng trong việc học hỏi về thế giới tâm linh nội tại, khoa 
học không những là không cần thiết, mà nó còn dẫn bạn đến chỗ làm 
những quyết định sal lầm. 

“Cuộc sống học thuật, sự giáo dục và khoa học, có thể biến thành những 
chiếc lá trên cây của đời bạn, mà vẫn không cho một quả nào”. 


Geogr G. Lichtenberg 


2/4 
NỔ LỰC 


Sâu bên trong bạn có một suối nguồn của cái thiện. Nó giống như 
một cái giếng, tuôn chảy tốt hơn khi bạn giữ cho nó sạch và ngày càng 
đào sâu hơn. 

Khi bạn tiến bộ trong cuộc sống tâm linh của mình, bạn sẽ thấy 
một vài điều tiêu cực trong chính bản thân, mà trước đó bạn không 
nhận ra. Điều này không có nghĩa là bạn tồi tệ hơn trước đây, mà có 
nghĩa là bạn đang trở nên tốt hơn trong khi bạn cải thiện chính mình. 

Nếu chúng ta tiêu diệt một tội lỗi, thì mười tội lỗi khác sẽ biến 
mất. 

Kinh Thánh nói rằng, kẻ nào chịu khổ cho tới cuối, sẽ được cứu rỗi. 
Thường khi, một người trở nên tuyệt vọng, dừng lại, và thậm chí quay 
trở lại, khi chỉ cần thêm một nỗ lực nữa là sẽ tới đích. 


2é+ 
HY SINH 


Chúng ta đang thực sự làm điều thiện khi chúng ta không để ý 
rằng mình đang làm như thế. Chúng ta làm điều thiện khi chúng ta 
quên đi chính mình, và sống cho quyền lợi của kẻ khác. 

Yêu chính bạn là một khía cạnh cần thiết của một cuộc sống tốt. 
Nó là một cảm nhận rất mạnh mẽ trong tuổi thơ của bạn, nhưng có thể 
sẽ trở nên yếu đi khi bạn càng lớn tuổi. 

Một kẻ tự dối chính mình không thể nào sống một cuộc sống tận 
hiến cho kẻ khác. Đối với người mà đã và đang sống cho kẻ khác, thật 
không thể tưởng tượng là y chỉ sống cho chính mình. 

Tự phủ nhận đời riêng của mình cho một cuộc sống thực sự thấm 
nhuần Thượng đế, chỉ có sự tự phủ nhận này mới là chính đáng. Mọi 
loại tự phủ nhận khác đều là sai lầm. 


KHIÊM CUNG 


Khi bạn cảm thấy không hạnh phúc, hãy nghĩ về tất cả những điều 
xấu mà bạn đã làm. Điều này có thể khiến cho bạn cảm thấy khó chịu 
hơn, nhưng có thể nó sẽ ép buộc bạn tự cải thiện chính mình. 

Bất luận cuộc sống cá thể của chúng ta khác nhau ra sao, thì đối 
với hết thảy mọi người, khoảng cách từ nhân tính đến sự hoàn hảo là 
bằng nhau, bởi vì tất cả chúng ta đều cùng xa với cái lý tưởng về sự toàn 
thiện. 

Một số người cố đặt mình vào vị trí của một vị thầy, ở trên kẻ khác, 
nhưng thường khi, họ nên là học trò. 

Nếu bạn đang tìm kiếm một ai đó để làm mẫu mực cho đời mình, 
thì hãy cố tìm thấy một người giản dị, khiêm cung. Chỉ ở trong số 
những người như thế, mới có thể tìm thấy sự vĩ đại chân thực. 


266 
CHÂN LÝ 


Để hiểu cách trung thực với kẻ khác, hãy trung thực với chính bạn. 

Thật hữu lý khi nói rằng sự trung thực là đức hạnh vĩ đại nhất. 
Chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng, nếu không có sự trung 
thực thì không có đức hạnh nào khác có thể hiện hữu. 

Nếu một con gà con đang nằm trong cái trứng, có một tâm trí 
khôn ngoan của một con người, và có thể sử dụng tâm trí đó như một 
người có giáo dục, thì nó sẽ không bao giờ phá vỡ cái vỏ của nó, để rồi 
không thể ra ngoài và biết cái chân lý đích thực. 

Việc nuôi người đói, tặng y phục cho người không mảnh vải che 
thân, và viếng thăm, an ủi người bệnh, là những điều tốt. Nhưng ngoài 
những điều này, còn thêm một điều tốt khác: Giúp kẻ khác diệt trừ 
những thành kiến, những sai lầm, và những quan điểm sai lầm của họ 
về cuộc đời. 


Ý NGHĨ 


Làm nhiều thì tốt hơn làm ít, đến sớm tốt hơn đến trễ. Thế nhưng, 
lương tâm bạn có thể đau đớn, cắn rứt về những điều mà bạn đã làm, 
hơn là về những điều mà bạn chưa làm. 

Mỗi lần bạn muốn nói, hãy ngừng lại và hỏi, liệu những điều mà 
mình muốn nói có đáng nói ra không? 

Nếu bạn không thể kiểm chế những ham muốn thể xác của mình 
bây giờ, có thể là bởi vì bạn đã không kiểm soát chúng, ngăn chặn 


chúng, khi chúng mới chỉ là những ý tưởng thoáng qua. 

Khi bạn cảm thấy buồn chán, hay trong một tâm trạng bất an, hãy 
nghĩ rằng bạn đang bệnh. Đừng di chuyển quá nhiều, đừng làm gì cả, 
chỉ đợi cho đến khi bạn cảm thấy dễ chịu hơn. 


2á“ 
LỜI NÓI 


Không có gì nuôi dưỡng sự nhàn rỗi cho bằng việc tán gẫu trống 
rỗng. 
“Nếu một lời nói đáng giá một xu, thì sự im lặng đáng giá hai xu. Nếu sự 
im lặng là tốt với nhiing kẻ khôn ngoan, thì nó càng tốt với những kẻ ngu ngốc”. 
Kinh Talmud 
“Những ai chí trích tôi đằng sau lưng, họ sợ tôi; những ai ca tụng tôi trước 
mặt, họ ghét tôi(249). 
Tục ngữ Trung Hoa 
Lời nói là những điều lớn lao. Bằng lời nói, bạn có thể hợp nhất hay 
chia cách những con người; bạn có thể tạo ra sự thù hận hay tình yêu. 
Hai điều có thể phát lộ tư duy sai lầm: Im lặng, khi bạn cần phải nói; 
hoặc nói, khi bạn nên im lặng. 


Ý NGHĨ 


Số mệnh của một người theo sau dòng ý nghĩ của y. Một người có 


thể hình dung và tạo ra đời y bằng ý nghĩ của mình. 

Những ý nghĩ của chúng ta, tốt hay xấu, đưa chúng ta xuống địa 
ngục, hoặc lên thiên đàng. Điều này xảy ra không phải trên thiên đàng 
hay dưới địa ngục, mà ở trong cuộc sống hiện tại của ta. 

Một lời cầu nguyện chân thực thì cốt yếu cho linh hồn bạn, bởi vì 
khi bạn nói chuyện với Thượng đế một cách trực tiếp, cái năng lực trí 
tuệ của bạn có thể đạt tới mức cao nhất của nó. 

Khi bạn tìm kiếm chân lý, đời bạn bắt đầu. Khi bạn ngừng tìm 
kiếm chân lý, đời bạn kết thúc(24?). 

“Đời chúng ta và những ý nghĩ của chúng ta là một. Cuộc sống được sinh 
ra trong trái tìm ta và được hình thành bởi những ý nghĩ của ta. Nếu người ta 
nói và làm với những ý nghĩ tốt, thì niềm vui sẽ theo sau như bóng không rời 
hình". 


Minh triết Phật giáo 


7o 
KHÔNG CÓ ĐIÊU ÁC 


Chúng ta có hai loại vấn đề trong đời mình. Loại thứ nhất có thể 
giải quyết được, và chúng ta phải làm mọi nỗ lực để giải quyết chúng. 
Loại thứ hai là những vấn đề mà chúng ta không thể giải quyết hay vượt 
qua; chúng ta cần kiên nhẫn để sống với chúng và tiếp tục cải thiện bản 
thân. 

Bạn có thể lo lắng về nhiều thứ: Nghèo túng, bệnh tật, nhục nhã và 
bị vu khống. Nhưng ngay khi bạn tự xót thương mình, bạn cảm thấy 
khốn khổ. Khi bạn cố tận dụng bất cứ tình huống nào, một cách tốt nhất 
như có thể, thì thay vì cảm thấy tuyệt vọng, bạn sẽ cảm thấy tự tin và 
phấn khích về đời mình. 


Khi bạn không thỏa mãn trong đời mình, hãy giống như một con 
sên và rút lui vào trong vỏ. Hãy đợi cho đến khi hoàn cảnh hết khó khăn; 
đời bạn sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn, và bạn có thể tiếp tục bước đi. 

Chúng ta thường hay nói rằng, sự khổ là xấu ác. Nhưng nếu không 
có sự khổ, chúng ta sẽ không biết những giới hạn của mình48), 


SỐNG TRONG HIỆN TẠI 


Một hiền nhân có lần được hỏi: “Đâu là thời gian quan trọng nhất 
trong đời ngài?” Ông đáp: “Khoảnh khắc hiện tại, bởi vì chỉ duy trong hiện tại, 
bạn mới là chủ nhân của đời mình3°)”. 

“Những hành động của chúng ta trong khoảnh khắc đặc thù này thuộc về 
chúng ta. Cái gì sẽ xảy ra với chúng, thuộc về Thượng để. 

Thánh Francis thành Assisi 

Đừng làm những kế hoạch lớn, hay nghĩ quá nhiều về kết quả từ 
những nỗ lực của bạn - đối với tôi, dường như đó chỉ là những nỗ lực 
của một con kiến hay một côn trùng tí hon. Tất cả những gì mà bạn 
phải làm là sống đời bạn, tránh cái xấu, và hãy cố chỉ làm cái tốt. 

Chúng ta chi nên ước mơ những cái có thể thực hiện trong hiện 
tại. Mơ ước một cái gì đó từ quá khứ, là cảm thấy tự xót thương mình; 
những mơ ước cho tương lai, chi là những mộng tưởng và “những giấc 
mơ ban ngày”. Việc tập trung vào những ước mơ hiện tại của bạn - đây 
là cuộc đời thực thụ. 


272 


CÁI CHẾT 


Nếu cuộc sống là tốt, thì cái chết cũng là tốt; bởi vì, nếu không có 
cái chết, sẽ không có cuộc sống nào. 

Cái chết là sự hủy diệt của những cơ quan vốn nối kết bạn với thế 
giới, và như thế, những câu hỏi về kiếp sống tương lai của bạn không có 
ý nghĩa gì trong tương quan với cái chết. 

Chúng ta đừng nên nghĩ về cái chết quá nhiều, mà chi cần sống 
đời ta và giữ cái chết trong tâm trí. Khi bạn có thể làm như vậy, cuộc 
sống trở nên một điều thực sự nghiêm túc, đầy hoa trái, và đầy niềm 
VUI. 

Nỗi sợ chết thì đối nghịch trực tiếp với một cuộc sống ngoan đạo. 
Nếu bạn đang sống một cuộc sống thực sự ngoan đạo, thì nỗi sợ này sẽ 
giảm xuống gần không. 


212 
SAU KHI CHẾT 


Bạn cần một đức tin chân thực: Tin rằng đời mình là vĩnh cửu, và 
sống theo niềm tin đó. 

Không gì có thể giúp ta đối mặt cái chết với sự bình tâm cho bằng 
niềm tin rằng, cái chết là một sự chuyển hóa sang một trạng thái khác 
tốt hơn, mà ở đó ta đã hiện hữu trước khi ta chào đời. 

Một người đang hấp hối, trong khoảnh khắc lâm chung, có thể khó 
lòng hiểu cái gì đang xảy ra xung quanh mình. Sở dĩ như vậy, không 
phải bởi vì y không còn hiểu thế giới này nữa, mà bởi vì y hiểu một cái 
gì đó khác biệt - những điều trong cuộc sống mà những kẻ xung quanh 
y không thể hiểu. Một cái gì đó khác, hoàn toàn khác biệt, lôi cuốn sự 


chú ý của ÿy. 

Nếu chúng ta tin rằng, tất cả những gì đã xảy ra cho chúng ta trên 
thế gian này, là cho sự tốt đẹp của riêng ta, rồi thì tất cả những øì sẽ xảy 
ra với ta sau khi ta chết, cũng sẽ là cho sự tốt đẹp của riêng ta. 


274 
HẠNH PHÚC 


Nếu có một Thượng đế nhân từ, một Thượng đế của tình yêu, thì 
Ngài dứt khoát sẽ tạo ra những điều sao cho tất cả mọi người rốt cùng 
sẽ cảm thấy dễ chịu. Để cảm thấy dễ chịu, chúng ta nên yêu thương lẫn 
nhau. Và bởi vì Thượng đế là tình yêu, chẳng sớm thì muộn, tất cả 
chúng ta đều sẽ đến với Thượng đế. 

Hạnh phúc không tùy thuộc vào trời hay đất. Hạnh phúc nằm bên 
trong mỗi chúng ta. Hạnh phúc là gì? Sống một cuộc sống đầy tình yêu, 
sẽ khiến cho chúng ta hạnh phúc một cách dễ dàng. 

Ý chí của Thượng đế sẽ được chu toàn một cách nào đó, bất luận tôi 
có muốn hay không. Do vậy, cho sự tốt lành của riêng mình, chúng ta 
nên sống trong tình yêu và cảm thấy bình an. 

Để có điều tốt cho mọi người, chúng ta cần đạt tới mức tốt nhất 
của ta trong gia đình. Để đạt tới mức tốt nhất của bạn trong gia đình, 
chính bản thân bạn phải ở mức tốt nhất của mình. Để ở mức tốt nhất 
của bản thân, bạn cần có sự thiện nội tại. Để có sự thiện nội tại, bạn cần 
có sự thiện trong trái tim mình. Để có sự thiện trong trái tim mình, bạn 
cần có những ý tưởng tốt. 


275 
ĐỨC TIN 


Cốt tủy của mọi tôn giáo là câu trả lời của nó cho cùng những câu 
hỏi: “Tại sao tôi sống?”, và: “Thái độ và mối quan hệ của tôi với thế giới xung 
quanh tôi phải như thế nào?” 

Người phi-tôn-giáo mà không có thái độ tiền lập259) nào đối với 
thế giới này, là điều không thể được - như một người mà không có trái 
tim vậy. 

Mọi người nên phát triển quan điểm của mình về thế giới. Bạn có 
thể sử dụng những truyền thống cũ và những niềm tin cũ của mình, 
nhưng bạn nên dùng trí năng và logic của mình để trắc nghiệm chúng. 

Tôn giáo là cái trạng thái của tâm trí mà trong đó những hành 
động của bạn được thúc đầy, không phải bởi những điều của cuộc sống 
tạm bợ này, mà bởi những điều của cuộc sống vĩnh cửu, vô giới hạn. 


21¿ 
LINH HỒN 


Bạn không thể hiểu Thượng đế chỉ với cái tâm trí của mình. Bạn 
biết Ngài hiện hữu, không chỉ với trí năng của bạn, mà với toàn bộ bản 
thể của bạn, bởi vì bạn có thể cảm thấy linh hồn Ngài đang sống bên 
trong mình. 

Những ai không chấp nhận niềm tin vào nguồn gốc tâm linh của 
mình, họ đặt nền những hành động của họ trên những kết nối giữa 
những sự thể và đối tượng vật chất. Cái sự nối kết này thì quá phức tạp, 
đến nỗi bạn không bao giờ có thể hiểu nó, bởi vì mọi hành động đều có 
một hậu quả, và mọi hậu quả đều dẫn đến vô số hậu quả khác. 


Cuộc sống chân thực nằm trong việc hiểu cái nền tảng của nguồn 
gốc tâm linh của bạn. 

“Tiếng nói của những đam mê của bạn có thể lớn hơn tiếng nói của lương 
tâm bạn. Những am mê của bạn nói một cách khác biệt - chúng la hét vào bạn - 
trái lại, lidng tâm của bạn nói với bạn bằng giọng thì thầm nhưng cương 
quyết”. 

William E. Channing 


2Zfï 
MỘT LINH HỒN TRONG TẤT CẢ 


Thượng đế sống trong mọi người, và mọi người sống trong Thượng 
đế. Những ai hiểu điều này, không thể khinh thường bất cứ sinh linh 
nào. 

Tôi nhớ khi còn trẻ, tôi thường có thói quen bắn những con chim 
và những con thú trong những chuyến đi săn. Khi tôi nhớ lại, tôi 
thường giết những sinh vật bị trọng thương đó, bằng cách đâm con dao 
vào trái tim chúng, tôi rùng mình kinh hãi. 

Nếu con mắt quá thường xuyên nhìn sát vào thế giới vật chất, thì 
nó trở nên mù lòa, và đánh mất khả năng nhìn chính mình và Thượng 
đế. 

Bạn nên tôn trọng tất cả mọi con người, nhưng bạn nên tôn trọng 
một đứa trẻ gấp trăm lần - để bạn sẽ không phá hoại sự thuần khiết của 
linh hồn một đứa trẻ. 


27s 


THƯỢNG ĐỂ 


Bạn càng quên đi chính mình, Thượng đế càng bước vào bên trong 
bạn. 

Tại sao chúng ta cần mặt trời, mùa xuân, mùa đông? Tại sao ta cần 
một cuộc đời đầy niềm vui và nỗi khổ, mà nó sẽ kết thúc trong cái chết? 
Tại sao ta cần quá nhiều năng lượng trong đời ta? Tất cả mọi thứ này 
chứng tỏ với tôi rằng, chúng ta đang sống cho một lý tính cụ thể, thông 
minh và nhân ái, mặc dù tôi có thể không hiểu cái nguyên nhân đã tạo 
ra cái lý tính đó. 

Chúng ta có nên chứng minh sự hiện hữu của Thượng đế? Có cái gì 
ngu xuẩn hơn? Chứng minh sự hiện hữu của Ngài có nghĩa là bạn cần 
phải chứng minh sự hiện hữu của riêng bạn. Cho ai? Tại sao? Nếu 
Thượng đế không hiện hữu, thì không có gì hiện hữu. 

Tôi đổ đầy toàn bộ không gian và thời gian, và tôi ở trong trái tim 
của mọi con người. 

Một hữu-thể-người (con người) phải yêu một ai đó, và chúng ta chỉ 
có thể thực sự yêu một cái - một cái thuần khiết. Và chỉ có một hữu thể 
như thế, đó là Thượng đế. 


HỢP NHẤT TRONG LINH HỒN 


Nếu một người chi sống cho thân thể y, thì như thể y đã tự giam 
nhốt mình trong một nhà tù. Kẻ nào sống cho linh hồn mình, mở 
những cánh cửa nhà tù của y, và tự giải phóng mình. 

Đừng phớt lờ lương tâm bạn, mà hãy lắng nghe nó. Nó sẽ dẫn bạn 
về phía chân lý mà bạn cần tìm kiếm. 


Tại sao tôi cảm thấy quá giận dữ khi tôi có một mối bất hòa với 
một ai đó? Tại sao tôi cảm thấy quá bối rối, khi tôi không yêu một con 
người đặc thù nào đó? Khi chúng ta không yêu kẻ khác, và chúng ta bất 
hòa với họ, có nghĩa là chúng ta đang bất hòa với Thượng đế, kẻ sống 
bên trong tất cả chúng ta. Chúng ta đang bất hòa, một cách cốt tủy, với 
chính mình. 

Trong mắt Thượng đế, tôi là một người khác với con người của tôi 
trong con mắt của chính tôi. Thượng đế đưa ra ngoài cái tốt đẹp nhất 
bên trong tôi. 


2so 
TÌNH YÊU ĐẠI ĐỒNG 


Hãy đấu tranh chống lại tội lỗi, nhưng hãy hòa bình với kẻ phạm 
tội. Hãy ghét những điều xấu mà một người đã làm, nhưng đừng ghét 
con người đó650, 

“Những cái rễ mêm và mông manh của thảo mộc có thể bò xuyên qua lớp 
đất cũng nhất, ngay cả những kẽ nút trong một tảng đá. Tình yêu cũng vận 
hành theo cách như vậy; không có gì có thể kháng cự lại tình yêu”. 

Henry David Thoreau 

Yêu láng giềng của bạn mà không yêu Thượng đế, thì giống như 
thảo mộc mà không có rễ. 

Khi bạn yêu láng giềng của bạn bởi vì bạn yêu Thượng đế, thì bạn 
phải yêu mọi người, ngay cả những kẻ ghét bạn hay những kẻ xấu xa. 
Thứ tình yêu duy nhất tốt là thứ tình yêu không bao giờ chết, hay cạn 
dần đi. 


21 
TỘI LỖI (a) 


Rất thường khi, một người mang đôi giày sạch, bóng loáng, sẽ 
bước đi rất cẩn thận xung quanh vũng bùn. Nhưng khi hụt chân rơi 
xuống bùn, và thấy đôi giày lấm lem cùng khắp, y sẽ không tránh bùn 
nữa, mà lội thẳng vào nó, và trở nên ngày càng dơ hơn. Đừng làm như 
vậy trong cuộc sống tâm linh của bạn. Nếu bạn đã lỡ sa vào trong sự dơ 
dáy, hãy thoát ra khỏi nó, và thanh tẩy chính mình. 

Một tội lỗi nhỏ, có thể dẫn đến một tội lỗi lớn hơn. 

Những Phật tử tin rằng, có năm tội lỗi trọng yếu: Sát nhân, trộm 
cắp, ham muốn tình dục, nói dối, và uống rượu652. Sau đây là những 
cách để chống lại những tội lỗi này: Giữ giới, sống khiêm tốn, lao động 
chăm chi, khiêm cung, và đức tin. 

Đối với những người đang chìm sâu trong tội lỗi, thành kiến, và 
sai lầm, thì ngay cả cái tốt đẹp cũng có thể dường như là xấu ác đối với 
họ. 


2c2 
TỘI LỖI (b) 


Những tội lỗi của thân thể là chuyện thông thường và thường 
xuyên, và không có ai mà không phạm tội về phương diện này. Chúng ta 
trải qua suốt đời mình, tìm cách thoát khỏi chúng. 

Có ba tật xấu đáng nguyền rủa: Rượu chè, ăn thịt, và hút xách. Nếu 
chúng ta không phải đối phó với những tật xấu này, thì đời ta sẽ hoàn 
toàn khác. 

Với sự giàu có, bạn có thể chiều chuộng thân thể mình, nhưng bạn 


càng chiều chuộng nó, thì nó càng đòi hỏi nhiều hơn. Không có sự giàu 
có nào lớn đủ để thỏa mãn tất cả những ham muốn thể xác của bạn. 

Tội lỗi của việc phục vụ thân thể bạn có thể được biểu hiện trong 
nhiều cách. Một trong những cách phổ biến và thông thường nhất là ăn 
uống quá độ. 


2c 
LAO ĐỘNG VÀ NHÀN RỒI 


Lao động làm cho bạn trở thành cao cả. Một người lười biếng, 
nhàn rỗi, không thể được kính trọng. 

Không có một bảng đạo đức tốt về lao động, thì còn tệ hơn tất cả 
mọi bất hạnh. Trẻ con nên khởi sự phát triển sớm thói quen này, từ 
những năm thơ ấu của chúng. 

“Làm việc chăm chỉ thì không ẩủ. Cũng quan trọng như vậy, là công việc 
mà bạn đang làm phải là công việc đáng làm”. 

Henry David Thoreau 

Trong sự phát triển của nó, thiên nhiên không nghi giải lao, và 
trừng phạt tất cả mọi sự nhàn rỗi. 

Một điều kiện rất quan trọng của hạnh phúc là lao động. Trước 
hết, công việc mà bạn thích làm. Thứ hai, lao động tay chân mà bạn làm 
với thân thể mình, nó cho bạn giấc ngủ ngon và nhiều hạnh phúc. 


2<4 
ĐAM MÊ VÀ DỤC VỌNG 


Sống độc thân là tốt, nếu bạn có điều kiện làm như thế. Nếu bạn 
không thể độc thân, thì bạn nên sống trong một cuộc hôn nhân lương 
thiện, và cùng người phối ngẫu của bạn nuôi dạy con cái. 

Một vài dân tộc, với một hệ thống xã hội sơ khai, theo chế độ đa 
thê. Thế nhưng, những dân tộc đó không phạm phải sự vô đạo đức về 
tình dục do việc kết hôn và ly hôn nhiều lần, lấy cớ là theo chế độ độc 
thê, vốn hiện hữu giữa những dân tộc trong thế giới Ki-tô giáo. 

Những người trong thế giới chúng ta nghĩ rằng, hôn nhân được 
giáo hội chứng nhận, giải phóng họ khỏi những ràng buộc của sự thanh 
khiết trong tình dục, cho phép họ có quan hệ tình dục không hạn chế. 

“Những đam mê gây ra bởi sự lôi cuốn tình dục có vẻ giống như những làn 
ánh sáng rực rổ tí hon phía trên một đầm lầy. Chúng dụ dỗ chúng ta vào trong 
vững lầy, và rồi biến mất”. 


Arthur Schopenhauer 


2sỹ 
PHÁN XÉT VÀ TRỪNG PHẠT 


Nếu một ai đó làm một cái gì đó xấu với bạn, thì bạn có thể đáp 
ứng trong hai cách. Thứ nhất, bạn có thể tìm cách trả thù và cảm thấy 
lạnh lùng, khô cứng. Thứ hai, bạn có thể tha thứ và cảm nhận niềm vui. 
Bạn thích làm cái nào hơn? 

Hãy cẩn thận nếu bạn muốn đánh vào con quỷ trong một người 
khác, nhưng không nhận ra sự có mặt của Thượng đế bên trong ÿ. 

Nếu bạn phán xét những người khác, đừng quên rằng, họ có linh 
hồn của Thượng đế bên trong họ. 

Khi tôi hồi tưởng cuộc đời trước đây của mình, tôi thấy rõ rằng, tôi 
không bao giờ đấu đá với những người ở trong một giai cấp cao hơn giai 


cấp của tôi. Thế nhưng, sự xúc phạm nhỏ bé nhất của một ai đó ở một 
giai cấp thấp hơn, làm tôi giận dữ. 

Bạn có thể làm gì khi một người giận bạn, và làm hại bạn? Bạn có 
thể làm nhiều điều, nhưng bạn không nên làm điều này: Đáp trả lại điều 
xấu ác đã được làm cho bạn, bằng một điều xấu ác khác. 


2é 
KIÊU MẠN 


Niềm vui của một người khôn ngoan và nhân ái nằm trong lương 
tâm của y, chứ không phải trên môi những người khác. 

Một người tự hào về những phần thưởng hời hợt của thế gian này, 
nghĩ rằng chúng nâng ÿy lên trên kẻ khác. Y không nhận ra rằng, sự tăng 
trưởng nội tại và những phẩm giá nội tại của linh hồn mình thì quan 
trọng hơn tất cả những phần thưởng và huân chương, vốn giống như 
làn ánh sáng nhỏ của một cây nến trong ánh sáng rực rỡ của mặt trời. 

Lòng kiêu mạn có thể gia tăng hay giảm thiểu tùy theo thành công 
vật chất của bạn, nhưng nó không cải thiện cái phẩm cách của bạn. 

Hãy nhớ rằng, mục đích của đời chúng ta là sự hợp nhất với người 
khác, và bất cứ toan tính nào để trở thành tốt hơn và quan trọng hơn kẻ 
khác, sẽ chia cách bạn khỏi mục tiêu này. 


VÀ-Á 
NỔ LỰC 


Cái gì là quyền lực đích thực? Nếu bạn uốn nắn sắt, thu góp nhiều 


tiền bạc, hay chinh phục một dân tộc khác với binh sĩ của mình, đây 
không phải là quyền lực đích thực. 

Quyền lực đích thực được biểu lộ khi bạn tha thứ cho những ai xử 
tệ với mình. Với sự tha thứ đó, bạn mạnh mế hơn bất cứ ai, bởi vì quyền 
lực của Thượng đế sẽ ở cùng bạn. 

Một trong những câu nói nguy hiểm và khó chịu nhất đối với tôi là: 
“Mọi sự đêu tốt đẹp”. 

Chúng ta sẵn sàng cư xử như là kẻ hèn nhát, để những người khác 
sẽ xem chúng ta là dũng cảm. 

Đừng ca ngợi, cũng đừng phán xét chính bạn trước kẻ khác. Hãy 
lưu ý lắng nghe tiếng nói của lương tâm bạn, chứ không phải những 
phán xét của kẻ khác. 

Tôi buồn vì tôi sẽ không thấy những kết quả từ những nỗ lực của 
đời tôi trên thế gian này. 


2s c 
THAM LAM VÀ CỦA CẢI 


“Người ta thích nói: Đây là nhà của tôi, tài sản của tôi, con của tôi, tiên bạc 
của tôi. Họ không hiểu tại sao một người đang tìm kiếm Thượng đế có thể tin 
răng, mọi sự đều thuộc về Thượng để. 

Kinh Talmud 

Nghĩ rằng, tài sản kếch sù làm cho đời bạn dễ dàng hơn, thì cũng 
giống như nghĩ rằng, việc đi bộ dễ dàng hơn trong khi đang mang một 
gánh nặng. 

“Sự giàu có của cải thì có tính tưởng đối. Tự thân nó, nó không có ý nghĩa 
8ì, giống như một tử số mà không có mẫu số trong một phân số. Một người 
không thể hoàn toàn bất hạnh, mà không có những cái mà thậm chí hôm qua y 


không bao giờ nghĩ đến. Kẻ nào có quá nhiêu vật sở hữu, tự làm cho mình bất 
hạnh và bận rộn với những cái mà y thực sự không cần". 


Arthur Schopenhauer 


294 
PHÁN XÉT VÀ TRỪNG PHẠT 


Nỗi sợ về sự trừng phạt tương lai chưa bao giờ ngăn chặn được 
một kẻ sát nhân65), 

Ngày nay, chúng ta nhìn vào tấm hình những người đang bị thiêu 
sống trên giàn hỏa trong thời trung cổ, và nói rằng: “Làm thế nào mà 
người ta lại không thấy sự vô nghĩa và sự độc ác của cái mà họ đang làm?” 
Nhiều năm sẽ qua đi, và cháu chắt chúng ta sẽ nói về những nhà tù, 
những pháp đình và những cuộc hành quyết của chúng ta, trong cùng 
một cách thức tương tự như vậy. 

Trong thiên nhiên, không có quy luật nào có thể ép buộc một 
người làm điều ác với kẻ láng giềng của mình. cũng y như vậy, trong 
thiên nhiên, không có quy luật nào có thể ép buộc một người trở thành 
một kẻ nghiện rượu. 

Những cái cây có thể được tạo hình và uốn nắn bởi con người trong 
một giai đoạn nào đó, nhưng rồi chúng sẽ phát triển theo cách tự nhiên 
của chúng. Chúng ta nên nhớ điều này khi chúng ta đang trừng phạt 
con cái mình về những việc làm sai trái của chúng - thì dù nói gì đi nữa, 
bản tính tự nhiên của chúng sẽ thắng thế, và chúng sẽ lớn lên, một cách 
nào đó, tùy theo cái tiềm năng của chúng. 


20 
BẠO ĐỘNG VÀ CHIẾN TRANH 


Người ta phạm một sai lầm lớn khi nghĩ rằng án tử hình và bạo 
động sẽ dẫn đến tự do, bình đẳng, và tình huynh đệ. 

Nếu quy luật của Thượng đế không trùng hợp với quy luật của con 
người, thì chúng ta nên nghe theo thứ quy luật nào? Quy luật của 
Thượng đế nói: “Tất cả đều là anh em”; quy luật của con người nói: “Hấy 
giết kẻ thù”. 

Người ta thường hay làm những điều hoàn toàn ngu xuẩn và tàn 
nhẫn, và nói những lời dối trá khi họ nắm được quyền lực. Điều này 
không xảy ra tình cờ, mà là một luật tắc phổ biến, một đòi hỏi tất yếu 
của những người ở trong quyền lực. 

Nếu bạn muốn được giải phóng khỏi quyền lực của con người, bạn 
nên tìm kiếm quyền lực của Thượng đế. Nếu bạn cảm thấy được che chở 
bởi Thượng đế, thì con người không thể làm hại bạn. 


TÌNH YÊU 


Một lão trượng Trung Hoa nói rằng để trèo lên một ngọn núi cao, 
bạn cần phải làm cái bước nhỏ đầu tiên. Đây cũng là một lời dạy thực 
tiễn cho sự hợp nhất và tình yêu. 

Bạn có thể tin rằng, những ý tưởng của bạn không đang hoạt động 
thích đáng bởi vì bộ não của bạn không thu nhận đủ máu. Bạn cũng có 
thể tin rằng, cái tâm trạng xấu của bạn là do lá gan của bạn không đang 
vận hành đúng cách. Nhưng có thể là ngược lại - bởi vì những ý tưởng 
xấu của bạn, nên không có đủ máu lưu thông, và do cái tâm trạng xấu 


của bạn, mà lá gan của bạn không hoạt động thích đáng. Cái gì là 
nguyên nhân, và cái gì là hậu quả ở đây? 

Tất cả những điều răn nổi tiếng đều dùng cụm từ phủ định “đừng” 
- chẳng hạn như “Đừng ăn cắp, đừng giết hại”... Những điều răn tích cực có 
thể được áp dụng với sinh hoạt tâm linh nội tại của chúng ta - nên yêu 
thương; nên đối xử tốt với kẻ láng giềng như ta muốn được họ đối xử tốt 
với ta... 


242 
ĐỨC TIN 


Đức tin chân thực là sự hiểu biết không phải về cái đã là, hay cái sẽ 
là, mà về cái đang là - càng đặc biệt hơn, về cái mà một người nên làm 
trong khoảnh khắc hiện tại này. 

Trong thời đại chúng ta, phần lớn người ta chỉ tưởng tượng rằng 
họ đang rao giảng Ki-tô giáo. Thực ra, họ đang theo những thứ đạo đức 
của thế giới ngoại đạo(253). 

Nếu bạn không tự giải phóng mình ra khỏi thành kiến, bạn không 
thể đối mặt trực tiếp với Thượng đế. Bạn nên đọc những lời dạy của 
Thượng đế, không phải trong Thánh Kinh, mà trong trái tim bạn655). 

Có những vị thầy sai lầm, các vị yêu cầu người ta sống một cuộc 
đời tốt đẹp bằng cách dọa dẫm họ rằng, nếu sống không tốt, họ có thể 
sẽ bị trừng phạt trong tương lai. Như là một phần thưởng, những vị 
thầy này hứa hẹn một thế giới tốt đẹp hơn - một thế giới mà trong đó họ 
chưa bao giờ sống. 


z2 
KHOA HỌC SAI LẦM 


Đừng bao giờ xấu hổ khi hỏi về những điều mà bạn không biết. 

Một người thông thái là một người đã đọc nhiều sách; một người 
có học vấn là một người biết những cái phổ biến giữa những con người. 
Đừng cố trở thành người thông thái hay có học vấn, mà hãy là chính 
bạn. 

Đừng sợ thiếu sự học vấn, đừng sợ những lưỡng lự. Thay vào đó, 
hãy sợ điều này: Làm ra vẻ biết cái mà bạn không biết. 

Toán học, vật lý, hóa học, và tất cả những khoa học khác, chỉ phát 
triển một phía đặc thù của cuộc sống này, và không đưa ra bất cứ kết 
luận nào về cuộc đời này nói chung059). 


244 
NỔ LỰC 


Không có gì có thể làm yếu một người hơn là niềm tin rằng, để tìm 
thấy sự tốt lành phải cần đến một cái gì đó khác hơn là nỗ lực của riêng 
y. 

Cuộc sống không có nỗ lực về đạo đức và sự tự cải thiện, là một 
giấc mơ. 

Cái mà tôi nên làm, nó nằm bên trong quyền lực của tôi; cái xảy ra 
với tôi, thì không. Bất luận cái gì xảy ra, nó chỉ có thể giúp tôi làm cái 
tốt lành. 

Nếu một ai đó thừa nhận rằng đời y là không đủ tốt, y có thể cố 
làm thay đổi những điều kiện bên ngoài25? của y, thay đổi đời y theo 
hướng tốt hơn. Tuy nhiên, trước hết bạn cần thay đổi cái linh hồn nội 


tại của mình. Điều này, bạn có thể làm bất cứ nơi nào, bất cứ thời gian 
nào. 


HY SINH 


Việc cương quyết với chính bạn trong vấn đề tình dục là một dấu 
hiệu rõ ràng về thái độ nghiêm túc của bạn đối với những vấn đề đạo 
đức nói chung. 

Đối với một người trẻ, có thể là khó khăn để từ chối những niềm 
vui của tuổi trẻ mình. Chúng ta nên dạy họ rằng họ càng từ chối cuộc 
sống vật chất của họ, thì họ sẽ càng thu nhận thêm nhiều cái tốt đẹp 
trong cuộc sống tâm linh của mình. 

Từ chối những lạc thú xác thịt của bạn, sẽ cho linh hồn bạn niềm 
vui, tương tự như niềm vui mà lạc thú xác thịt mang lại cho thân xác 
bạn. 

Cái mà bạn cho đi, nó thuộc về bạn; cái mà bạn giữ lại, nó không 
chỉ thuộc về bạn, mà còn thuộc về những kẻ khác. Nếu bạn cho kẻ khác 
cái gì đó, bạn làm một điều tốt cho chính mình. Nó sẽ lưu lại với bạn 
mãi mãi, và không ai có thể lấy đi khỏi bạn. Nếu giữ một cái gì, bạn giữ 
nó cho đến khoảnh khắc khi mà bạn sẽ phải cho đi, và bạn sẽ phải cho 
đi, khi bạn qua đời. 


24é 
KHIÊM CUNG 


Chúng ta không biết, và không thể biết, cái mục đích tại sao chúng 
ta sống, hay tại sao chúng ta đi vào thế gian này. Nhưng nếu chúng ta 
biết cái sức mạnh mà đã đặt chúng ta vào trong thể gian này nó muốn 
cái gì, thì chúng ta có thể sống tốt. Cái tốt nhất mà chúng ta có thể làm, 
là gia tăng tình yêu trong những kẻ khác. 

Không có gì mềm hơn, hay nhu thuận hơn là nước; thế nhưng, 
không có sức mạnh nào có thể đánh bại nó. Cái yếu đánh bại cái 
mạnh658), sự dịu dàng đánh bại sự tàn nhẫn, sự khiêm cung đánh bại 
lòng kiêu mạn. Mọi người đều biết quy luật này, nhưng không ai theo 
nó. 

Thật khó mà yêu những kẻ quá tự tin, tự phụ và khoa trương, 
khoác lác. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc sống với lòng 
khiêm cung và sự nhu mì. Những đức tính này khêu gợi lòng yêu 
thương - điều quan trọng nhất giữa con người. 


CHÂN LÝ 


Đừng nghĩ rằng nói ra sự thật là dễ dàng. Khi bạn ở một mình, bạn 
biết sự thật, nhưng khi bạn bắt đầu nói chuyện với kẻ khác, cố chiều 
lòng họ, thì những lời nói của bạn trở nên bị vướng víu, và bạn khởi sự 
nói dối. Hãy đề phòng điều này. 

Chúng ta thích sự thật hơn những lời dối trá, nhưng khi cần hành 
động, thì chúng ta lại chọn những lời dối trá hơn sự thật. 

Sự thật, tự thân nó, thì không phải là một điều xấu hay một đức 
hạnh, nhưng nó là một phần cốt tủy của mọi sự tốt lành. 

Có những lời nói dối được nói ra có dụng ý, khi một người biết 
rằng nó là một lời nói dối mà vẫn nói ra, vì có lợi cho chính y. Nhưng 


cũng có những lời nói đối “bất đắc dĩ”, khi một người không biết làm 
thế nào để nói ra sự thật(259). 


22s 
NỔ LỰC 


Chiến thắng chính mình thì vinh quang hơn là đánh bại hàng ngàn 
quân sĩ trên chiến trường659), 

Càng sống, tôi càng hiểu sự khôn ngoan của việc không làm gì cả. 
Người ta nói nó hữu hiệu ngay cả với dã thú - chúng không chạm vào 
bạn nếu bạn nằm xuống và không nhúc nhích. Nó cũng hữu hiệu trong 
việc đối trị với những kẻ giận dữ. Khi họ thấy bạn im lặng và bất động, 
họ cảm thấy sự im lặng của Thượng đế khi Ngài đang quan sát cái xấu 
W9: 

Cái sức mạnh đích thực của một người không nằm trong công việc 
năng động về mặt thể lý, mà nằm trong sự quân bình và thanh thản 
hoàn toàn của nội giới. 

Dục tốc, bất đạt. Bạn càng vội vã, bạn càng thành tựu được ít hơn. 


LỜI NÓI 


Trong một trăm lần, bạn có thể tiếc rằng có một lần bạn đã không 
nói cái điều mà lẽ ra bạn phải nói. Nhưng bạn sẽ hối tiếc chín mươi chín 
lần trong một trăm lần, rằng bạn đã nói ra thay vì giữ im lặng. 

Cả hai điều đều sai: Giữ im lặng khi lẽ ra bạn phải nói, và nói khi lẽ 


ra bạn phải giữ im lặng. 

Thường khi, im lặng là câu trả lời khôn ngoan nhất trong số những 
câu trả lời. Hãy để cho cái lưỡi của bạn thư giãn thường xuyên hơn hai 
bàn tay bạn. Sự im lặng là đáp ứng tốt nhất trước kẻ ngu dốt và lỗ 
mãng. 

“Nếu cái lưỡi của bạn tốt, thì không có cái gì tốt hơn. Nếu cái lưỡi của bạn 
xấu, thì không có gì xấu hơnG6”, 


Kinh Talmud 


Ý NGHĨ 


Cái ý nghĩ xấu vốn đi trước một hành vi xấu, thì xấu hơn chính cái 
hành vi đó(52). Bạn có thể hối hận về một hành vi xấu và không lặp lại 
nó. Nhưng một ý nghĩ xấu có thể dẫn đến thêm nhiều hành động xấu. 

Cái quyết định di chuyển tiêu điểm của đời ta, từ bình diện thể xác 
sang bình diện tâm linh, thì được làm bởi ý nghĩ hữu thức. 

Bất cứ ai đều có thể trở nên khôn ngoan, bất luận trẻ hay già, 
thông minh hay ngu ngốc, có giáo dục hay không. 

Sự khôn ngoan thì quan trọng cho tất cả và có thể được đạt tới nếu 
bạn theo quy luật của Thượng đế, là quy luật mà bạn biết trong lương 
tâm mình. Nó quan trọng hơn bất cứ niềm mong ước cá nhân nào. 

“Những ý tưởng vĩ đại đến từ trái tim”. 


Luc de Clapiers, Marquis de VWauvennargues 


SỐNG TRONG HIỆN TẠI 


Cái xảy ra cho chúng ta có quá nhiều hậu quả, nguyên nhân và lý 
do, đến nỗi nếu chúng ta muốn đi sâu hơn, thì bộ não con người sẽ bất 
lực trong việc giải thích nó. Chúng ta không biết tương lai, và nó không 
thể được vén mở cho chúng ta. Vậy thì chúng ta có thể làm cái gì? Hãy 
sống chỉ trong hiện tại. Đó là tất cả những gì thực sự thuộc về chúng ta. 

Bạn không thể tin vào một cuộc sống tương lai. Chỉ có cuộc sống 
trong hiện tại, và hiện tại không thể biến mất. 

Thượng đế không bị giới hạn vào không gian và thời gian. Ngài 
vượt quá không gian và thời gian. 

Cái phần tâm linh thiêng liêng này của tôi, thì được biểu hiện 
trong hiện tại. Như thế, tôi nghĩ rằng cuộc đời thực của tôi nằm trong 
khoảnh khắc hiện tại này. 


KHÔNG CÓ ĐIÊU XẤU 


Bạn hỏi tôi câu hỏi: “Tại sao cái xấu ác lại hiện hữu ở đây, trên thế gian 
này?” Tôi trả lời bằng một câu hỏi khác: “Tại sao sự sống hiện hữu?” Cái ác 
hiện hữu, bởi vì sự sống hiện hữu. Sự sống phát lộ chính nó trong việc 
nhổ rễ cái ác. 

Mọi sự có thể được cứu thoát vào khoảnh khắc mà bạn nghĩ là đã 
mất hết tất cả. 

Mọi sự được tạo ra cho mục đích tốt lành: Bệnh tật, nghèo khó, sự 
xấu hổ, hay những phiền hà khác. Chỉ có những cái này mới phát lộ cho 
chúng ta đầu là những nền tảng tâm linh của mình. 

Khi thân thể ta yếu nhất, là khi lĩnh hồn ta mạnh nhất¿4). 


Cái xấu ác là cái tốt mà không được hiểu một cách thích đáng042. 


CÁI CHẾT 


Mọi người đều khẳng định rằng, chẳng sớm thì muộn, cái chết sẽ 
đến với tất cả chúng ta. Chúng ta có thể chuẩn bị giường để ngủ cho 
ngày mai, cho mùa đông đang tới, vậy thì tại sao chúng ta lại không 
chuẩn bị cho cái chết? Cách tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết là sống 
một cuộc sống tốt đẹp. Bạn càng sống đời mình tốt hơn, bạn càng ít sợ 
chết hơn. Một vị thánh không sợ chết một chút nào. 

Hệt như một ngọn nến đang cháy làm chảy tan sáp ong, sự sống 
của linh hồn ta hủy diệt thân thể ta. Thân thể ta cháy từ ngọn lửa trong 
linh hồn ta, và nó cháy rụi khi cái chết đến. 

Nỗi sợ chết là không tự nhiên đối với người có tri thức. Nỗi sợ chết 
là việc hiểu tội lỗi của bạn. 

Kẻ sợ chết là một kẻ chưa sống đời mình một cách thích đáng, và 
đã phá vỡ quy luật của sự sống. 


SAU CÁI CHẾT 


Một người sống càng lâu, đời y sẽ càng được tiết lộ ra với y. Cái bất 
tri trở thành cái được biết, và cái này xảy ra cho đến lúc lâm chung. Vào 
khoảnh khắc này, mọi sự được phát lộ, và chúng ta có thể hiểu tất cả về 
cuộc đời này. 


Cái chết là một sự thay đổi trong thân thể ta, sự thay đổi lớn nhất, 
và chung cục. 

Chúng ta không biết cái gì xảy ra sau sự thay đổi chung cục này. 
Không ai bảo chúng ta rằng một người ra đi và không viết thư về là 
không hiện hữu. Chúng ta chỉ biết rằng chúng ta không nhận được tin 
tức gì từ người ấy. Với những kẻ qua đời, thì cũng y như vậy. 

Tôi vừa thấy một người đi qua gần cửa sổ của mình. Tôi thấy y 
trong một sát-na, lướt nhanh qua cửa sổ, nhưng tôi biết rằng trước đó y 
đang bước đi, và sẽ vẫn đang bước đi sau khoảnh khắc này. 


HẠNH PHÚC 


Xưa kia, một hiền nhân đã nói: “Tôi đã du hành khắp thế giới, tìm kiếm 
sự thiện. Ngày và đêm, tôi tìm nó. Một hôm, khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng trong 
cuộc tìm hiếm của mình, bỗng nghe tiếng nói nội tại của tôi: 'Cái thiện ở bên 
trong ngươi). Tôi lắng nghe tiếng nói này, và tìm thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn”. 

Niềm vui là một phẩm chất được tìm thấy trong những con thú, 
trẻ con, và những vị thánh. Những con thú, bởi vì chúng không có trí 
năng của con người và sống tự nhiên; trẻ con, bởi vì cái trí năng của 
chúng còn thuần khiết và chưa bị làm hỏng; và những vị thánh, bởi vì 
cuộc sống ban cho một vị thánh cái duy nhất mà ông muốn - khả năng 
đạt tới sự hoàn hảo, tiến gần tới Thượng đế, và hợp nhất với Ngài. 

Nếu bạn không hiểu ý nghĩa của cuộc đời, thì bạn là một trong số 
nhiều người bận rộn, đang theo đuổi cuộc đời của riêng họ, và chú tâm 
đến công việc của riêng họ. Họ không có vẻ khôi hài hay bi đát, mà 
đúng hơn, ngu xuẩn và đáng thương. 


ĐỨC TIN 


Những lời dạy của đấng Christ nói rằng, không nên có những 
trung gian giữa con người và Thượng đế; rằng Thượng đế không muốn 
những món quà hay những vật hiến tế của chúng ta; Ngài chỉ muốn 
chúng ta làm những hành vi tốt. 

Đức Phật nói rằng kẻ nào đặt tôn giáo vào vị trí ưu tiên nhất trong 
đời mình, thì giống như một người mang một ngọn đèn vào trong một 
ngôi nhà tối tăm. Bóng tối biến đi, và ánh sáng đi vào. Khi bạn kiên trì 
trong việc tìm kiếm chân lý, bạn sẽ đạt tới sự chứng ngộ. 

Chúng ta không nên ngừng lại với việc hiểu biết mà đã được vén 
mở cho mình. Chúng ta không nên chỉ trố mắt nhìn ánh sáng, mà hãy 
sử dụng nó để vén mở những chiều cạnh mới của chân lý. 

Chúng ta biết rằng có những sự vật xung quanh mình, bởi vì 
chúng ta có những giác quan: Thị giác, thính giác, và xúc giác. Những ai 
không có những giác quan này, không cảm nhận thế giới xung quanh 
họ. Cũng tương tự như vậy, người không cảm nhận tính tâm linh của 


“cái tôi” của mình, thì không thể cảm nhận Thượng đế. 


LINH HỒN 


Linh hồn bạn giống như một tấm gương thủy tinh. Thượng đế là 
ánh sáng chiếu qua tấm gương này. Thân thể bạn vừa là một tấm 
gương, vừa là ánh sáng chiếu xuyên qua nó. 

Chúng ta đã đo trái đất, những ngôi sao và đáy biển; chúng ta đã 


khám phá những lòng sông và núi non trên mặt trăng. Chúng ta đã chế 
tạo những máy móc thông minh, và từng ngày, chúng ta khám phá 
thêm một cái gì mới. Ôi, lạy Chúa, chúng ta biết quá nhiều thứ, và 
chúng ta có thể làm quá nhiều! Nhưng một cái gì đó, một cái gì đó quan 
trọng nhất, thì đang bị thiếu mất, và chúng ta không biết chính xác đó 
là cái gì. Chúng ta cảm thấy bất an bởi vì chúng ta biết nhiều điều 
không cần thiết, mà lại không biết cái quan trọng nhất - chính chúng ta. 
Nếu chúng ta chỉ cần có thể nhớ đến cái linh hồn đang sống bên trong 
mình, thì đời chúng ta sẽ hoàn toàn khác. 

Sự sống được tìm thấy, không phải trong thân thể ta, mà ở trong 
cái linh hồn vốn hiện hữu khắp nơi. 


MỘT LINH HỒN TRONG TẤT CẢ 


Tất cả mọi người là con cái của một Thượng đế, do vậy, tất cả 
chúng ta đều là anh chị em của nhau. 

Làm thế nào tôi có thể được kết hợp với mọi con người? Có quá 
nhiều con người, và họ quá khác biệt nhau. Làm thế nào tôi có thể là 
một với tất cả họ? Chi có một cách - trở thành một với cái linh hồn đang 
sống trong tất cả chúng ta, trong họ, cũng như trong tôi. 

Cuộc sống bỗng trở nên rất giản dị khi, thay vì tự đặt cho mình vô 
số mục tiêu riêng của mình, người ta chi đặt một mục tiêu chủ yếu - 
giúp đỡ nhau, và sống theo cái linh hồn vốn hợp nhất tất cả chúng ta. 

Nếu bạn cảm thấy bất an, cảm thấy rằng không có nơi nào để ẩn 
nấp, và bạn muốn tự khép kín đời mình, thì lúc ấy bạn phải quay sang 
cái nguồn suối tâm linh bên trong bạn - đó là điều tốt nhất để làm trong 
một hoàn cảnh như thế. 


THƯỢNG ĐỂ 


Bạn có thể yêu Thượng đế và hiểu sự hiện diện của Ngài ngay khi 
bạn thấu hiểu cái sự kiện rằng, thế giới vật chất chi là một ảo tưởng, và 
chỉ là tạm bợ. 

Đối với tôi, Thượng đế là tất cả những gì mà tôi phấn đấu để đạt 
tới. Thượng đế chỉ cho tôi hướng để đi, và trọn đời tôi chỉ là quá trình 
phấn đấu này. Nếu tôi có thể hiểu Ngài một cách hoàn toàn, thì sẽ 
không còn mục tiêu nào để đạt tới, và không có lý do gì để sống cuộc 
đời này. 

“Tại sao ngươi hỏi tên Ta?” - Thượng đế hỏi Moses. “Tên Ta cũng chính 
là sự hiện hữu của Ta. Ta là cái mà Ta vốn là, và những ai muốn biết cái tên 
chính xác của Ta, họ không biết Ta”. 

Khi không có mặt trời, bạn có thể thấy vô hạn những ngôi sao trên 
bầu trời. Bạn chắc chắn rằng chúng hiện hữu. Khi mặt trời mọc, bạn 
không còn có thể thấy chúng. Cũng như vậy, bạn không thể thấy 
Thượng đế khi mắt bạn bị mù đi bởi những cám dỗ của thế gian. Thế 
nhưng, bạn biết rằng Thượng đế hiện hữu, và Ngài sẽ tự tỏ mình ra 
trong bạn. 


sĩo 
SỰ HỢP NHẤT TRONG LINH HỒN 


Sự hợp nhất giữa những cá thể, hay toàn bộ những dân tộc, không 
thể được đạt tới bằng lời nói, mà bằng cách phấn đấu để hiểu được chân 
lý, và áp dụng nó vào cuộc sống. Chân lý hợp nhất con người. 


Chúng ta cảm thấy buồn chán khi thiếu bạn hữu, thiếu vắng tha 
nhân trong đời mình. Sở dĩ như vậy là bởi vì chúng ta cảm thấy - mặc dù 
sự kiện rằng thân thể chúng ta tách rời với thân thể họ - rằng có một cái 
gì đó mà chúng ta muốn được kết hợp với, trong kẻ khác. 

Những người khôn ngoan và thánh thiện, mà đã từng sống trên 
thế gian này, đều dạy cùng một bài học. Bài học này thì giản dị: Tất cả 
chúng ta đều có cùng một linh hồn bên trong mình, và tất cả chúng ta 
có thể được kết hợp bằng tình yêu. 

Nếu một người trung thực với mình, thì y sẽ không bao giờ thỏa 
mãn. Y cần phải được kết hợp với những người khác và sẽ theo đuổi việc 
này suốt đời mình, và điều này sẽ dẫn đến sự tăng trưởng tâm linh. 


#f1 
TÌNH YÊU ĐẠI ĐỒNG 


Nếu bạn không yêu những con người, cả đời bạn trở nên phức tạp 
và khó khăn. Nếu bạn bắt đầu yêu người khác, thì mọi sự trong đời bạn 
sẽ trở nên sáng tỏ và dễ dàng. 

Không có tình yêu, một người cảm thấy mình bị vây quanh bởi 
những kẻ thù. Tình yêu kết hợp y với mọi sinh vật của thế gian, quá 
khứ, hiện tại và tương lai, và tình yêu kết hợp y với Thượng đế. 

Hoạt động của những người không hiểu ý nghĩa chân thực của 
cuộc đời, thì luôn luôn được hướng tới cuộc cạnh tranh sinh tồn, thu 
góp thêm nhiều của cải, lạc thú, chứ không hướng tới việc diệt trừ 
những khổ đau của họ và chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh hằng. Người ta 
càng bận rộn với việc này trong cuộc sống hằng ngày của họ, thì họ sẽ 
càng có ít thời gian cho cái niềm vui chân thực duy nhất mà con người 
có, là tình yêu. 


Một ngày nào đó, bằng cách nào đó, chúng ta sẽ ngừng đấu đá, 
chiến tranh và những cuộc hành quyết, và khởi sự yêu thương lẫn nhau. 
Rốt cùng, cái thời điểm ấy sẽ đến, bởi vì cái mà từ nguyên thủy được đặt 
vào trong linh hồn chúng ta, không phải là sự thù hận đối với kẻ khác, 
mà là tình yêu. Chúng ta hãy làm mọi sự mà chúng ta có thể, để làm cho 
thời điểm này đến, càng sớm càng tốt. 


212 
LINH HỒN 


Khi sự phát triển thể lý của một người ngừng lại, thì đó là cái tuổi 
hệ trọng và khó khăn nhất. Sự tăng trưởng của thân thể bạn ngừng lại, 
và sự tăng trưởng tâm linh nội tại của bạn bắt đầu. 

Mọi sinh thể đều không ngớt tăng trưởng. Linh hồn chúng ta tăng 
trưởng giống như con cái chúng ta, cả linh hồn của một người, lẫn của 
mọi con người. 

Có bốn giai đoạn trong đời: 1/ Cuộc sống thú vật, là giai đoạn sơ 
sinh; 2/ Giai đoạn ấu thơ, “tôi làm theo kẻ khác”; 3/ Giai đoạn tuổi trẻ, 
“sống cho danh vọng và vinh quang”; 4/ Giai đoạn “sống cho linh hồn 
mình và cho Thượng đế” - đây là giai đoạn của cuộc sống chân thực. 

Mọi người đi từ một mùa này sang một mùa khác, từ mùa đông 
sang mùa xuân. Trước hết, bạn có những cơn mưa rào trút xuống, sự 
nấy nở của những mầm cây, những chiếc lá trên những cây sồi, và rồi 
hoa, hạt, và quả. Tôi cảm thấy rằng cả bên trong tôi lẫn bên trong nhân 
loại, mùa thu hoạch quả sẽ đến gần, chẳng bao lâu nữa. 


1z 
DỤC VỌNG VÀ ĐAM MÊ 


Khi người ta kết hôn, nhưng cảm thấy rằng lẽ ra họ có thể sống độc 
thân, thì cũng tương tự như một người đang bước đi, ngã xuống mà 
không vấp té. Nếu bạn cảm thấy rằng mình có thể sống độc thân, không 
cần hôn nhân, thì tốt hơn bạn đừng nên kết hôn. 

Những dục vọng năng động nhất, mà có thể đôi khi chiếm hữu 
chúng ta, là ham muốn tình dục. Bạn càng chiều chuộng chúng, chúng 
càng trở nên lớn hơn655, 

Đam mê tình dục là một nguồn đau khổ lớn. Do vậy, người ta nên 
chiến đấu để chế ngự nó. Thế nhưng, con người hôm nay cố gắng một 
cách giả tạo để tăng cường cái đam mê này, xem nó như là một cảm xúc 
thanh nhã. 

Những người trẻ cảm thấy xấu hổ khi họ tiếp xúc với tình dục lần 
đầu tiên. Hãy nhớ sự xấu hổ này. Đây là giọng nói của Thượng đế bên 
trong bạn. 


s14 
CÁM DỖ 


Tất cả những gì mà bạn thực sự cần, có thể được đạt tới một cách 
dễ dàng. Tất cả những gì mà bạn không cần, bạn chỉ có thể đạt tới với 
sự khó khăn lớn. 

Người ta không cần rượu, ma túy, hay thuốc lá để sống. Mọi người 
đều biết những thứ này có hại cho thân thể và linh hồn mình. Tuy 
nhiên, hàng triệu người làm việc để sản xuất ra những chất độc này. Tại 
sao? 


Những thực phẩm cần thiết cho một người để duy trì sự sống của y 
- bánh mì, trái cây, ngũ cốc, rau ráng, và nước - thì dễ kiếm và không 
quá đắt. 

Những người nghèo - những người ăn những thực phẩm giản dị - 
không nên ganh ty người giàu với những cái dạ dày bị hỏng của họ. 
Ngược lại, người giàu bệnh hoạn, họ mới nên ganh ty với người nghèo 
khỏe mạnh. 


215 
THAM LAM VÀ GIÀU CÓ 


Cho rằng của cải mang đến hạnh phúc là một thành kiến kỳ lạ làm 
saol Bao giờ người ta mới loại bỏ được cái quan niệm này? 

“Người ta dồn nỗ lực vào việc gia tăng sự giàu có của họ, một ngàn lần 
nhiêu hơn, so với việc nỗ lực gia tăng sự khôn ngoan của mình. Tuy nhiên, tất cả 
chúng ta đêu hiểu răng, hạnh phúc thì quan trọng hơn là việc có dồi dào của cải”. 

Arthur Schopenhauer 

Kẻ nào khư khư giữ chặt lấy cái y có, mà không chia sẻ (với người 
khác) cái y không cần đến, thì còn tệ hơn một kẻ cắp, đánh cắp cái mà 
hắn cần để sống sót. 

Không có gì vô ích hơn là việc thủ đắc, làm gia tăng, và tích trữ tiền 


bạc(266) 


21é 
LAO ĐỘNG VÀ NHÀN RỒI 


Một hiền nhân xưa một lần đã nói: “Thà làm cái bánh mì của bạn với 
chính đôi tay của mình, hơn là làm tôi tớ cho một người khác. Thà chịu lấm hai 
bàn tay bạn với đất sét, hơn là vòng tay, khúm núm làm tôi tớ cho một người 
khác”. 

Không có lao động tay chân, bạn không thể thực sự khỏe mạnh - 
bởi vì thiếu nó, bạn sẽ không có ý tưởng lành mạnh nào. 

Nếu bạn muốn luôn ở trong tâm trạng tốt - thì hãy đều đặn làm 
công việc tay chân, cho đến khi bạn trở nên mệt một chút. 

Lao động là một sự cần thiết, bởi vì cuộc sống không có lao động là 
sự khổ, chứ không phải là một đức hạnh. Nghĩ về lao động như là một 
đức hạnh, thì tương tự như cách mà chúng ta nghĩ về việc ăn uống. 


GIẬN VÀ THÙ 


Bạn nói rằng bạn bị bao vây bởi những người xấu. Nếu bạn thực sự 
nghĩ như vậy, thì ắt hẳn chính bạn là người xấu. 

Nước ở trong một con sông sâu, thì không bị khuấy động nếu bạn 
ném một hòn đá vào trong nó. Do vậy, nếu một người trở nên phiền não 
trước những lời thô lỗ, thì người ấy không phải là một con sông, mà chỉ 
là một vũng bùn. 

Bạn tự do khi bạn giữ cho linh hồn mình được trong sạch, thuần 
khiết. Làm thế nào bạn có thể tự do, khi bạn bị trói buộc bởi những cảm 
xúc của mình, như giận dữ và bực bội? 

Những ai mà linh hồn họ không tự do, thì nhìn mà không thể thấy, 
lắng tai mà không thể nghe, ăn mà không thực sự biết mùi vị của thức 
ăn. 


Z{s 
KIÊU MẠN 


Những người kiêu ngạo tự làm hại chính mình trước tiên, bởi vì họ 
từ chối, không cho mình thụ hưởng niềm vui thú lớn nhất - sự giao cảm 
với kẻ khác. 

Khi một ai đó mạnh hơn, to xác hơn, thông minh lanh lợi, hay 
nhân ái hơn kẻ khác, người ta đối xử với nhau một cách bất bình đẳng. 
Điều đó, tôi có thể hiểu được. Thế nhưng, trong phần lớn trường hợp, 
thì một người ăn mặc bảnh bao được xem là cao hơn kẻ rách rưới. Điều 
này, tôi không thể hiểu được. 

Khi thảo luận về sự bất bình đẳng, có hai nhóm đều đáng trách 
như nhau: Những ai nghĩ chính họ cao hơn, và những ai chấp nhận răng họ 
thấp hơn. 

Đối với người Ki-tô giáo, gia đình không thể là một cái cớ để biện 
minh cho hành vi xấu, bởi vì đấng Christ chưa bao giờ rao giảng về gia 
đình. Gia đình là hệ quả về mặt bản năng của cuộc sống một con người, 
vốn không thể là một biện minh cho việc bước chệch khỏi tình yêu của 
Christ đối với mọi người. 


Ý NGHĨ 


Sự khác biệt chủ yếu giữa những con người nằm trong sự kiện 
rằng, một số người sống với những ý tưởng của riêng họ, trong khi 
những người khác sống với những ý tưởng của kẻ khác, 

Khi người ta nói với bạn: “Hấy làm như kẻ khác làm”, trong phần lớn 


trường hợp, điều này có nghĩa là: “Hấy cư xử một cách tôi tỷ. 

Người ta càng tin vào những ý kiến nào đó, thì bạn càng nên xem 
xét những quan điểm của họ một cách thận trọng, và nghiên cứu chúng 
một cách kỹ càng. 

Phần lớn những bất hạnh của chúng ta đều phát xuất từ những ý 
nghĩ của chúng ta, chứ không phải từ hành động659), 

Những tư tưởng lớn không cần ai ca ngợi. Chúng có sức mạnh lớn 
và sẽ điều động những con người, bất luận họ có muốn hay không. 


BẠO ĐỘNG VÀ CHIẾN TRANH 


Cái điều xấu ác mà chúng ta mong ước tự bảo vệ mình để thoát 
khỏi, thì nhỏ bé hơn rất nhiều so với điều xấu ác mà chúng ta gây ra cho 
chính bản thân, bằng cách dấn mình vào những hành vi bạo động để tự 
vệ. 

Sự đáp ứng hòa bình trước bạo động có vẻ như bán khai, nếu 
chúng ta nhìn nó theo nhãn quan ngoại đạo về cuộc đời; nhưng đối với 
người Ki-tô giáo tin vào quy luật của sự sống, thì kháng cự lại điều xấu 
ác là phi logic. 

Chúng ta cần nhớ rằng, chúng ta không có quyền lực hay quyền để 
bảo kẻ khác phải làm cái gì, mà ta nên quan tâm đến cuộc đời riêng của 
chính mình. 

Không có xã hội nào có thể tự mình loại trừ điều xấu ra khỏi nó, 
nếu nhân dân của nó vẫn giữ nguyên trạng như họ đang là, bây giờ. 


s21 
CÂU NGUYỆN 


Không thể ngày nào sự cầu nguyện cũng giống nhau. Đôi khi tôi 
cần sự giúp đỡ, đôi khi tôi muốn cảm ơn Chúa, và đôi khi, tôi muốn 
nhớ đến Ngài. 

Lời nguyện cầu buổi sáng của tôi: Tôi tin rằng Thượng đế sống 
trong tôi và trong mọi người, và do vậy, tôi muốn yêu Ngài và vinh danh 
Ngài trong tôi và trong mọi người mà tôi gặp. Tôi không muốn làm bất 
cứ cái gì chống lại ý chí của Thượng đế, tôi không muốn lăng mạ, trách 
cứ, hay phán xét kẻ khác, tôi muốn làm cho kẻ khác những gì mà tôi 
mong ước người khác làm cho tôi, và tôi muốn yêu tất cả những người 
khác. 

Lời cầu nguyện buổi chiều tối: Tôi tin rằng Thượng đế ở trong tôi 
và trong những người khác. Tôi không muốn làm bất cứ cái gì chống lại 
Ngài, nhưng tôi đã làm một vài điều không tốt. Tại sao tôi đã làm 
chúng, và làm thế nào tôi có thể tránh làm những điều xấu trong tương 
lai? 

Hối Thượng đế, hãy giúp con đừng phán xét252 người khác, cả 
trong lời nói lẫn trong ý nghĩ của con. 


PHÁN XÉT VÀ TRỪNG PHẠT 


Một kẻ ăn cắp, hay một kẻ bịp bợm là gì - trừ ra là một kẻ bị mất 
linh hồn? Chúng ta nên thương xót y và đừng giận y. Thế nhưng, một số 
người nói rằng chúng ta nên trừng phạt y. Nếu một người đánh mất thị 
quan của mình, thì chúng ta không trừng phạt y, mà thương xót y. 


Thông qua việc sử dụng sự trừng phạt, chính quyền tạo ra nhiều kẻ 
phạm tội hơn, so với số tội phạm mà nó trừng phạt. 

Cái xấu ác chủ yếu của một chính quyền không nằm trong việc hủy 
diệt sự sống, mà nằm trong việc hủy diệt tình yêu. 

Bạn không thể chiến đấu chống lại những điều dối trá bằng những 
luật lệ đặt nền tảng trên sự bạo động. 

Hãy tránh việc trách cứ kẻ khác, và bạn sẽ cảm thấy một niềm vui 
tương tự như niềm vui mà một kẻ nghiện rượu cảm thấy, khi y bỏ rượu. 
Đây là niềm vui đẹp đế - niềm vui được sống trong sự thuần khiết. 


ĐỨC TIN 


Đức tin là một chuỗi những thái độ được xác lập đối với Thượng đế 
và thế gian. Cái gì sẽ xảy ra với cuộc đời của những ai đặt đức tin của họ 
trên những nền tảng sai lầm? 

Từ khởi đầu của Ki-tô giáo, những người Ki-tô đầu tiên không 
hiểu một cách đầy đủ những lời dạy của đấng Christ. Họ rao giảng về sự 
phục sinh, những phép mầu, và việc hiện ra của Chúa Thánh Thần, 
nhưng họ nói ít về khía cạnh đạo đức và thực hành của Ki-tô giáo, đó là 
tình yêu. 

Chân lý đích thực không nằm trong việc tin vào những phép mầu, 
mà nằm trong việc thấu hiểu chân lý. 

Kẻ nào tin vào những phép mầu và rằng đấng Christ sẽ đến để 
phán xét người đang sống và kẻ đã chết - kẻ đó không nhất thiết tin vào 
Thượng đế của tình yêu và tình huynh đệ của hết thảy mọi con người. 


CHÂN LÝ 


Không ai hoàn toàn trung thực và không lừa dối. Sự khác biệt duy 
nhất giữa một người trung thực và một kẻ dối trá là người trước phấn 
đấu để nói sự thật, trong khi người sau thì không. 

Kiến thức chân thực làm khiêm cung kẻ vĩ đại, làm kinh ngạc đám 
đông bình dân, và nâng cao kẻ nhỏ bé. 

Chúng ta nên luôn sống, suy nghĩ, và nói sự thực. Vâng, chúng ta 
nên luôn nói sự thật, không phải chỉ trong điều lớn lao, mà còn trong 
những điều nhỏ nhặt của cuộc sống hằng ngày. Đừng làm hoen ố chính 
bạn với những lời dối trá. 

Việc gọi cái kiến thức hạn chế của bạn về thế giới là “khoa học”, 
không làm cho nó quan trọng hơn. Cái thực sự quan trọng là cái gì tốt 
lành cho tất cả chúng ta. 

Cái mục đích hàng đầu của trí năng bạn là vén mở sự thật, và bất 
cứ toan tính nào nhằm che giấu sự thật là một trong những sai lầm chủ 
yếu của trí năng. 


NỔ LỰC 


Mọi thứ tốt lành, ngay cả hành vi tốt nhỏ nhất, cũng đòi hỏi nỗ lực. 

Không gì có thể ngăn cản bạn làm một nỗ lực để cải thiện đời 
mình. Hãy luôn nhớ điều này. 

Chúng ta nghĩ về công việc như là những điều mà chúng ta có thể 
thấy với mắt mình: Việc xây nhà cửa, cày ruộng, nuôi gia súc. Tuy 
nhiên, công việc chân thực duy nhất của bạn thì vô hình: Đó là việc cải 


thiện linh hồn nội tại của bạn. 

Để sống một cuộc sống tốt, hãy đừng xao lãng ngay cả hành vi tốt 
nhỏ bé nhất. Những hành vi nhỏ như thế, cũng đòi hỏi số năng lượng 
nhiều như số năng lượng được sử dụng trong những việc làm lớn nhất, 
và những hành động quan trọng nhất. 


HY SINH 


Tự phủ nhận chính mình là phủ nhận cái thuộc về bạn. Nếu tôi sẵn 
sàng tự quên mình, tôi hiểu cái phần thiêng liêng của tôi, và tôi sẵn 
sàng cho sự vĩnh cửu. Cái linh hồn thiêng liêng bên trong tôi sẽ phải 
phủ nhận thế giới vật chất. 

Có một quy luật cho mọi cá thể và cho tất cả mọi con người. Nó 
nói: “Để cải thiện đời bạn, bạn nên sẵn sàng hy sinh nở”. 

“Sự hiểu biết răng, tôi có thể làm điêu đó bởi vì tôi phải làm nó, mở ra 
nhiều món quà và phúc lành thiêng liêng cho một người”. 


Immanuel Kant 


KHIÊM CUNG 


“Hấy cố tiến gần đến những ai phán xét bạn, và tránh xa những ai ca ngợi 


» 


bar”. 


Kinh Talmud 


“Nước không lưu lại trên chóp núi; cùng thế ấy, sự khiêm cung và nhu mì 
không lưu lại với kẻ kiêu ngạo. Cả hai đều cần những nơi thấp hơn”. 
Tục ngữ Ba Tư 
Không gì có thể giúp bạn tự cải thiện mình nhiều cho bằng thấy 
những sai lầm của bạn trong kẻ khác. 
Để học sự khiêm cung, hãy cố chiến đấu chống lại những ý nghĩ 
kiêu ngạo khi bạn ở một mình. 


CHÂN LÝ 


Đừng xao lãng sự thật, ngay cả trong những cái nhỏ nhất. Bạn nói 
như thế nào, hay người ta nghĩ gì về nó - những cái đó không quan 
trọng. Điều quan trọng là bạn nói cái gì, bởi vì cái mà bạn nói nên là sự 
thật. 

Trí năng được ban cho con người để giúp họ phân biệt đâu là điều 
đối trá và đâu là sự thật. Ngay khi bạn loại trừ những điều dối trá ra 
khỏi chính mình, bạn sẽ biết bạn nên làm cái gì. 

Đôi khi tôi ngạc nhiên khi người ta bảo vệ những phát biểu phi 
logic nào đó về tôn giáo, khoa học, hay chính trị. Khi tôi nhìn một cách 
kỹ càng, tôi nhận thấy rằng người ta chỉ đang bảo vệ địa vị của chính họ 
trong xã hội - vì lợi ích cá nhân. 

Nếu một hành vi được biện minh bằng cách đưa ra một lý do phức 
tạp, thì bạn biết rằng nó là một hành vi xấu. Những quyết định của 
lương tâm bạn thì luôn luôn giản đơn và trực tiếp. 


s27 
HÀNH ĐỘNG 


Không có những việc làm vĩ đại trên thế gian này. Bạn chỉ đơn giản 
phải chu toàn bổn phận của mình, làm cái mà bạn phải làm. Nói rằng 
bạn đã làm một việc làm vĩ đại, thì có khác chi một nông phu cắt có khô 
trên một cánh đồng nói rằng, anh ta đã làm một việc vĩ đại! 

Chỉ có Thượng đế mới biết thế nào là những hành động tốt079). 

Trong đa số trường hợp, chúng ta không tiếc là mình đã làm cái gì, 
mà tiếc rằng chúng ta đã làm nó một cách không đúng. 

Ta chi cần không làm cái mà ta biết là sai - sát sanh, trộm cắp, 
ngoại tình, nói dối, và trách cứ kẻ khác - thì vương quốc của Thượng đế 
có thể dễ dàng đến với ta. 


LỜI NÓI 


“Khi một người có một lời thô lỗ trên lưỡi y, thế nhưng không nhổ nó ra, mà 
nuốt nó xuống - đó là thức uống ngon lành nhất trên thế gian này”. 
Mohammed 


Bạn nên học nói như thế nào, và nói khi nào, nhưng quan trọng 
hơn bạn nên học để biết là nên im lặng khi nào, và bằng cách nào. Rất 
thường khi bạn hối tiếc là đã nói ra một cái gì đó sai, nhưng bạn không 
bao giờ hối tiếc là đã giữ im lặng. 

Bạn càng ao ước nói ra, bạn càng có nguy cơ sẽ nói ra một điều gì 
đó mà bạn không nên nói. 

Bạn nên huấn luyện cái lưỡi của mình lặp lại những lời, “Tôi không 


biết”. 
Người ta thích phán xét kẻ khác, bởi vì những người cùng địa vị xã 
hội của họ thích nghe những phán xét đó. 


Ý NGHĨ 


“Hấy phấn đấu giữ cho ý nghĩ của bạn thuần khiết. Nếu chúng ta không có 
ý Hiởng xấu nào, chúng ta sẽ không làm hành vi nào xấu”. 

Khổng Tử 

Bỗng nhiên tôi có ý nghĩ rằng một ai đó là xấu, và tôi không thể 
ngừng nghĩ về điều đó. Rồi tôi hiểu rằng phán xét kẻ khác là sai trái, và 
tôi ngừng phán xét họ, ngay cả trong ý nghĩ. 

“Thiên định và tử tưởng là lối đi tới vĩnh cửuG7?); nói quá nhiều, là một lối 
đi tới sự chết. Những ai thiên định và trải qua nhiễu thời gian suy ngh1, không 
bao giờ chết; nhiing ai không có đức tin và nói nhiều lời trống rỗng - họ nom có vẻ 
như chết”. 

Minh triết Phật giáo 

Giữa lòng cuộc sống hằng ngày, khó chiến đấu chống lại những 
đam mê của bạn. Bạn nên vạch ra những mục tiêu và làm những kế 
hoạch khi bạn ở một mình, và không cảm thấy một đam mê hay cám dỗ 
nào. Rồi thì, bạn sẽ có thể chiến đấu chống lại những cám dỗ trong 
tương lai. 


KHÔNG CÓ ĐIỀU XẤU ÁC 


Đừng hỏi: “Tại sao cái xấu ác hiện hữu trên thế gian này?” Cái xấu ác chỉ 
đến từ bên trong bạn. 

Người ta thường hay nói, một cách không chân thành, rằng sự khổ 
được gửi đến cho chúng ta bởi Thượng đế. Trong thực tế, chúng ta 
không còn tin câu nói này nữa. Thế nhưng, nó là một chân lý rất rõ ràng 
và không thể nghi ngờ. Nếu chúng ta chịu đựng sự khổ như là một 
người Ki-tô đích thực, rồi thì đời ta sẽ trở nên hùng mạnh hơn, vui 
sướng hơn, và đầy ý nghĩa. 

Khi những người buồn chán, hay phiền não tỏ vẻ thích thú cái 
trạng thái của họ, điều này khiến tôi liên tưởng đến một người đang 
ngồi trên một con ngựa phi nước đại xuống một con dốc; thay vì cố làm 
cho nó ngừng, y buông lỏng dây cương, và quất roi vào con ngựa, để 
thúc cho nó chạy càng nhanh hơn. 

Mọi sự đều tốt lành. Không có điều xấu ác. Chi vì bạn đang sống 
trong thời gian, nên bạn thấy có vẻ như điều xấu ác hiện hữu. Không có 
cái xấu ác bên ngoài thời gian), 


s<< 
SỐNG TRONG HIỆN TẠI 


Thời gian hiện hữu đằng sau và đằng trước chúng ta; nhưng trong 
khoảnh khắc hiện tại, không có thời gian. 

Phần thưởng cho một cuộc sống tốt, và cuộc sống tốt trong tự thân 
nó, hiện hữu trong hiện tại, bên ngoài thời gian. Nếu bạn làm điều 
thiện, thế thì nó tốt bây giờ. Bạn không biết những hậu quả có thể là ra 
sao - tốt hay xấu - trong tương lai. 


“Bạn là một người lao động được trả thù lao từng ngày. Bạn nên làm việc 
mỗi ngày, và được trả lưởng mỗi ngày”. 
Kinh Talmud 
Chỉ khi nào bạn chăm chú vào cái mà mình cần phải làm để cải 
thiện linh hồn bạn vào khoảnh khắc này, thì bạn mới có một cuộc sống 
đích thực và tốt lành. Cái tốt nhất để làm, là cái hợp nhất bạn với kẻ 
khác và Thượng đế. 


s44 
CÁI CHẾT / SAU CÁI CHẾT 


Mọi người đều biết rằng mình sẽ chết, và rằng mỗi ngày mình đến 
gần kề cái chết hơn. Do vậy, để tiến gần hơn đến sự cải thiện tâm linh, 
chỉ cần biết rằng ý nghĩa cuộc sống thì độc lập với dòng chảy của thời 
gian. 

Bạn đang bước đi dọc theo lối đi của đời mình, và ở một nơi nào đó 
giữa chừng, bạn không biết phải theo hướng nào, và bạn bắt đầu suy 
nghĩ. Bạn đến với cuộc đời này qua cửa vào, nhưng bạn không muốn rời 
nó qua cửa ra. Bạn không muốn rời chút nào, bởi vì bạn sợ những thay 
đổi mà sẽ xảy ra vào lúc lâm chung. Thế nhưng, bạn đã đi qua một thay 
đổi như thế lúc sinh ra, và lúc đó, không có gì xấu đã xảy ra với bạn, chỉ 
có điều tốt lành. 

Cuộc sống, như chúng ta biết, là một bài tập nhằm thường trực cải 
thiện tình yêu của ta đối với tha nhân. Đây không chi là phẩm chất chủ 
yếu của cuộc sống, mà chính là tự thân cuộc sống. Khi cuộc (kiếp) sống 
tương lai xảy ra, nó sẽ xảy ra dưới những hình thức mà có thể chúng ta 
không nhận ra, hay không biết. 


HẠNH PHÚC 


Để là một con người hạnh phúc, hãy biết rằng tất cả hạnh phúc mà 
ta có thể muốn có, đều đã được ban cho chúng ta rồi. 

Không có gì chứng tỏ rằng mục đích chủ yếu của chúng ta trong 
đời là sự tự cải thiện thường trực, cho bằng cái sự kiện rằng, ngay khi 
bạn hoàn toàn thỏa mãn ước vọng của mình, bạn không còn có cái ham 
muốn ấy nữa, và bạn không có niềm vui nào. Niềm vui đích thực nằm 
trong việc hiểu rằng, bạn đang thường trực di chuyển về phía sự cải 
thiện. Cái sự di chuyển thường trực này về phía tự cải thiện mang lại 
niềm vui, không phải tạm thời, mà bền vững. 

Hãy hân hoan! Hãy vui sướng! Mục đích của cuộc sống là niềm vui. 
Bạn nên cảm thấy vui sướng về bầu trời, mặt trời, những ngôi sao, cỏ 
cây, thú vật, và những con người mà bạn gặp. Hãy giống trẻ con nhiều 
hơn - luôn luôn vui sướng. 

Nếu bạn làm cái xấu ác, chính bạn khổ sở. Nếu bạn làm cái tốt 
lành, bạn phát đạt và hân hoan. Bạn hoặc tự cứu hoặc tự hủy diệt chính 
mình bằng những hành động của bạn. 


x32 
ĐỨC TIN 


Tôn giáo chân thực được tìm thấy trong một điều - biết cái quy luật 
vốn ở bên trên mọi quy luật của con người. 

Chỉ có một tôn giáo đích thực, đại đồng - niềm tin vào một Thượng 
đế. Ngài ở trong tôi và cũng ở bên ngoài tôi, trong mọi người và mọi sự 


vật đang sống072. 

Những thái độ và sự hiểu biết có tính lịch sử về Thượng đế thì 
không quan trọng cho bằng sự hiểu biết hiện hành về Thượng đế. Trong 
hiện tại, Thượng đế ngày càng được vén mở ra với chúng ta. Mọi tôn 
giáo quá khứ nên được phán đoán bởi những hình thức tôn giáo đương 
đại, chứ không phải ngược lại. 

Nếu một người nghĩ rằng, sau khi y hiến tế và cầu nguyện, Thượng 
đế sẽ chiều theo ý chí của y và phục vụ ÿy - thì y đã làm biến dạng, hay 
bóp méo tôn giáo. Theo đức tin đích thực, một con người công chính 
biết cái mà Thượng đế muốn y làm - theo ý chí của Ngài - và rồi cầu 
nguyện rằng y có thể làm điều này, và phục vụ Ngài. 


LINH HỒN 


Sự hiểu biết về chính bạn - cái tôi tâm linh của bạn, chứ không 
phải cái tôi vật lý - cho bạn quyền lực của mình. 

Hai điều trọng yếu cho đời chúng ta. Thứ nhất, bằng cách nào 
chúng ta hiểu được nguồn gốc tâm linh của ta; thứ hai, bằng cách nào 
cái sự khởi đầu này tự biểu hiện chính nó trong thời gian và không gian. 
Tuy nhiên, sự thực là chi có cái thứ nhất hiện hữu. Cái thứ nhất có thể 
hiểu được, nhưng không thể thấy được. Cái thứ hai có thể thấy được, 
nhưng không thể hoàn toàn hiểu được. 

Chúng ta không nên nghĩ, hoặc nói: “Tôi sống”. Chúng ta nên nghĩ 
và nói: “Không phải tôi sống, mà lĩnh hồn của Thượng đế đang sống trong tôi”. 

Những cái đối nghịch nhau, chúng thu hút nhau. Đối với chúng ta, 
dường như cuộc sống như chúng ta biết nó, thì được cấu thành bởi cái 
mà chúng ta có thể cảm nhận về mặt vật lý. Tuy nhiên, những giác quan 


của ta không thể được hiểu một cách hoàn toàn, bởi vì chúng không 
thực sự hiện hữu. Cái thực sự hiện hữu là lĩnh hồn ta. 


MỘT LINH HỒN TRONG TẤT CẢ 


Mọi sự trở nên phức tạp và lẫn lộn khi chúng ta cố theo đuổi cách 
sống của riêng ta trong cuộc đời. Nếu, thay vì phục vụ những ham 
muốn thể xác, chúng ta phục vụ linh hồn nội tại của ta, thì mọi sự trở 
nên đễ dàng và giản dị. 

Thật dễ chấp nhận những bất hạnh của chúng ta khi chúng phát 
khởi từ hoàn cảnh bên ngoài: Bệnh tật, hỏa hoạn, động đất, vân vân. 
Nhưng thật đau đớn khi phải chịu đựng những bất hạnh gây ra do kẻ 
khác, những người huynh đệ, tỉ muội của mình - là những người mà lẽ 
ra nên yêu thương lẫn nhau. 

Nếu người ta có thể hiểu rằng, họ không chi sống một cuộc sống 
riêng tư cá thể, mà còn thông qua cuộc sống chung, thì họ sẽ biết rằng 
khi họ làm điều tốt cho kẻ khác, họ làm điều tốt cho chính mình. 

Đôi khi người ta nghĩ rằng nếu họ thoát khỏi Thượng đế, họ sẽ 
được tự do. Tuy nhiên, lại xây ra cái ngược lại. Những ai mà thực sự tự 
do thì họ được hợp nhất với Thượng đế, thông qua lĩnh hồn Ngài đang 
sống trong tất cả chúng ta. 


THƯỢNG ĐỂ 


Chúng ta không nên yêu những con người, mà nên yêu Thượng đế 
trong mọi con người. 

Tôi bắt đầu hiểu linh hồn tôi và khởi sự suy nghĩ: “Tôi là cái øì?” 
Thân thể tôi không thực sự là tôi; cũng hệt như vậy, những cảm xúc và ý 
tưởng của tôi, không phải là tôi. Vậy thì cái gì là “tôi”? Tôi biết có một 
“cái tôi” mà không gì có thể xảy ra bên ngoài nó. Nó là “một cái gì đó” 
bên trong tôi, mà tôi gọi là linh hồn nội tại của tôi. Đây là “cái tôi” chân 
thực. 

Thượng đế hoặc không hiện hữu, hoặc hiện hữu ở mọi nơi, trong 
mọi sự. 

Đừng bị bối rối rằng bạn không thể hoàn toàn hiểu Thượng đế. 
Chúng ta không thể mô tả Thượng đế với những lời của riêng mình, bởi 
vì cái này sẽ không phải là Thượng đế. Tuy nhiên, chúng ta có thể biết và 
cảm nhận với sự chắc chắn rằng, vị Thượng đế mà chúng ta không thể 
hiểu trọn vẹn, vị ấy hiện hữu. 


SỰ HỢP NHẤT TRONG LINH HỒN 


Chúng ta chỉ có một hướng đạo viên chân thực, đó là linh hồn bên 
trong của mình, nó bảo chúng ta phải làm cái gì. Một cái cây vươn ra, 
một cách bản năng, về phía mặt trời. Một bông hoa biết khi nào là thời 
điểm để tạo hạt, sao cho hạt của nó sẽ rơi xuống đất và mọc lên. Linh 
hồn nội tại của chúng ta bảo chúng ta hợp nhất với cái linh hồn vốn 
sống khắp mọi nơi - cái linh hồn này ngỏ lời với mọi sinh vật đang sống. 

Thế giới được sáng tạo trong một cách thức mà, khi mười người 
đang làm việc cùng nhau, họ sẽ sản xuất ra nhiều hơn một trăm người 
làm việc theo cá thể. Tất cả những vấn đề của chúng ta không đến từ 


những mùa gặt thất bát, hỏa hoạn, những tên trộm cắp, hay những kẻ 
thù, mà bởi vì chúng ta sống quá tách biệt với nhau. 

Bạn càng yêu một người, bạn càng cảm thấy gần gũi với họ. Khi 
bạn yêu, thì dường như người này và bạn là một. 

Tôi sẽ không bao giờ tìm kiếm sự cứu rỗi cá nhân. Tôi sẽ luôn luôn 
sống và phấn đấu cho sự cứu rỗi của tất cả mọi người. 


s41 
TÌNH YÊU ĐẠI ĐỒNG 


Chúng ta nên yêu con người không vì tính cá thể của họ, mà vì sự 
kiện rằng, mỗi người là láng giềng của ta, vốn có linh hồn của Thượng 
đế bên trong. Tình yêu này sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui chân 
thực. 

Ban đầu, những từ “yêu Thượng để” có vẻ như kỳ lạ đối với chúng 
ta. Làm thế nào mà chúng ta có thể yêu Thượng đế khi chúng ta không 
thể hiểu Ngài trọn vẹn? Khi bạn chấp nhận rằng Thượng đế là tình yêu, 
thì những từ này trở nên giản dị và rõ ràng. Việc yêu chính tình yêu, 
tiến gần đến tình yêu, trở thành một phần của tình yêu - tất cả những 
cái này thì rõ ràng và đơn giản trong trái tim của mọi con người. Chúng 
ta luôn luôn yêu Thượng đế, bởi vì Ngài là chính tự thân tình yêu. 

“Thân thể chúng ta thì yếu đuối, thối tha, và phải chết. Thế nhưng, nó có 
một ho báu vĩ đại bên trong - cái lĩnh hồn vĩnh cửu của Thượng đế. Ngay khi 
chúng ta hiểu điều này, chúng ta bắt đầu yêu mọi người, và trở nên hạnh phúc”. 

Gregory Skovoroda 

Tôi đang nghĩ rằng tôi đang bắt đầu đánh mất ký ức của mình. Tôi 
quên rằng tôi là Lev Tolstoy27. Cái gì khác còn lại với tôi? Cái còn lại 
trong tôi, mà tôi hiểu một cách rõ ràng - là tình yêu, đây là cái còn lại. 


TỘI LỖI 


Sự khác biệt giữa một người tốt và một người xấu, không phải là 
người này có tội nhiều hơn người kia, mà rằng người này biết những tội 
lỗi của y, cố gắng trừ bỏ chúng, và chiến đấu chống lại chúng; ngược lại, 
người kia thì không biết, hay không quan tâm đến việc tự cải thiện 
mình. 

Nếu một người nói: “Chống lại những lội lỗi của mình thì không bố 
công, bởi vì cho dẫu ta chiến đấu nhiều bao nhiêu, ta cũng không thể loại trừ 
chúng”, thì cũng như thể nói rằng: “Đừng cho tôi thực phẩm, bởi vì ăn xong 
tôi sẽ vẫn đói”. Chỉ duy cuộc chiến đấu chống lại những tội lỗi của ta, mới 
là cái cốt tủy của đời người. 

Nghĩ rằng bạn tội lỗi là chưa đủ. Bạn nên biết, về những phương 
diện nào bạn phạm tội nhiều hơn, và về những phương diện nào, bạn 
phạm tội ít hơn. 


s42 
SỰ CÁM DỖ 


Nếu người ta chỉ ăn khi rất đói, và chi ăn thực phẩm bình thường, 
giản đị, thì họ sẽ có ít bệnh tật hơn, và họ sẽ dễ dàng chống lại những 
tội lỗi và những sai phạm khác. 

Socrates khuyên học trò của mình nên dùng loại thực phẩm nào, 
loại đồ uống nào, và nên làm loại công việc nào, trong liều lượng nào, 
mà sẽ tốt nhất cho linh hồn nội tại của họ. Ông nói, nếu bạn theo đúng 
lời khuyên này, thì bạn sẽ là vị bác sĩ tốt nhất của chính mình. 


Bạn nên làm chủ những tập quán của mình; đừng để chúng làm 
chủ bạn. 

Càng ít tập quán, chúng ta sẽ càng chịu đựng ít sự vất vả hơn07?. 

Với mỗi giờ, ngày và năm đi qua, mỗi lúc càng có nhiều người bị 
hấp dẫn bởi việc ăn chay¿73. Chẳng bao lâu, tất cả mọi người sẽ hiểu sự 
tàn nhẫn của việc giết hại để thỏa mãn cái dạ dày của họ. 


DỤC VỌNG VÀ ĐAM MÊ 


Một thanh niên và thiếu nữ nên làm gì khi họ đến thời điểm khởi 
sự dấn mình vào tình dục? Câu trả lời là giữ thuần khiết như có thể, 
chọn sự trinh bạch nếu có thể. Rồi đời bạn sẽ tốt lành. 

Một người nam và nữ trẻ nên làm cái gì, nếu họ trở nên dính líu 
vào quan hệ tình dục? Họ nên kết hôn, và sống với nhau phần còn lại 
của đời họ. 

Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Jesus đã ca ngợi và đánh giá cao 
trẻ con, và nói rằng, nước Trời thuộc về chúng. Cái vốn không được mặc 
khải cho kẻ khôn ngoan, lại được mặc khải cho trẻ con. Trong mọi thế 
hệ và gia đình, chúng ta thấy xuất hiện những linh hồn thuần khiết nhỏ 
bé - những đứa trẻ mà chúng có thể giữ nguyên vẹn trạng thái thuần 
khiết. Cuộc sống thì giống như một dòng sông đầy bùn và chất dơ bẩn, 
nhưng có nhiều con suối sạch, đẹp đế chảy vào trong nó. 

Sự xấu hổ là một biểu đạt của niềm mong ước tự nhiên của một 
người, muốn được trinh bạch. Thú vật không cảm thấy xấu hổ. 


s4S 
LAO ĐỘNG VÀ NHÀN RỒI 


Người nào không làm gì cả, có nhiều kẻ phụ tá. 

Khi quỷ sứ đi câu để bắt những con người, hắn đặt nhiều loại mồi 
trên lưỡi câu của hắn. Tuy nhiên, một kẻ lười biếng không cần mồi. Y 
chi đơn giản nuốt cái lưỡi câu trần. Tâm trí của một kẻ lười biếng là sân 
chơi của quỹ sứ. 

Một trong những ngộ nhận lớn nhất mà chúng ta có thể có, là niềm 
tin rằng một người hạnh phúc khi y đang không làm gì cả - một quan 
niệm sai lầm, được khẳng định trong niềm tin rằng thiên đàng là một 
nơi chốn, mà ở đó người ta không làm gì cả. 

Nếu cuộc sống thường nhật của một người là một lề thói tẻ nhạt 
đều đặn, thì y không thể nghĩ về cuộc sống tâm linh nội tại của mình. 
Hãy cố tìm thấy thời gian rảnh để quan sát và suy tư về đời bạn - trong 
cô độc. 


s4€£ 
THAM LAM VÀ GIÀU CÓ 


Người ta nên cố làm giàu linh hồn nội tại của mình. Trong thực tế, 
phần lớn người ta dồn những nỗ lực của họ vào việc thủ đắc càng nhiều 
của cải, và càng nhiều vật thể như họ có thể sở hữu. 

Đối với kẻ ngoại đạo, sự giàu có là danh vọng, và giàu là tốt; nhưng 
đối với những người Ki-tô chân thực, thì sự giàu có là một tội lỗi. Nói 
“một người Ki-tô giàư” là vô nghĩa, bởi vì nói như vậy thì cũng như nói 
“sắt ở thể lỏng” vậy. 

Nếu sự giàu có được tạo ra bằng lừa đảo, như trong kinh doanh, 


vốn chia cách những con người, hay do việc làm tiền thiếu lương thiện, 
hoặc do sự cám dỗ nào khác, thế thì cái sự giàu có này - cho dù một số 
tài sản đã được bố thí trong việc từ thiện - còn tệ hơn nhiều so với bất cứ 
sự trộm cắp nào, mà vì đó người ta bị trừng phạt trong một pháp đình. 

Bất luận một người thủ đắc được bao nhiêu thứ, thì y sẽ không bao 
giờ thỏa mãn, bởi vì y sẽ luôn thấy kẻ khác giàu hơn mình. Chỉ có một 
cách duy nhất để hạnh phúc: Thỏa mãn với cái mà bạn có, và không 
mong ước có thêm. 


s4 
GIẬN VÀ THÙ 


Chỉ có một điều cần thiết: Tất cả chúng ta nên có một trái tim 
thuần khiết, một trái tim không có sân hận, phiền não, hay sự thù 
nghịch. 

Nếu bạn cảm thấy thù nghịch đối với một người khác, hãy nghĩ về 
trạng thái nội tại của họ. Đừng nghĩ về chính bạn, hoặc đừng muốn tự 
chứng tỏ là mình đúng. 

Trong những ý tưởng lặng lẽ, nội tại của bạn, hãy cố tìm thấy cái 
tốt trong kẻ khác. Đừng nói bất cứ điều gì xấu về kẻ khác - cũng đừng 
nghĩ xấu về họ. Khi bạn tương tác với một người, hãy cố tìm càng nhiều 
miếng đất chung càng tốt; và hãy cố nuôi dưỡng cái cảm nhận này. 

Để ngừng giận một người, và thay vào đó tìm sự bình an, sự tha 
thứ và tình yêu đối với y, hãy tự nhắc nhở bạn về những tội lỗi mà bạn có 
thể có chung với người đó, và so sánh chúng. 


s4 
KIÊU MẠN 


Mọi người khi quay vào bên trong, dồn tiêu điểm trên chính mình, 
thường nghĩ rằng đời của chính y là cuộc đời đích thực duy nhất, và 
cuộc đời kẻ khác là không quan trọng. Nếu mỗi người đều nghĩ rằng đời 
của riêng mình là quan trọng hơn đời kẻ khác, thì cuộc đời của mọi 
người đều bình đẳng. 

Cỏ dại, khi chúng mọc len vào trong một cánh đồng lúa mạch, hút 
nước từ đất, ngăn chặn ánh mặt trời, và khiến cho lúa mạch tốt bị mất 
nước. Lòng kiêu mạn trong một người cũng tác hại tương tự. Nó tước đi 
quyền lực của y, và đóng nhốt y khỏi ánh sáng của chân lý. 

Một người càng kiêu ngạo thì những kẻ sử dụng y càng nghĩ rằng y 
ngu xuẩn và cố ngược đãi, thao túng y. Lòng kiêu mạn đi tay trong tay 
với sự ngu xuẩn. 


244 
KIÊU MẠN VÀ HƯ DANH 


Khi giáo dục trẻ con, trong số những điều trước tiên mà chúng nên 
được dạy là: Những hành động của chúng không nên lệ thuộc vào dư 
luận của kẻ khác). 

Mọi việc làm tốt đều ẩn chứa lòng ham muốn danh vọng, sự tán 
thành hay lời khen ngợi của người khác, và điều này trong tự thân nó thì 
không xấu. Cái xấu nằm ở chỗ, hành vi đó được làm chỉ vì danh vọng. 

Những vấn đề chủ yếu của chúng ta không đến từ một số người 
thực sự xấu, mà từ đám đông khổng lồ bao quanh chúng ta, nó kéo tất 
cả chúng ta vào trong cùng một hướng, hệt như một cơn thác lũ. 


Lòng kiêu mạn và việc tìm kiếm hư danh là những y phục sau cùng 
mà bạn sẽ phải cất bỏ. Thật khó mà cất bỏ chúng, mặc dù chúng ngăn 
cản linh hồn bạn, không cho nó tự do. 


s50 
PHÁN XÉT VÀ TRỪNG PHẠT 


Hãy đáp trả điều ác với điều thiện, và hãy tha thứ cho mọi người. 
Chỉ khi nào tất cả chúng ta sống cách này, thì điều xấu ác mới sẽ biến 
đi. 

Rất thường khi, có những người không tán thành lời dạy của đấng 
Christ: Lấy đức báo oán. Họ nói rằng nếu chúng ta theo luật tắc này, thì 
trật tự hiện hành của thế giới sẽ bị hủy diệt. Nhưng bài học này được 
dạy cho thế gian, nhằm tiêu diệt cái trật tự cũ kỹ, xấu xa, để tạo ra một 
trật tự mới, tốt đẹp, mang phẩm chất của Chúa. 

Rõ ràng là những con người khác biệt nhau, định nghĩa cái xấu ác 
trong những cách khác nhau. Cái mà Peter nghĩ là tốt, Ivan sẽ thấy là 
xấu. Nếu Peter phản ứng lại niềm tin của Ivan bằng điều xấu, thì điều 
xấu sẽ tiếp tục tăng trưởng. Do vậy, chúng ta nên phản ứng chỉ bằng 
điều thiện. 


451 


BẠO ĐỘNG VÀ CHIẾN TRANH (a) 


Tại sao dễ lèo lái cuộc sống của kẻ khác, và bảo họ phải làm cái gì? 
Người ta làm điều này, bởi vì nếu họ làm những quyết định sai, thì kẻ 


phải chịu khổ không phải là chính họ. 

Người nào bảo kẻ khác phải làm cái gì với đời họ, thì không có thời 
gian để sống đời của chính mình. 

Một số người cưỡng bách kẻ khác sống theo những quan điểm mà 
họ đã áp đặt, và rồi cố tìm ra những lời biện minh cho sự bạo động được 
cần đến để áp đặt chúng. 

Người ta dành phần lớn sự chú ý của họ cho những hình thức bên 
ngoài của những mối quan hệ của họ - những nghi lễ và cách cư xử. 
Những hình thức thì không quan trọng. Cuộc sống chân thực được tìm 
thấy trong việc thiết lập quan hệ với những con người. 


BẠO ĐỘNG VÀ CHIẾN TRANH (b) 


Từ bất cứ quan điểm nào, nếu chấm dứt được sự bạo động trên thế 
gian này, thì cuộc sống của mọi người sẽ được cải thiện. 

Ki-tô giáo dạy chúng ta làm theo ý chí của đấng Christ, và không 
theo a1 khác; sự xấu ác chống lại ý chí này. 

Sự tự đo, tính đạo đức và phẩm giá của con người được đặt cơ sở 
trên cái tiền để rằng, một người thực hiện những việc làm tốt, không 
phải vì bị ép buộc phải làm, mà bởi vì giọng nói nội tại của ÿ. 

Cái gì có thể ngu xuẩn hơn cái lời phát biểu rằng, một người sống 
bên kia sông có quyền giết tôi, chi vì kẻ cai trị đất nước y đang cãi vã với 
kẻ cai trị đất nước tôi? 

Bạn không thể vừa cai trị, vừa vô tội. 


Đức tin chân thực không cần định chế của giáo hội chính thức. Cái 
định chế đó là sự nô lệ639), 


Cái định chế càng phi logic và có hại, thì nó càng có nhiều sự vĩ đại 


ĐỨC TIN 


giả tạo, sự hào nhoáng, và sự kênh kiệu; nếu khác đi, nó đã không thể 
lôi kéo những con người. Đây là cái định chế chính thức của giáo hội. 

Thật kinh khủng khi nghĩ rằng, những lời dạy vĩ đại, cần thiết, và 
đơn giản của Ki-tô giáo đã bị thay đổi bởi giáo hội chính thức, trở thành 
một tín ngưỡng và sự thôi miên thô lỗ, nhằm khêu gợi những đặc tính 
thấp kém, hạ đẳng của con người), 

Niềm tin của chúng ta vào những phép mầu đến từ lòng kiêu mạn 
của mình. Chúng ta nghĩ rằng, chúng ta là những sinh vật thụ tạo quá 
quan trọng, đến nỗi vì quyền lợi của chúng ta, Thượng đế đã thay đổi 
dòng chảy của cuộc đời này. 


s5+ 
KHOA HỌC SAI LẦM 


Hãy học, không phải để trở thành một học giả, mà để bạn có thể 
sống một cuộc sống tốt hơn. 

Một người được ban cho trí năng, để y có thể nhận thức rõ ý nghĩa 
của cuộc đời - làm thế nào để sống một cuộc sống tốt và làm thế nào để 
không sa vào những lối đi xấu. 

Chân lý thiêng liêng thường hay được vén mở (mặc khải) cho 
chúng ta trong lời nói của kẻ thất học hay của một đứa trẻ, chứ không 
phải trong những ý tưởng có hại và sai lầm mà những học giả viết trong 


những cuốn sách của họ082), 

Nhà văn và tiểu thuyết gia đều có cùng một khuôn mẫu như số còn 
lại của chúng ta trong cuộc đời. Phần lớn những con người, đều hoặc là 
ngu xuẩn, hoặc là sai lầm. Do vậy, có quá nhiều cuốn sách xấu, và đọc 
chúng chỉ tổ mất thì giờ, tiền bạc và công sức. Những cuốn sách xấu thì 
không chỉ vô ích, chúng còn có hại. Cứ mười cuốn sách, thì có đến chín 
cuốn được xuất bản chỉ để moi tiền từ túi của chúng ta. Cho nên tốt 
nhất là không đọc những cuốn sách “thời thượng”, phổ biến nhất. Trước 
hết, hãy cố đọc và nghiên cứu chi những tác giả kiệt xuất nhất của mọi 
thời đại và mọi dân tộc, bởi vì chỉ có những tác giả này mới dạy và giáo 
dục chúng ta. 


455 
NÔ LỰC 


Một nỗ lực tốt chỉ tốt khi nó được lặp lại. Khi bạn ngã xuống, hãy 
tiếp tục đứng lên; đừng rơi vào trong tuyệt vọng khi bạn phải lặp lại 
những nỗ lực của mình. 

Bạn nên theo gương một con sâu bướm. Nó làm việc cho đến thời 
điểm khi mà nó có thể trở thành một con bướm và bay lên. Nếu bạn nỗ 
lực cải thiện linh hồn mình, thì bạn sẽ tìm thấy đôi cánh của riêng 
mình. 

Bạn sẽ không bao giờ thấy cái kết quả chung cục của những nỗ lực 
của mình, bởi vì bất luận bạn đi bao xa, thì sự hoàn hảo vẫn lẩn tránh 
bạn. Nỗ lực không phải là cái dụng cụ để đạt tới sự thiện, mà tự thân nó 
chính là sự thiện. 

Tôi là cái dụng cụ mà Thượng đế đang dùng. Để đạt mục đích của 
mình, bạn nên mài giũa, chăm sóc cái dụng cụ của bạn - linh hồn nội 


tại của bạn - giữ cho nó vừa sạch sẽ, vừa sắc bén. 


s5“ 
HY SINH 


Tôi không thích cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy như thể tôi bị 
chìm sâu trong tội lỗi¡283); ngay khi tôi vừa thoát khỏi một tội lỗi, tôi lại 
rơi vào một tội lỗi khác. Làm thế nào tôi có thể cải thiện đời mình? Thực 
vậy, nó thường thậm chí trở nên tồi tệ hơn, bởi vì trong quá khứ, tôi 
thường chỉ sống cho thân thể mình. Bây giờ, đời tôi đang trở nên tốt 
hơn, bởi vì tôi đang cố cải thiện linh hồn mình. 

Cái điều thiện, niềm hạnh phúc, hay sự tự do cao nhất mà một 
người có thể đạt được, nằm trong việc tự phủ nhận chính mình cho lòng 
yêu thương. 

Càng sống lâu, bạn càng nhận thức rằng, bạn sẽ không có mọi thứ 
mà mình muốn từ cuộc đời, và đời bạn có thể kết thúc bất cứ khoảnh 
khắc nào. Rồi bạn bắt đầu hiểu rằng, không có cuộc sống chân thực 
trong thân thể mình, và khi bạn đã đạt tới sự hiểu biết này, bạn ngừng 
sống cho thân thể mình, và tập trung trên linh hồn của Thượng đế. 


KHIÊM CUNG 


Một người càng ít thỏa mãn với chính mình, y sẽ càng hữu ích cho 
kẻ khác. 
Mọi người đều biết một cái gì đó về chính mình mà nó tồi tệ hơn 


cái mà láng giềng của y đã làm. Nếu bạn giữ điều này trong trí, thì sự 
khiêm cung trở nên dễ dàng. 

Hãy cố thấy cái tiềm năng thực thụ của mình. Nếu bạn biết nó, thì 
đừng khoe khoang về nó với kẻ khác. 

Bạn không nên quên những tội lỗi của chính mình, bởi vì như thế, 
bạn sẽ tha thứ cho những tội lỗi của kẻ khác một cách dễ dàng hơn. 

Luôn luôn có một điểm đen trong bất cứ ánh mặt trời nào. Nó là 
cái bóng của lòng tự trọng của tôi. 


CHÂN LÝ 


Nếu đời chúng ta mâu thuẫn với thiên nhiên, thì tốt hơn nên chấp 
nhận sự thật đó hơn là che giấu nó. Chúng ta có thể thay đổi đời ta theo 
sự thật¿$2, nhưng chúng ta không thể thay đổi sự thật. 

Khi chúng ta nhìn vào công việc của ai đó, ta cứ ngỡ rằng, nếu cố 
gắng ta cũng có thể làm tương tự. Khi thấy một người đang nói sự thật, 
ta nghĩ rằng ta có thể làm tương tự, nhưng thật ra không dễ dàng như 
vậy. 

Sống với một điều dối trá đôi khi dễ hơn, và thuận tiện hơn nói sự 
thật, và thật khó mà ngừng nói dối. Khi bạn nói sự thật, bạn không cần 
phải nói thêm cái gì khác. Khi bạn nói dối, bạn phải tiếp tục nói dối, để 
biện minh cho những lời nói dối trước đó. 


454 
NỔ LỰC 


Nếu bạn phải chọn giữa việc bận rộn suốt ngày với hoạt động vô 
ích, tán gẫu trống rỗng, hoặc không làm gì cả, thì tốt hơn là nên không 
làm gì cả, thay vì làm những điều trống rỗng, có hại. 

Không có gì quan trọng hơn cho sự tăng trưởng nội tại của bạn, 
cho bằng tránh làm những điều sai trái. Nó có thể trở thành một thói 
quen, và có thể mang đến cho bạn đức hạnh chân thực. 

Những phép mầu là cần thiết khi người ta không có nền tảng tri 
thức cho đức tin của họ. 

Một nài ngựa dùng những sợi dây cương để kiểm soát con ngựa, 
chứ không chỉ để giữ thăng bằng. Cũng như vậy, một người tốt không 
chỉ biết sự giận dữ là xấu, mà còn dùng tất cả sức mạnh của mình để 
kềm chế nó. 


LỜI NÓI 


Nếu bạn giúp kẻ khác loại trừ những tội lỗi của họ, thì Thượng đế 
sẽ giúp bạn gấp hai lần để loại trừ những tội lỗi của bạn. 

Nếu bạn biết sự thật, hay nghĩ rằng bạn biết, thì hãy trình bày nó 
một cách giản đị, trong một cách thức sao cho nó sẽ không mâu thuẫn 
với những quan điểm của những người khác. 

Những hành động của chúng ta, cả tốt lẫn xấu, thì giống như 
những đứa trẻ. Chúng sống và hành động không theo ý chí chúng ta, 
mà theo cuộc đời riêng của chúng. Nếu bạn làm một điều tốt hay xấu, 
nó lao vụt xa khỏi bạn, xa hơn bạn nghĩ. 

Bạn càng nói nhiều, bạn sẽ càng làm việc ít đi. 

Sức mạnh đích thực của một người, nó không nằm trong cái thời 
khóa biểu bận rộn hay trong những hành động ồn ào của y, mà nằm 


trong cái niềm mơ ước thầm lặng và thường trực của y, muốn làm cái gì 
tốt, như được diễn đạt trong những ý nghĩ, lời nói, và hành động của ÿy. 


Ý NGHĨ 


Một người có tự do để chọn trong số nhiều hành động, di chuyển 
sang bên phải, bên trái, hay lưu lại trong một nơi chốn. Những chọn lựa 
phức tạp hơn là những chọn lựa mà hướng dẫn những cảm xúc của bạn, 
chẳng hạn như: Cứ tiếp tục giận dữ, hay từ bỏ sự giận dữ. Sự lựa chọn 
khó khăn nhất trong việc diễn đạt sự tự do của bạn, là cho ý nghĩ của 
bạn một chiều hướng đúng. 

Trầm cảm là trạng thái của linh hồn bạn khi bạn không thấy chút ý 
nghĩa nào trong đời mình, hay trên thế gian. Chỉ có một cách chữa trị 
đích thực duy nhất: Hãy tìm kiếm những ý nghĩ tốt của riêng bạn và của 
những người khác, mà sẽ giải thích cho bạn rõ, là bạn nên làm cái gì với 
đời mình. 

Trong cầu nguyện, bạn tiếp nhận cái sự thật lớn nhất, mà có thể 
được vén mở cho bạn. 

Đấng Christ nói: “Khi ngươi cầu nguyện, hấy cầu nguyện một mình. Chỉ 
lúc đó, Thượng đế mới sẽ lắng nghe ngươi. Thượng đế ở bên trong ngươi, những 
để cho Ngài có thể nghe người, ngươi cần phải cất bỏ khỏi ngươi bất cứ cái gì vốn 
che giấu Ngài”. 


KHÔNG CÓ ĐIỀÊU XẤU ÁC 


Nếu bạn cảm thấy chính mình bệnh và yếu, thì hãy nhớ rằng, nếu 
bạn không thể làm cái gì tốt, bạn nên tránh làm những điều xấu. 

Cái xấu ác là cánh đồng đang được cày bởi sự thiện», là gỗ bị đốt 
trong lửa của sự thiện, là ngọn nến được thắp trong ánh sáng của sự 
thiện. 

Tất cả mọi khốn khổ và bất hạnh của bạn không có ý nghĩa gì khi 
bạn hiểu rằng, cái xấu ác của thế gian này chi nằm trong thái độ của 
bạn và ở bên trong bạn. 

Bất cứ bất hạnh hay sự khổ nào, thì không xấu như nỗi sợ phải đối 
mặt với nó(289), 


s¿2 
SỐNG TRONG HIỆN TẠI 


Nếu bạn làm một cái gì đó và nghĩ về những hậu quả, thì bạn làm 
nó chỉ cho riêng mình. 

Những hậu quả của phần lớn những hành động của chúng ta, thì 
không được vén mở cho chúng ta, bởi vì chúng ta sống trong một thế 
giới bị giới hạn, và những hậu quả thì không có giới hạn. Nếu bạn có 
thể thấy mọi hậu quả của một hành động, thế thì cái hành động đó có ít 
ý nghĩa. 

“Hãy chỉ làm cái mà bạn đang làm bây giờ, và tin rằng khoảnh khắc này 
sẽ tốt đẹp cho những giờ, những năm, và những thế kỷ sẽ đến". 

Ralph Waldo Emerson 

Cái quan trọng không phải là chiều dài của đời bạn, mà là chiều 
sâu của nó. 

Thật kỳ lạ, chúng ta được nối kết chặt chẽ ra sao với thế gian này. 
Thế nhưng, đồng thời tôi hiểu thế gian này chỉ là một ảo tưởng, rằng có 


một thế giới khác, một mục đích khác cao hơn. 


sé+ 
CÁI CHẾT 


Chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị cho cái chết, không phải bằng ăn 
kiêng, viết di chúc, hay nói lời từ biệt với những ai mà ta quen biết, mà 
bằng cách sống đời ta trong đường lối mà Thượng đế muốn chúng ta 
sống. Bàn tay của Thượng đế đã đưa tôi vào trong cuộc đời này, và tôi sẽ 
trở lại với Ngài khi đời tôi kết thúc. 

Những kẻ nào không hiểu mục đích thực sự của cuộc sống, thì 
không thể thực sự hiểu cái chết. 

Khi chúng ta đi từ một cảnh này sang một cảnh khác, cái quang 
cảnh thay đổi. Cái mà chúng ta - trong một khoảnh khắc - nghĩ là thực 
tại, thì nó chỉ là một màn kịch trên sân khấu. Cũng như vậy, vào khoảnh 
khắc lâm chung, một người thấy những gì thực sự hiện hữu, cả ở đây 
lẫn ở ngoài kia - điều này làm cho cái khoảnh khắc lâm chung trở thành 
thực sự trọng yếu. 

Vào lúc lâm chung, ngọn nến của một người - làn ánh sáng mà 
dưới đó y viết cuộc đời mình: Đầy lo âu, dối trá, thống khổ, và điều xấu 
ác - ngọn nến này làm rực sáng môi trường xung quanh với một làn ánh 
sáng đặc biệt, rực rỡ, tạo ra một âm thanh răng rắc, và rồi biến đi mãi 
mãi. 


SAU CÁI CHẾT 


Mọi sự trên thế gian này bắt đầu, phát triển, và chấm dứt. Cái này 
bao trùm những thành quả, hoa trái của mặt đất và những mùa của 
năm. Những người khôn ngoan, trong phút lâm chung, thấy cái chết 
trong cách tương tự. 

Có một điều quan trọng: Biết Thượng đế muốn cái gì từ chúng ta. Cái 
này được biểu đạt rõ ràng từ bên ngoài bằng những lời nói, và từ bên 
trong bởi lương tâm chúng ta, và tôi hiểu rằng, tôi phải hướng tất cả 
năng lượng của tôi về việc chu toàn ý chí của Tôn Sư. 

Cái hình thức của sự hiện hữu của chúng ta biến đi, nhưng cái linh 
hồn nội tại thì không, nó cũng không thể biến đi, bởi vì nó hiện hữu bên 
ngoài thời gian và không gian. Nó là cái duy nhất hiện hữu. 

Chúng ta có thể giả định rằng, sự sống sau cái chết sẽ khởi đầu 
trong một cách thức tương tự như cuộc đời này - với việc hiểu biết về 
nơi chốn của chúng ta trong hoàn cảnh mới. 


Sé£ 
HẠNH PHÚC 


Cầu xin Thượng đế cho bạn một cái gì đó tốt, thì hệt như ngồi đằng 
trước một dòng suối và yêu cầu nó dập tắt cơn khát của bạn. Cái thiện 
được ban cho bạn; bạn nên biết cách dùng nó. 

Chi có một ý nghĩa cho cuộc đời này: Sự tốt lành cho tất cả. Sự sống 
thì được biểu hiện một cách khác nhau trong những vật thụ tạo khác 
nhau, để cho mọi người đều sẽ hân hoan. Đối với những con người, thì 
cái tốt lành cho bạn, là cái tốt lành cho tất cả. 

Người ta thường hay tiếc cái mà họ không đạt được và cái mà họ 
vẫn còn ham muốn. Cái này là quan trọng nếu bạn chỉ nghĩ về thân xác, 
bởi vì tất cả những gì xảy ra, thì đều tốt cho linh hồn. Cái xảy ra cho 


bạn, thì được Thượng đế gửi đến cho sự tốt lành của chính bạn. 
Tôi nghĩ rằng, cái quy tắc đầu tiên trong cuộc đời này nên là: 
Hãấy luôn luôn hạnh phúc và vui sướng. 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 
Địa chỉ: 6s - Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc@yahoo.com 
Điện thoại: O2⁄4.392,6.OO24; Fax: O24.392,6.OO31 


SUY NIỆM MỖI NGÀY 
Lev Tolstoy 
Đỗ Tư Nghĩa địch 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc 
Bùi Việt Bắc 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập 
Lý Bá Toàn 
Biên tập viên NXB 
Ngô Thị Hồng Tú 
Biên tập viên Khai Tâm: Tâm Thái Hòa Trình bày: Nguyễn Thu 
Phương Thiết kế bìa: Trần Kiến Quốc 
Sửa bản in: Tâm Thái Hòa 


Liên kết xuất bản và phát hành: 
Công ty TNHH Văn hóa Khai Tâm 
8 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM 
Điện thoại: Oo2.8.73O1.9777 - O2.8.73O1.6777 
Email: songdep@sachkhaitam.com 
Website: www.sachkhaitam.com 


In 2.ooo cuốn, khổ 13,s X 20,5 cm, tại Công ty CP In 
Khuyến học phía Nam. Trụ sở: 128/7/7 Trần Quốc Thảo, P.7, 
Q.3, Tp. HCM. Nhà máy in: Lô Bs-8, đường D4, KCN Tân Phú 
Trung, Củ Chi, Tp. HCM. Số XNĐKXB: 942-2018/ 
CXBIPH/93-16/HĐ. Số QĐXB: 497QĐ-NXBHĐ ngày 
21/O3/2O18. In xong và nộp lưu chiểu: Năm 2o18. Mã số sách 
tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-6O4-89-3373-9. 


Có vẻ như việc làm thay 
đổi xã hội và làm cho 
con người trở nên tốt 

hơn là một vấn đề đơn 
giản. Do vậy, chúng ta 
thường hay cố thay đổi 
những ai xung quanh ta 
và quên đi việc phát 
triển tâm linh của chính 
mình - tự phấn đấu để đạt 
tới sự toàn thiện nội tại. 
Con đường chân thực 
duy nhất để cải thiện xã 
hội là cải thiện cái tôi tâm 
linh của mình. 


0) Tolstoy, cũng như Gibran, phân biệt “quy luật của Thượng để - có tính tuyệt 
đối - và “quy luật của con người”, chỉ là những “quy ước nhân tạo”, có tính tương 
đối. Đạo Phật cũng công nhận hai loại chân lý: a/ Tương đối (tục để); b/ Tuyệt 
đối (chân đế). Tuy nhiên, đạo Phật không công nhận một vị Thượng đế có 
ngôi vị. Sự phân biệt hai loại chân lý này rất quan trọng cho cuộc sống của 
mỗi người. 

2) Chữ “Thượng để” ở đây được dịch từ chữ “God”. Tuy nhiên, từ 
“Thượng để” có nội hàm rất phức tạp. Trước mắt, cần phân biệt 3 loại 
Thượng đế: 

a. Của Hữu thần luận (theism). Đây là vị Thượng đế của Ki-tô giáo, 
Do Thái giáo và Hồi giáo... VỊ này sáng tạo ra vũ trụ và con người; có 
ngôi vị; có quyền thưởng phạt và an bài mọi sự, kể cả số phận con 
người. 

b. Của Phiếm thần luận (pantheism). Vô ngôi vị; Thượng đế ở đây chỉ 
là Thiên nhiên, Vũ trụ; chỉ là một nguyên lý điều hành vũ trụ, rất gần với 
Đạo của Lão Tử: Không có quyền thưởng phạt. (Xem Elemenfs oƒ 
Pantheism, Paul Harrison, ÑNXB Llumina Press, USA, 2oo4). 

c. Của Bán Phiếm thần luận (penentheism): Xin trích một đoạn của 
Paul Harrison: “Thượng đế vẫn đợc xem như là kẻ sáng tạo tối cao, toàn năng, 
một vị quan tòa có ngôi vị, nhưng Ngài không còn hoàn toàn tách rời khỏi sự 
sáng tạo của Ngài. Một phần của Ngài siêu việt lên không gian và thời gian. Do 
vậy, Ngài lớn hơn Vũ trụ và có trước Vũ trụ. Nhưng đồng thời, Ngài hiện hữu 
qua suốt Vũ trụ, trong mọi nguyên tử và mọi sinh vật”. 

Trong cuốn sách này, dường như Tolstoy nghiêng về Bán Phiểm 
thần luận? Đây là vấn đề cần được thảo luận thêm. 

ö) Rifuals. Bạn đọc lưu ý: Tolstoy luôn chú trọng nội dung (bên trong) của tôn 
giáo hơn là những nghi lễ hình thức bên ngoài. Ông còn chú trọng đến hành 
động, chứ không chl là “nói suông”. 2 Đây là một sự “nói đối” rất tinh tế - bởi 
vì, rất nhiều khi, chúng ta fự lừa đối mình mà không biết. 5 Chữ “linh hồn" có 
một nội hàm rất phức tạp: Nó được hiểu một cách khác nhau, tùy theo những 
tôn giáo khác nhau. Trước mắt, cần lưu ý: Đa phần các tôn giáo lớn (như Ki- 
tô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo) đều xem linh hồn là bất biến, trường cửu; và 


sau khi chết, linh hồn sẽ lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục và ở đó mãi 
mãi. Riêng Phật giáo, không công nhận có linh hồn bất biến, bất tử, và sau 
khi chết, (trừ những người đắc đạo, thoát khỏi vòng luân hồi và những người 
vãng sanh về Cực lạc quốc của đức A-di-đà), thì “thần thức” - tùy theo nghiệp 
lực của mình - sẽ thác sanh vào một trong ó cõi: Trời, Người, A-tu-la, Súc 
sanh, Ngạ quỷ, Địa ngục. Chúng ta thường dùng cụm từ “cõi vĩnh hằng”, 
nhưng dường như chúng ta đều rất mơ hồ về cõi ấy. (9) Inner selƒ: “Cái tôi nội 
tại”, cần chú ý đặc biệt cụm từ này. Từ “cái tôi” ở đây có nghĩa tốt, nó chi được 
Tolstoy tạm dùng, để chỉ cái “lĩnh hồn thiêng liêng” có sẵn, và nằm sâu trong 
mỗi người - nhưng có thể, phải đạt tới một mức độ phát triển tâm linh nhất 
định, hoặc một “cơ duyên" nào đó, thì ta mới có thể “nhận ra” nó. Chúng ta 
cần phân biệt “cái tôi nội tại” này với “cái tôi phàm tục” - có tính ích kỷ, luôn luôn 
tìm mọi cách để bảo vệ và phục vụ những lợi ích riêng tư của nó. Cũng cần 
lưu ý: Cụm từ “cái tôi nội tại” có thể có những nội hàm khác nhau, tùy theo 
những tư tưởng gia khác nhau, những tôn giáo khác nhau. Xin nêu một câu 
hỏi để chúng ta cùng suy nghĩ: “Cái tôi nội tại” ở đây giống và khác với “chân 
ngã” trong đạo Phật ở chỗ nào? 0) Suốt tập sách này, Tolstoy luôn đối lập thể 
xác và linh hồn. Theo ông, thể xác luôn làm hại linh hồn. ®' Đây là câu nói cần 
được suy ngẫm một cách đặc biệt - vì nó sẽ được tác giả lặp đi lặp lại thường 
xuyên trong suốt tập sách này. (9) Creafures. Chữ “sinh vật” ở đây có thể hiểu là 
“các loài hữu tình” - bao gồm con người và các loài động vật. ¿) Chúng ta cần 
biết: Từ năm 1885, Tolstoy là người ăn chay trường. Ông chống lại việc giết 
hại và ăn thịt thú vật. Rất gần với đạo Phật (chủ yếu là Bắc tông) ở chỗ này. 
Tolstoy sẽ còn trở lại vấn đề này nhiều lần. 6 Các nhà thần bí (mystics) lớn 
của nhân loại đều nói tương tự như Tolstoy: “Cảm nhận được sự hiện hữu của 
Thượng đế nhưng không thể thực sự hiểu Ngài”. Một số triết gia, chịu ảnh hưởng 
của khoa học, như Descartes, họ muốn dùng “lý trí” để chứng minh sự hiện 
hữu của Thượng đế. Nhưng đây là một sai lầm lớn, mà I. Kant đã chỉ rõ trong 
cuốn “Phê phán lý tính thực hành”. (Xem bản dịch của Bùi Văn Nam Sơn, NXB 
Tri Thức, 2o16). 12 Tùy theo các tôn giáo khác nhau, mà chân lý tối hậu sẽ có 
một tên gọi khác nhau: Thượng đế, Hữu thể tối cao, Tuyệt đối thể, Đạo, Phật 
tính, Chân như... Tuy nhiên, các tôn giáo đều có một điểm chung: Chân lý tối 
hậu ấy phải được tìm thấy ở thế giới nội tại bên trong mỗi người, chứ không phải 


ở bên ngoài. 43) Socrates có một tầm nhìn thật bao la! Về sau, những triết gia 
Khắc kỷ (Stoicist) cũng chịu ảnh hưởng của Socrates về nhiều điểm - kể cả 
việc tự xem mình là “công dân của thế giới”. 9 Xin nhắc lại, Tolstoy luôn xem 
linh hồn là “ông chủ đích thực” - và thể xác chỉ là “công cụ” mà linh hồn tạm 
nương vào đó để thực hiện những sứ mệnh mà Thượng đế đã giao phó. Nếu 
để cho thể xác trở thành “ông chử”, thì đó chi là việc “tiếm ngôi”! 05) Bản tiếng 
Anh: “Every person loves his or her own selƒ and there 1s absolutely nothing wrong 
with this”. Câu này có thể gây hiểu lầm. Ý của Tolstoy là phải ưu tiên “linh hồn” 
mình hơn thể xác. Nhưng chắc chắn, nếu bản ngã của ta đầy dục vọng thì sẽ 
tất sai trái, nếu ta yêu nói 0 Đạo Phật phân biệt “bản ngấ” với “chân ngã”. 
Chân ngã thì siêu việt cả “tốt” lẫn “xấu”; còn bản ngã, thì dù “tốt” đến đâu 
chăng nữa, cũng chi “tốt” một cách tương đối. ¿? Vô điều kiện: Không cần có 
một điều kiện nào cả. “Tình yêu vô điều kiện” - theo thiển ý - chỉ có được ở 
những bậc thánh. Hầu hết mọi con người trên thế gian đều yêu một cách “có 
điều kiện”. Chẳng hạn, một chàng trai thường yêu một cô gái vì một ánh mắt, 
một làn môi, một nụ cười, một mái tóc... Có nghĩa là đều có một “lý dơ” - đều 
có hai chữ: “Bởi vì...”. Nhưng nếu tình yêu được dựng xây trên một “điều kiện, 
thì khi điều kiện ấy mất đi, tình yêu đó cũng... chết! Điều ấy nói lên sự mong 
manh, phù du của những tình yêu trên trần thế. ¿8 Trong cuốn sách này, 
Tolstoy luôn nhấn mạnh đến “tình yêư”. Tuy nhiên, ta cần nhớ đây là thứ 
“tình yêu” rất bao la, chứ không phải thứ “tình yêu mong manh tựa khói” - như 
ta thường hiểu. ¿» Khi đọc tập sách này chắc hẳn nhiều người sẽ thấy rất... 
khó chịu! Bởi vì, Tolstoy thường nói “ngược lại” với những quan niệm thông 
thường. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào lịch sử, ta sẽ nhận thấy, từ thuở xa xưa, 
nhiều bậc hiền nhân đã phát biểu những điều tương tự như Tolstoy. Xin đơn 
cử vài vị: Chúa Jesus, Phật Thích Ca, Epictetus... Nhưng chúng ta sẽ bớt khó 
chịu khi hiểu rằng, các vị ấy có một tiêu chuẩn đạo đức cao hơn tiêu chuẩn 
đạo đức của lũ phàm nhân chúng ta. 

(2o) Đây là điều rất tinh tế: Khi đánh giá một hành vi đạo đức, các 
nhà đạo đức học thường đánh giá trên hai mặt: 

a. Hành vi đó có tốt cho người khác không? 

b. Chủ thể của hành vi đó có động cơ tốt hay không? 

Chẳng hạn, việc từ thiện, giúp người nghèo là tốt; nhưng nếu làm 


việc thiện với động cơ nào khác ngoài lòng từ bi, bác ái - thí dụ, để được 
khen ngợi, hay có ý đồ nào đó - thì hành vi ấy cần được xem xét lại. 

¿2 Đây là một “trắc nghiệm rất tốt. Chúng ta không nên “vơ đũa cả nắm, 
nhưng cũng phải thừa nhận rằng - bên cạnh một số người làm việc từ thiện vì 
họ thực sự có tâm từ bi, muốn chia sẻ nỗi đau khổ của đồng loại, họ là những 
vị “Bồ tát hóa thân - còn có một số người khác, họ làm điều tốt, chi vì một 
mục đích trần tục nào đó. 22) Tolstoy gợi cho ta một câu hỏi: “Phải đánh giá thế 
nào về một hành vi thường được gọi là tốt (như việc từ thiện), nhửng được làm với mục 
ẵích, động cở xấu?”. 22) Sống trên đời, thật khó! Làm điều tốt thì bị kẻ xấu ghét; 
làm điều xấu thì bị người tốt chê cười. Chúng ta thử nhớ lại những hiền nhân 
như Chúa Jesus, Phật Thích Ca, Socrates, Khổng Tử... Như chúng ta biết, 
Chúa Jesus và Socrates đều bị án tử hình. Phật Thích Ca bị phe “ngoại đạo” 
nói xấu; còn Khổng Tử thì bôn tấu suốt đời hành đạo, mà chẳng mấy ai tin 
dùng! ¿2 Nhưng công bằng mà nói, thì danh vọng và lời khen, trong tự thân 
chúng không có gì xấu. Chúng chỉ trở nên xấu khi người ta hành động chỉ vì 
muốn có những cái đó. Bởi vì, họ có thể dùng mọi phương tiện để đạt tới 
chúng - kể cả những phương tiện xấu. 25) Nếu ta hình dung Thượng đế như là 
người Cha của mọi sinh linh, thì dĩ nhiên, tất cả phải là huynh đệ, tỷ muội 
của nhau. Nhưng qua suốt bao nhiêu thế kỷ, một câu hỏi vẫn thường được 
nêu lên: “Có một người cha như vậy hay không?” 6S Tolstoy rất chú trọng đến 
việc giáo dục trẻ con. Trong cuốn Tự thú (Confession) của mình, ông cũng “tự 
thứ” rằng chính ông cũng không biết mình nên dạy cái gì! Nhưng dù sao, 
phải thừa nhận rằng về sau Tolstoy đã dũng cảm thú nhận sai lầm của mình. 
Trong lịch sử, ta biết rằng đã có biết bao nhiêu “nhà giáo dục” dạy trẻ con 
những điều rất sai lầm, nhưng họ không bao giờ nhận biết, hoặc thừa nhận 
những sai lầm của mình. 0? “Lấy đức báo oán”: Đó cũng chính là quan niệm 
của Chúa Jesus, Phật Thích Ca, Lão Tử... Tất cả những vị hiền nhân này đều 
muốn cải hóa bằng tình thương, chứ không phải bằng sự trừng phạt. 28 “Mắt 
đền mắt, răng đên răng”: Đây là một điều trong Luật Moses (Cựu Ước). 29 “Lấy 
đúc báo oán: Đây cũng chính là cách hành xử của Lão Tử. Khổng Tử thì dạy: 
“Dĩ trực báo oán” - có nghĩa là lấy sự công bình mà đáp trả lại điều ác. Hiện 
nay, luật pháp của tất cả các nước đều hành xử theo cách của Khổng Tử. 
Nhưng phải công nhận rằng cách của Lão Tử “caơ” hơn, và do vậy phải chăng 


nó chỉ có thể dành riêng cho một thiểu số, chứ chưa thể trở thành luật tắc 
phổ biến được? Dù sao, “đ đức báo oán” vẫn là một lý tưởng mà con người cần 
phấn đấu để đạt tới. 5©) Thường được gọi là “kính Chúa, yêu người”. Thật gọn 
gàng, dễ hiểu! Nhưng thực ra đây là “điều răn khó khăn nhất. Lịch sử cho 
thấy các tín đồ thường dễ dàng “kính Chúa”, nhưng lại không dễ dàng “yêu 
người”. Chỉ cần nhớ lại các cuộc “thánh chiến: Nếu thực sự yêu người, thì 
không thể có những cuộc “thánh chiến” thảm khốc như vậy! (Tạm đơn cử các 
cuộc Thập Tự Chinh của Ki-tô giáo và các cuộc khủng bố của các phần tử Hồi 
giáo cực đoan). 69 Gợi nhớ đến câu nói của Khổng Tử: “Kỷ sở bất dục, vật thi 
nhân” - điều gì bản thân ta không muốn, thì đừng làm cho người khác. 2) Tuy 
giữa Chúa Jesus, Đức Phật và Khổng Tử có những khác biệt tinh tế, họ đều rất 
giống nhau ở chỗ này: “Các ngươi mong muốn kẻ khác đổi xử với mình ra sao, hãy 
đối xử với họ như thế ấy”. 63 Phải chăng, chúng ta thường biết quá nhiều điều 
không cần thiết cho bản thân - và những điều thực sự cần thiết cho bản thân 
thì chúng ta lại biết quá ít? Đặc biệt, ta biết quá nhiều cái cần thiết cho việc 
“thành công”, nhưng về những cái cần thiết cho việc “thành nhân, thì hầu 
như chúng ta chẳng biết bao nhiêu? Một nền giáo dục đích thực phải giúp 
con người sống tốt, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Trong thời đại hiện nay, 
hầu như đa phần các nền giáo dục trên thế giới đều đặt nặng phương diện vật 
chất, mà chưa quan tâm đúng mức về phương diện tính thần. Một khi sự 
“thành công” được đặt nặng hơn, và lấn át sự “thành nhân, thì sự suy thoái về 
đạo đức là điều tất yếu. 6 Việc này thường được gọi là “giấu dốt”. Đây là một 
hiện tượng rất phổ biến, nhất là trong những môi trường mà kiến thức được 
xem trọng quá mức. Thực ra kiến thức cũng cần thiết, nhưng chạy đuổi kiến 
thức đến hụt hơi để tỏ ra mình biết nhiều, thì thật là khổ. Chưa kể, loại kiến 
thức “từ chương” cũng chẳng giúp ta được bao nhiêu trong việc “thăng hoa” 
cuộc sống của mình. 

ös) Theo thiển ý, có nhiều học giả uyên bác rất đáng trân trọng. Ở 
đây, Tolstoy chi phê bình một số học giả ở chỗ: a/ Họ chi nhớ và lặp lại 
những tư tưởng của người khác. Như vậy, họ thiếu tính sáng tạo; b/ Họ 
kiêu hãnh về kiến thức của mình. 

Tuy nhiên, cũng có một loại học giả khác, họ vừa uyên bác, có tính 
sáng tạo, lại vừa khiêm tốn. Càng uyên bác, các vị ấy càng thấy mình bé 


nhỏ trong biển kiến thức bao la của nhân loại. 

66) Không ít người vẫn thường hay lầm tưởng rằng, kẻ có nhiều “kiến thức” là 
kẻ “có học”, và do vậy “có đạo đức”. Hoàn toàn không phải vậy. Có loại kiến 
thức giúp ta cải thiện đời sống vật chất của mình, nhưng cũng có loại kiến 
thức giúp ta cải thiện cuộc sống tâm linh - chỉ có loại thứ hai này mới giúp ta 
“thành nhân”. Loại thứ nhất chỉ giúp ta “thành công”. 6) Có một tỷ lệ nghịch 
giữa những dục vọng của fhể xác và sự tăng trưởng của íâm lính: Kẻ nào quá 
chiều chuộng thể xác, sẽ bỏ bê phần tâm linh. Kẻ nào quá chú trọng hình 
thức, sẽ lơ là nội dung. Phải chăng đây là một quy luật? 6% Tại sao? Có lẽ là để 
tránh phản ứng một cách “máy móc” theo một khuôn mẫu đã bị “điều kiện 
hóa” trong cấu trúc tâm lý mỗi người. Khoảng thời gian dùng để đếm chính 
là “khoảng hở”, mà ở đó ý thức có thể can thiệp để kịp thời hướng dẫn hành 
động. Kế đến, trong khi đếm, nếu ta đang có một cảm xúc mạnh mẽ (như tức 
giận...), thì nó có thời gian để “hạ hỏa”, giảm bớt cường độ. 659) Hình như 
Tolstoy muốn nói: “Ta phải kêm chế cơn thịnh nộ của mình, chú đừng nên biểu hiện 
ra bên ngoài bằng nhiing hành động giận dữ". Điều ấy cũng tốt - nhưng đó chỉ là 


^ 


giải pháp tạm thời. Có một phương pháp triệt để hơn: “nhận điện” cơn thịnh 
nộ, và sau đó “hóa giải” nó, chứ không chỉ “kiểm chế” nó. Bởi vì sự kiểm chế 
thì cũng giống như “lấy đá đè cổ” - chỉ tạm thời đè nén cơn giận, chứ không thể 
giải tan nó. Tuy nhiên, phương pháp này cũng đòi hỏi một quá trình tu tập. 
Bạn đọc có thể tham khảo thêm cuốn “Giận” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. 
(4©) Tolstoy thường nhấn mạnh đến sự độc lập của mỗi người trong suy nghĩ 
và hành động. Tuy nhiên theo ông, nếu chỉ “sống theo ý chí của riêng mình” thì 
vẫn chưa đủ. Bởi vì ý chí của mỗi người chưa hẳn là tốt: Nó thường bị làm cho 
“méo mớ bởi tử dục cá nhân. Phải “sống cho lĩnh hồn mình thì mới tốt. 4 
Spiritual self Chắc chắn đây không phải là ý tưởng của riêng Tolstoy. Tất cả 
các bậc hiền nhân xưa nay đều khẳng định tương tự như vậy. Tuy nhiên, khái 
niệm “cái tôi tâm lĩnh” có thể có nội hàm khác nhau, tùy theo các bậc hiền nhân 
khác nhau. (42) Doïng nothing. Thường được dịch là “vô vi”. 4s) Cách nói này của 
Tolstoy dễ gây hiểu lầm rằng “vô vi là không làm gì cả”. Thực ra, thuyết vô vi 
của Lão Tử rất thâm diệu: “Vô vi” không hẳn là “không làm gì cả - mà có khi 
là “làm rất nhiều”, nhưng không phải làm theo tư dục cá nhân, mà là “lầm theo 
cái Đạo ở trong mình”. Xem Lão Tử tỉnh hoa, Nguyễn Duy Cần, đã tái bản nhiều 


lần). 4 Tolstoy muốn nhấn mạnh sức mạnh của ý tưởng. Tuy nhiên, có lẽ sẽ 
chính xác hơn nếu viết lại như sau: “Ý tưởng có thể là một súc mạnh lớn”. Bởi vì 
không phải ý tưởng nào cũng có một sức mạnh lớn. “Lớn” hay không còn tùy 
thuộc nhiều điều kiện: Ý tưởng đó của ai? Nói ra ở đâu, trong tình huống nào? (45 
Trên nguyên tắc chung thì ý tưởng chỉ đạo hành động. Do vậy, muốn hành 
động tốt phải có ý tưởng tốt. Tuy nhiên, có những ngoại lệ: Đôi khi, hành 
động có thể bị chi phối bởi những tập quán và những động cơ vô thức nằm 
ngoài tầm kiểm soát của ý thức. Chẳng hạn nhiều người biết sử dụng ma túy, 
hút thuốc lá và uống rượu là có hại, nhưng họ vẫn cứ sử dụng. Do vậy, muốn 
hành động tốt thì nhiều khi có ý tưởng đúng là chưa đủ: Còn phải từ bỏ tập 
quán xấu và phát hiện ra những động cơ vô thức của mình nữa. (4 Theo Phân 
tâm học hiện đại, thì những “hạt giống” đó nằm sâu trong vô thức. Theo Duy 
Thức tông của Phật giáo, đó là những “chủng tử” trong A-lại-da thức. Vào thời 
của Tolstoy, không mấy ai biết đến khái niệm “vô thức”, nhưng qua kinh 
nghiệm bản thân, ông đã cảm nhận được nó. Nhưng ít ai ngờ rằng khái niệm 
“vô thức” đã được Duy Thức tông xác nhận cách đây đã mấy ngàn năm. Chưa 
kể, thức A-lại-da còn thâm sâu kỳ bí hơn “vô thức” gấp bội. +4? Ý Tolstoy muốn 
nói: “Đừng nói xấu người khác”. Rất đúng. Tuy nhiên, ta cần phân biệt “nói xấu” 
một người, với việc “nói một điều xấư” về một người. “Nói xấư'”, là khi người 
nói có ý “bươi móc” đối tượng - với một động cơ, ý đồ xấu: Trả thù, hoặc ganh 
ghét, đố ky... Trái lại, “nói điều xấu về một người”, thì khác với “nói xấư'. 
Chúng ta biết, chính Chúa Jesus đã phê phán thói giả hình của những người 
Pharisee - đó không phải là “nói điều xấu về người khác” hay sao? ChI có điều, 
Chúa Jesus phê phán họ là để vạch trần cái giả dối của họ, để họ trở nên tốt 
hơn. (4# Nếu suy ngẫm cho kỹ thì sẽ thấy rằng đa phần những “rắc rối” của 
đời ta đều phát xuất từ “cái lưỡi” của ta! “Họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu 
nhập”. Đạo Phật dạy nên dùng “4i ngữ” - lời nói yêu thương - khi giao tiếp với 
người khác. Đây là một lời khuyên rất thực tiễn, hữu ích; tuy vậy trong đời 
thực, chúng ta thường bỏ quên lời khuyên ấy. 4s Thật là một câu nói đanh 
thép và đầy minh triết. Lịch sử đã chứng minh cho câu nói của Lev Tolstoy: Vì 
nói ra sự thật, những người như Chúa Jesus, Socrates, Bruno... đều bị giết. 
Nhưng quả vậy, cái chân lý mà họ đã nói ra thì nó vẫn còn sống mãi. Cái đó 
gọi là sức mạnh của chân lý. Một điều rất thú vị của lịch sử là, như ta biết, đế 


quốc La Mã đã chinh phục vùng đất Palestine, nhưng sau cùng nó đã bị Chúa 
Jesus chinh phục - La Mã đã trở thành một trong những thủ phủ hùng mạnh 
của Ki-tô giáo. Do vậy, kẻ “mạnh” lại trở thành kẻ “yếu”, và ngược lại. 6) 
Chúng ta biết rằng trên thị trường, thì bất cứ loại hàng “dỏm” nào cũng đều 
quảng cáo rùm beng rằng, chúng là “chất lượng cao”. Do vậy, người tiêu thụ 
rất dễ bị lừa. Tất cả mọi chú thuyết “dỏm” đã từng hiện hữu trên thế gian 
cũng đều như vậy. Xét cho kỹ ta thấy, nhân loại luôn bị lừa bởi những “chiêu 
bài”. Sự “lẫn lộn trắng đen” thường khiến cho việc truy tìm chân lý trở nên hết 
sức khó khăn. Lịch sử cho thấy, không ít tên tội phạm đã có lúc được tôn vinh 
là anh hùng. Ngược lại, những vị anh hùng đích thực lại bị xem là tội phạm. 
) Cái xấu cũng giống như một căn bệnh (tinh thần). Sự phê bình có thể 
giống như thuốc chữa. Thế nhưng vì tự ái, người ta chấp nhận sống với căn 
bệnh ấy hơn là bị phê bình. Tuy nhiên, không phải sự phê bình nào cũng tốt: 
Nếu sự phê bình phát xuất từ ác ý, động cơ đen tối, thì nó không còn là “thuốc 
chữa”, mà là sự vu khống, sự phá hoại. Do vậy, cần tỉnh táo để phân biệt hai 
loại phê bình: Phê bình để xây dựng, và phê bình vì ác ý. 62 Trong Tân Ước, Chúa 
Jesus nói: “Đừng cho tay trái biết việc tay phải đã làm”. Trong Phật giáo Đại thừa 
có “bố thí ba la mật: Bố thí mà quên rằng mình đã bố thí. Ngược lại, có nhiều 
người bố thí chỉ để được... lên truyền hình! 6 Đa phần người ta cầu nguyện 
để xin ân huệ nào đó. Đây là cách cầu nguyện nặng về tín ngưỡng. Cách cầu 
nguyện của Tolstoy là để “tăng cường cái tôi nội tại” của mình. Cách cầu nguyện 
này nặng về tâm linh. Tín ngưỡng có thể đem lại nguồn an ủi, giúp con người 
có thêm ý chí để chịu đựng nghịch cảnh, nhưng chỉ có sự tăng trưởng tâm 
linh mới có thể thăng hoa đời sống nội tâm. Tín ngưỡng cũng có khía cạnh 
tích cực, nhưng nó dễ trở thành mê tín và cuồng tín. 6 Khái niệm về Thời 
gian - quá khứ, hiện tại, tưởng lai - thật ra, ch1 là một “quy ước” mà con người 
tạo ra. Xét cho kỹ, thì đó chi là sự “cắt xén” của Tâm, chứ thực ra không hề có 
cái gọi là quá khứ, hiện tại, tương lai. 65 Trong Tự thú của mình (1884), viết 
vào giai đoạn trước, Tolstoy đau khổ vì nghĩ rằng trước sau gì mình cũng sẽ 
chết, và chết là hết. Có nghĩa là ông chưa xác tin rằng, sự sống sẽ tiếp diễn sau 
cái chết. Trong tác phẩm này (19o9), ông đã có quan niệm khác về cái chết: 
Sau cái chết, linh hồn vẫn tôn tại. SS Tất cả các tôn giáo lớn đều cho rằng đời 
người không kết thúc với cái chết. Tuy nhiên, cái gì sẽ xảy ra sau cái chết? Mỗi 


tôn giáo đều có những kiến giải khác nhau. Chẳng hạn, các tôn giáo như Ki- 
tô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo cho rằng linh hồn thì bất biến, vĩnh cửu. Sau 
khi chết, linh hồn sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục và ở đó đời đời. Đạo 
Phật không công nhận có linh hồn bất biến, vĩnh cửu, mà chỉ công nhận 
“thần thức”. Sau khi chết, thần thức sẽ thác sanh vào một trong sáu cõi (Trời, 
Người, A-tu-la, Ngạ quỹ, Súc sanh, Địa ngục) tùy theo nghiệp thiện hay ác 
của mình - trừ hai trường hợp: a/ Do tu hành đắc đạo, thoát khỏi vòng luân 
hồi, không còn tái sinh nữa; b/ Vãng sanh về cõi Cực lạc của đức A-di-đà. 67) 
Những ý tưởng này rất gần với Phiếm thần luận (pantheism). 8 Câu này 
ngược hẳn lại quan niệm của Tolstoy trong Tự thú của ông: “Đời là vô ngh7a”. Tự 
thú xuất bản năm 1884. Suy niệm mỗi ngày xuất bản năm 1909. 6 Câu nói này 
gợi ta nhớ đến câu nói của Chúa Jesus: “Vương quốc của Thượng để ở bên trong các 
ngươi”. Đạo Phật cũng nói: “Phật tại tâm”. Nếu nhìn kỹ, ta có thể thấy rằng các 
vị giáo chủ của mọi tôn giáo đều nói cùng một điều giống nhau, đó là chân lý 
ở bên trong chúng ta, chứ không phải ở bên ngoài. Tuy nhiên, hầu như 
không mấy ai “ngộ” được cái chân lý xem ra “đơn giản” này. Từ khi con người 
xuất hiện trên trái đất cho đến nay, hầu như đa phần nhân loại đều chạy tìm 
thiên đàng ở khắp mọi nơi - mà không ngờ, như các bậc hiền nhân cho biết, 
nó năm sẵn bên trong mỗi người. 

(so Đây là một lời khuyên đã được thốt lên từ thời cổ đại Hy Lạp, 
qua miệng của Socrates: “Hãy tự biết mình”. Câu nói của Socrates rất hay, 
nhưng nhiều triết gia cho rằng, “cái biết” của Socrates còn nặng về “lý 
trí”, còn nằm trên bình diện “ý thức”, chưa đạt tới cái mà Krishnamurti 
gọi “fự trí” (self-knowledge). Tự tri của Krishnamurti có tính toàn diện, 
bao gồm cả bình diện ý thức lẫn vô thức. 

Biết được mình rất khó, bởi vì chúng ta thường chỉ biết được cái 
phần cạn cợt nhất của đời sống tâm lý của mình, đó là ý thức. Nhưng 
chúng ta khó biết được những tầng sâu hơn, là phần vô thức của ta. 

Có một điều “nghịch lý” là, chúng ta biết quá nhiều điều ở bên 
ngoài và xung quanh mình, nhưng chính bản thân mình, lại là cái mà ta 
biết ít nhất. Điều này cắt nghĩa tại sao chúng ta cứ mãi ngụp lặn trong... 
“bể khổ”! Nhưng ngẫm lại, thì làm thế nào ta có thể hạnh phúc thực sự 


nếu ta không trước hết “tự biết mình”? 

(6) Tâm lý chung của con người là hiếm khi bằng lòng với những phúc lành 
“bé nhớ” của mình: “được voi, đòi tiên”. Do vậy, mà con người cứ thấy khổ dài 
đài! 62 Những quy luật khả biến chỉ có giá trị trong một không gian, thời gian 
nhất định. Còn những quy luật bất biến có giá trị trong mọi thời đại, mọi nơi 
chốn. Con người thường khó phân biệt được hai loại quy luật này. 43 D/vine 
spirit. Ở những chỗ khác trong tập sách này, Tolstoy thường dùng cụm từ 
“linh hồn Thượng để”. ( Quan niệm của Tolstoy rất gần với Phật giáo. Chúng ta 
biết, Albert Schweitzer cũng ăn “trường trai” - và ông gọi đó là sự “tôn kính 
sự sống” (reverence for life). Theo đạo Phật, trong vòng luân hồi, một con 
người có thể thác sanh thành một con vật, và ngược lại. Do vậy, ăn thịt thú 
vật cũng là ăn thịt “chúng sanl”. 5) Suy nghĩ kỹ câu này ta sẽ hiểu rõ Tolstoy 
hơn. Như tất cả những người có tâm hồn tôn giáo đích thực, Tolstoy rất chú 
trọng đến đức tin sâu thắm bên trong hơn là những hình thức “nghi lễ” bên 
ngoài. (6 Nếu đọc lịch sử triết học - cả Đông phương lẫn Tây phương - ta sẽ 
thấy rất nhiều triết gia và tư tưởng gia có cùng ý tưởng như Rousseau. Tuy 
nhiên, quan niệm về “Thượng đế” của họ thường có những khác biệt tính tế. 
(7 Bạn đọc lưu ý: “cái tôi” ở đây là “cái tôi ích kỷ, t dục”. Nó là xấu. Không phải 
là “cái tôi nội tạ?”, là “lĩnh hồn của Thượng để” vốn sống bên trong mỗi người. 
(s3) Nếu ta yêu người khác chi vì mong được một “phần thưởng” nào đó, thì đó 
là tình yêu “có điều kiện”. Bởi vì, nếu ta không được “phần thưởng” nào cả thì 
ta sẽ ngừng yêu thương. (9) Rất gần với Bố thí ba-la-mật của Phật giáo Đại 
thừa: Bố thí mà không nghĩ rằng mình bố thí, và không mong sự đền đáp. ứ) 
Câu này rất đáng cho ta suy ngẫm. Nhưng hầu hết mọi “tình yêu trần thế” 
đều có điều kiện. Đó là chữ “duyên” trong Phật giáo: Còn duyên thì hợp; hết 
duyên thì tan. Trong cuộc đời thực, ta thường nói rằng ta yêu người này, 
người nọ, nhưng ngẫm lại ta yêu chính mình là chính! 9) Có nhiều định nghĩa 
khác nhau về tội lỗi. Theo Tolstoy, khi linh hồn phải phục vụ cho thân xác là 
khi con người rơi vào tội lỗi. ứ2' Theo đạo Phật, nếu có khổ (suffering) thì đó là 
do tâm. Còn sự khổ ở thân, thường dùng chữ đau (pain). Chữ “linh hồn” ở đây, 
có lẽ muốn nói đến “linh hồn của Thượng để” tiềm ẩn trong mỗi người. ữ) 
Trong “tình yêu nam nữ, ta thấy thường khi đó là một cảm giác “bị cuốn hút” 
vì một số yếu tố nào đó (bên ngoài) của đối tượng, chứ chưa đúng nghĩa là 


“tình yêu”. ứ Đây gọi là “ngoại tình trong tư tưởng”. Chúa Jesus là bậc thầy về 
tâm lý học. Ngày nay, chúng ta thấy “ngoại tình tư tưởng” còn “bất trị” và 
nguy hiểm gấp bội so với “ngoại tình thể xác”. Thế nhưng, hình như người ta 
thường chỉ kết án thứ “ngoại tình thể xác”, nhưng lại dễ tha thứ cho loại 
“ngoại tình tư tưởng”? 05) Supidity: Tạm dịch là “ngu sĩ”. Nhưng ta cần nhớ, 
trong thuật ngữ Phật giáo, từ “ngu sĩ” - còn gọi là “si” - có nội hàm rất đặc 
thù, không giống như cách hiểu thông thường. “S7” là một trong “tam độc”: 
tham, sân, si. Sĩ có nhiều cấp độ - từ thấp đến cao. 0 Có lẽ chữ “dư luận ở 
đây nên được hiểu là những “lời đàm tiếu” của người đời - thường là “vô căn 
cứ” và “vô trách nhiệm”. Hình như Tolstoy không xem những nhận xét, phán 
đoán vô tư và đúng đắn là “dư luận”? ứ? Nói như vậy có nghĩa là theo Tolstoy, 
“kiêu mạn” là một bệnh “mãn tính”, chứ không phải là “cấp tính! 0s Nhìn 
chung câu nói này khá đúng. Tuy nhiên, không nên “vơ đũa cả nắm”. Xưa kia, 
vào thời của Đức Phật, có một người là cấp Cô Độc rất giàu có, nhưng ông lại 
có tâm rất từ bi, và biết dùng sự giàu có của mình để phục vụ cho kẻ khác. 
Trong thời đại hiện nay, cũng có nhiều người giàu có tâm từ bi như Bill Gates, 
Warren Buffett... 7 Tân Ước: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào 
nước Đức Chúa Trời”. (9 Theo đạo Phật, khi chết đi, con người không mang 
theo được cái gì ngoài nøhiệp. Nghiệp là thứ “của cải” duy nhất mà con người 
có thể mang theo sau khi chết. Tùy theo tính chất của nghiệp (thiện hay ác), 
mà thần thức sẽ tái sinh vào một trong sáu cõi (Trời, Người, A-tu-la, Ngạ quỷ, 
Súc sanh, Địa ngục). Nhưng đạo Phật không công nhận có linh hồn bất biến, 
vĩnh cửu. ($9 Có rất nhiều loại chủ nghĩa dân tộc. Có lẽ ở đây Tolstoy muốn 
nói đến “chủ nghĩa dân tộc quá khích” - vì quyền lợi của dân tộc mình, người 
ta sẵn sàng xâm phạm đến quyền lợi của những dân tộc khác. 82) Ca dao Việt 
Nam có câu: “Chân mình thì lãm lê mê/ Lại cầm bó đuốc mà rê chân người”. (83) 
Cũng cần lưu ý, Tolstoy được giáo dục theo tín ngưỡng Ki-tô giáo Chính 
Thống. Do vậy, có lẽ chữ “những kẻ ngoại đạơ” ở đây chỉ tín đồ của những tôn 
giáo khác, ngoài Ki-tô giáo. 

(4 Chữ “tôn giáơ” thường có nội hàm không rõ ràng. Nó có thể 
dùng để chi: a/ Phần giáo lý nguyên thủy; b/ Phần giáo hội (có tổ chức, 
đẳng trật). 

Đa phần những sai lầm đều nằm ở giáo hội. Và lịch sử cho thấy, các 


giáo hội thường làm “méo mớ” các giáo lý nguyên thủy của các vị giáo 
chủ của chúng. Do vậy, muốn nắm bắt được “tinh hoa” của các tôn giáo, 
ta không nên nhìn vào các giáo hội, mà phải tìm về cái nguồn suối 
nguyên thủy, tinh tuyền của chúng. Và một điều rất đáng buồn là các 
giáo hội thường đi ngược lại những lời dạy cao cả của các vị giáo chủ 
của chúng. 

(8s) Chúng ta biết, I. Kant (1724-1804) đã xuất bản 3 cuốn “phê phán - đó là: 
“Phê phán lý tính thuần túy”, “Phê phán lý tính thực hành” và “Phê phán năng lực 
phán đoán”. Cà ba cuốn này đều đã có bản dịch tiếng Việt và cước chú rất công 
phu của Bùi Văn Nam Sơn. Tolstoy sinh năm 1828, sau khi Kant đã mất 24 
năm. (8 Khi nhìn kỹ lại mình, chúng ta sẽ thấy: Đôi khi mình đang sống 
trong cơn “mộng dư”: Chúng ta đang sống vì chúng ta phải sống - và hầu như 
ít ai chịu khó ngồi lại và tự hỏi: “Mình nên sống như thế nào?” Với sự phổ biến 
của Internet, con người hiện nay “biết” rất nhiều cái, nhưng không ít trong số 
đó chỉ là... rác rưởi! #2 Hiện nay dường như chúng ta “biết” quá nhiều điều 
không mấy quan thiết tới đời mình. Nếu không khéo, chúng ta có thể bị “đè 
chết” bởi cái gánh nặng kiến thức của bản thân. Cái “nan giải” nằm ở chỗ: 
Nếu ta thiếu kiến thức, ta có nguy cơ trở thành kẻ ngu dốt. Nhưng nếu ta có 
quá nhiều kiến thức thì ta có nguy cơ bị “chết chìm” giữa cái biển kiến thức 
của chính mình. Thêm nữa, giữa một mớ “tạp pí lù” của kiến thức, vàng thau 
lẫn lộn, thật khó để nhận ra đâu là chân lý, và đâu là sự lừa dối! ®8 Con người 
được xem là “cao hơn” con vật là do con người có “ý thức”, trong khi con vật chỉ 
sống bằng “bản năng”, về mặt nguyên tắc thì điều đó là hoàn toàn đúng. 
Nhưng phải thừa nhận rằng, mặc dù con người có “tiềm năng” trở nên cao 
hơn con vật, nhưng trong hiện thực thì hầu như đa phần nhân loại vẫn sống 
chủ yếu theo “bản năng”? Nói cho thật công bằng thì chưa có sinh vật nào 
“điên rổ' hơn con người: Công khai giết hại lẫn nhau, nhân danh những “Tý tưởng” 
cao đẹp nhất! $9 Chính Đức Phật cũng đã nói tương tự như thế. Tuy nhiên, 
phải thành thật mà nói rằng hầu hết chúng ta đều “dựa vào lời nói của một ai 
đớ' - nhất là những người có “thẩm quyền” (một vị giáo chủ, một vị đạo sư, 
một nhà tư tưởng...). Đa phần chúng ta chỉ “nhắm mắt vay mượn những ý 
tưởng của người khác, rồi tự nhận đó là... của mình! s© Chúng ta có thể “học 
hỏi” nhiều điều từ những bông hoa: Chúng tỏa hưởng mà không cần biết mình 


đang tỏa hương! ©Ð Có lẽ Tolstoy muốn nói: “Nếu ở trong những điều kiện bắt buộc 
phải chọn một trong hai - cuộc sống thể xác, hay cuộc sống tỉnh thần, thì phải u tiên 
cho cuộc sống tỉnh thần”. Nhưng nhìn chung, trong điều kiện bình thường thì ta 
vẫn có thể ưu tiên cho đời sống tinh thần, mà không đến mức phải hy sinh 
thể xác? 52) Câu này hình như chỉ đúng một đôi phần? 62 Gợi nhớ đến câu thơ 
của Lý Bạch: “Xử thế nhược đại mộng..." t9 Câu này ở trong Tân Ước. Ta biết 
rằng nền văn minh phương Tây được đặt nền tảng trên Ki-tô giáo. Với một 
điều răn đầy tinh thần nhân văn như thế, thì làm thế nào để cắt nghĩa sự kiện 
này: Chiến tranh, thù hận, người bóc lột người... và vô số điều phi nhân khác 
lại diễn ra một cách khốc liệt hơn nhiều tại phương Tây - so với các nước 
phương Đông. Phải chăng các tín đồ đã đi ngược lại tinh thần nhân văn mà 
các vị giáo chủ của họ đã rao giảng? 65 Chúng ta cần nhớ trong Tự thú của 
mình (1884), viết vào giai đoạn trước, Tolstoy bị xung đột giữa đức tin và lý trí. 
Nhưng ở đây ông lại cho rằng đức tin cần được đặt nền trên lý trí. Như vậy, 
quan niệm của ông đã hoàn toàn thay đổi. 59 Nếu chúng ta “kiêu ngạơ” thì 
chúng ta dễ trở thành những người... cận thị! Nếu nhìn rộng và xa hơn thì ta 
sẽ thấy mình bé tí teo, chưa bằng một hạt cát - so với không gian vô cùng và 
thời gian vô tận! Về mặt kiến thức cũng như vậy: Kiến thức của một người chỉ 
là một hạt nước nhỏ trong đại dương bao la của kiến thức nhân loại. 6? Ý 
Tolstoy muốn nói: Mọi biến cố bên ngoài chi tác động đến thân xác vật lý của 
ta, chứ lĩnh hồn nội tại của ta thì vẫn y nguyên, không bị hề hấn gì. 6® AlÏ- 
embracimg. Karl Jaspers (1883-1969), triết gia Đức của thế kỷ XX, cũng nói đến 
Thượng đế như là cái “ôm choàng tất cả”. Giáo sư Lê Tôn Nghiêm dịch là Bao 
Dung Thể (xem Triết học nhập môn, Karl Jaspers. Bản dịch của Lê Tôn Nghiêm). 
99) Đây cũng chính là quan niệm của Socrates: Sở đĩ ta làm những hành động 
sai trái, là bởi vì ta không biết đó là sai trái. Nhận thức đúng, tất yếu dẫn đến 
hành động đúng. Nhìn chung, điều này đúng: Con người thường hành động 
sai là do họ không biết đó là sai. Bài kinh sám hối của các Phật tử có câu: “Do 
vô minh, con tạo lỗi lầm”. Vô minh trong đạo Phật có nội hàm rất thâm sâu, 
nhưng nhìn chung cũng là sự thiếu hiểu biết. Tuy nhiên, có khi ta biết mình 
sai mà vẫn cứ làm: Biết hút thuốc là có hại mà vẫn cứ hút. Do vậy, đôi khi 
nhận thức đúng nhưng chưa chắc đã hành động đúng. Bởi vì, hành động 
không chỉ bị chi phối bởi ý thức, mà nó còn bị chi phối bởi tập khí và những 


động lực vô thức khác, nằm ngoài tầm kiểm soát của ý thức. ¿9© Đúng là mỗi 
con người đều có phần tốt và phần xấu. Nhìn thấy cái phần tốt đẹp trong một 
người, và động viên nó - đây là một nghệ thuật. Tuy nhiên, do định kiến mà 
việc thấy được phần tốt đẹp trong một người mà ta không ưa là điều rất khó. 
uo) Không nên chú ý quá nhiều đến những điều mà người khác nói, nhưng có 
lẽ cũng không nên “phớt lờ” hoàn toàn những dư luận đó? Dư luận của “thiên 
hạ' - dù đúng hay sai - cũng là một dịp cho ta xét lại mình. Tóm lại, ta có thể 


2 


“tham khảo” những điều người khác nói về mình, nhưng không nhất thiết 
phải “nô lệ” quá nhiều vào dư luận - bởi vì bên cạnh một số “dư luận đúng, 
thì đa phần chúng đều vô căn cứ. 092) Đây cũng là tư tưởng của các bậc hiền 
nhân: Muốn cải tạo xã hội, trước hết phải cải tạo bản thân mình. Muốn cải tạo 
bản thân, phải cải thiện “cái tôi nội tại” của mình. Gợi nhớ đến ý tưởng của 
Khổng Tử: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Như vậy, muốn bình thiên hạ, 
trước hết phải bắt đầu bằng việc tu thân. Một chân lý đơn giản và xưa... như 
trái đất mà đã mấy ai theo? 693 Đạo Phật thì phân biệt hai loại chân lý: Chân lý 
quy ước (tục đế) và chân lý tuyệt đối (chân đế). Chân lý quy ước thì khả biến, chỉ 
có giá trị tương đối. Trái lại, chân lý tuyệt đối thì bất biến, có giá trị vĩnh cửu. 
Phân biệt được hai loại chân lý này là một điều hết sức quan trọng. 092 Bản 
tiếng Anh: “Government not onÌy has achual power bụt the ƒalse teachimgs that 
support this power”. 095) Tolstoy có một tầm nhìn rất xa về tương lai. Nhưng 
chúng ta có quyền tự hỏi: Đến bao giờ nhân loại mới từ bỏ hết những vũ khí 
giết người của mình? Dĩ nhiên, họ chả cần “gươm súng” nữa, mà chỉ cần... 
bom nguyên tử mà thôi! 4° Câu này Tolstoy nói chưa được rõ. Đức Phật 
không chấp nhận một vị Thượng đế - ít ra, như cách hiểu của Ki-tô giáo. 
Khổng Tử đề cao chữ “Nhân”. Tuy nhiên, về cơ bản, tất cả họ đều dạy làm 
lành, lánh dữ. Và những bài học đó vẫn luôn được những môn đệ của họ lưu 
truyền liên tục - thế nhưng, con người đã thay đổi được bao nhiêu? 69? Hình 
như thời nào cũng có hai loại người: Những kẻ thích bắt chước, nói và làm 
theo người khác; và loại kia, muốn suy nghĩ và hành động một cách độc lập. 
Loại sau chi là những ngoại lệ, và họ thường là những... vĩ nhân! 698 Nếu 
chúng ta tự hào về kiến thức của mình thì chúng ta đang mắc phải chứng “cận 
thị tỉnh thần"! a9 Bản tiếng Anh: “The person who cannot see himse]ƒ1n his dyïng 
body nows the wisdom oƒ this liƒe”. Câu này hơi tối nghĩa? (1©) Mamia grandiose (9 


Sự tra vấn, hoài nghi dễ dẫn đến việc mất đức tin, nên nhiều tín đồ không 
bao giờ dám làm việc này. Nhưng Tolstoy là một người trung thực nên ông 
không thể tin một cách mù quáng. Và chính lòng trung thực đã khiến cho 
ông phải lao đao suốt đời trong cuộc truy tầm chân lý của mình. (Xem Tự thú, 
Lev Tolstoy, bản dịch của Đỗ Tư Nghĩa. Sách Khai Tâm sắp tái bản). 02 Nếu 
theo được lời khuyên này, ta sẽ tránh được nhiều sai lầm đáng tiếc - trong cả 
lời nói lẫn hành động. Nhưng trong cuộc đời thực, con người thường làm 
ngược lại. (Tuy nhiên, nếu quá tuyệt đối nghe theo lời khuyên này thì chúng 
ta sẽ không bao giờ dám làm cái gì cảl) œ1 Thực ra, “lắng nghe” một cách 
đúng nghĩa là rất khó. Bởi vì hầu như ai cũng chi lắng nghe bằng “cái tai chủ 
quan” của mình! Do vậy, nếu chỉ “lắng nghe” theo cách hiểu bình thường thì 
chưa đủ. Phải lắng nghe một cách “vô tư”, không chút định kiến. Theo 
Krishnamurti thì chúng ta ít khi nghe được những gì đang được nói, mà chỉ 
nghe “tiếng ồw của lòng mình. #1 Chúa Jesus cũng đã nói tương tự như vậy. 
Nhưng chúng ta cần hiểu đúng ý của Ngài. Có lẽ ý Ngài muốn nói: Con người 
thường hay ưa “phán xét kẻ khác - để đặt chính mình cao hơn họ. Thêm vào 
đó, ta chỉ thấy vết nhơ trên mặt kẻ khác, mà không thấy “cái xà” nằm ngay 
trong mắt mình. Có lẽ khi nói câu này, Chúa Jesus muốn mỗi người nên 
“phán xét” chính mình trước khi “phán xét” người khác. Nhưng ta phải hành 
xử ra sao khi người khác có những hành vi xấu? Phải chăng ta cứ “phớt lờ” đi? 
Thiển nghĩ, không phải vậy. Chúng ta không nên làm “quan tòa” để “phán xét” 
hành vi của người khác, nhưng chúng ta phải có đủ sự tỉnh táo và lương tri để 
“phán đoán hành vi của họ - một cách vô tư, với cái tâm trong sáng. Phải biết 
“phán đoán thì mới phân biệt được xấu - tốt, đúng - sai, để từ đó có hành 
động thích hợp. Nếu ta không có khả năng “phán đoán thì ta dễ dàng vô tình 
đồng lõa với tội ác. 0s) Khi ta biết đặt mình vào địa vị của người khác, ta dễ 
dàng thông cảm họ. Nhưng bình thường, ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, nên 
ta dễ dàng trách cứ kẻ khác. “ Hình như đa phần chúng ta đều vội vàng tin 
vào những ý kiến của người khác, mặc nhiên cho rằng chúng là đúng. Lâu 
dần, chúng ta tạo cho mình một thói quen rất xấu: Chứng ta vay mượn những ý 
tiởng của người khác, mà có ảo tưởng chúng là... của mình! ) Câu này đúng, 
nhưng nói ngược lại thì sẽ không đúng. Bởi vì không phải sự đau khổ nào 
cũng tạo ra sự vĩ đại. Ở những con người yếu đuối, thiếu ý chí, thì sự đau khổ 


thường có tác dụng tiêu cực. 08 Hiện nay, rất nhiều vị thầy tôn giáo nói đến 
việc “sống trong khoảnh khắc hiện tại” - đặc biệt có Thiền sư Nhất Hạnh, 
thường nói đến “chánh niện và “an trú trong hiện tại.” sống trong thế kỷ 


ca 


XIX, Tolstoy hình như cũng đã nhận ra được tầm quan trọng của việc “sống 
trong hiện tại”? 5) Xin nhắc lại: Trong Tự thú (1884) của mình, Tolstoy nghĩ 
rằng chết là hết, và điều ấy làm ông chán đời, muốn quyên sinh. Nhưng ở 
đây, quan niệm của ông về cái chết đã thay đổi. ¿29 Chết là trở về nhà - đây là 
quan niệm của rất nhiều bậc hiền nhân. Khác xa với quan niệm trước kia của 
Tolstoy trong Tự thú. 622 Gợi nhớ câu nói của Chúa Jesus: “Vương quốc của 
Thượng để ở bên trong các ngươi”. 022) Đây là một quan niệm rất sâu xa, tín vào sự 
“tiến hóa” của linh hồn: Mỗi tội lỗi, vấp ngã đêu là một bài học cho sự tăng trưởng 
của linh hồn. (23 Mấy ai quên được “cái tôi bé nhở' của mình? Tolstoy thấy 
được rằng “cái tôi” là bé nhỏ, đã là “cao siêu” - nhưng phải chăng Đức Phật 
càng “cao siêu” hơn gấp bội, khi Ngài phát hiện ra rằng cái tôi chỉ là một ảo 
ảnh và không có thật? 622 Chắc bạn đọc đã thấy, Tolstoy rất chú trọng đến 
khía cạnh “nội tâm” của đức tin tôn giáo hơn là những hình thức “râu ria” bên 
ngoài. Kahlil Gibran, Krishnamurti... cũng rất giống Tolstoy ở chỗ này. (25) 
Nếu ta thay chữ “Thượng để” bằng chữ “Phật tính” - thì chúng ta có một chân 
lý mà Đức Phật đã dạy. ¿25 Đây là một “điệp khúc” mà Tolstoy sẽ còn lặp lại 
rất nhiều lần. Gợi nhớ đến câu nói của Đức Phật: “Mọi chúng sinh đêu có Phật 
tính”. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng vội đánh đồng hai câu nói này, bởi vì 
bên cạnh những nét tương đồng, chúng còn có những dị biệt rất tinh tế. 2?) 
Giết thú vật có tội không? Câu trả lời tùy theo lương tâm và nhận thức của 
mỗi người. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng những con vật cũng biết đau đớn 
như con người. Do vậy, làm đau đớn những con vật một cách vô cớ là không 
cần thiết. Hiện nay, ở Việt Nam vẫn còn diễn ra những hủ tục và những cách 
ăn uống mà các dân tộc văn minh xem là tàn nhẫn, thiếu văn hóa - chẳng 
hạn, tục đầm trâu, ăn óc khi khi nó còn sống... Tại một số nước phát triển, ở 
những lò giết mổ, người ta gây mê những con vật trước khi giết chúng, để 
tránh gây đau đớn cho chúng. Đó là một bài học rất hay, chúng ta cần học 
tập. Đạo Phật có giới cấm sát sanh (kể cả thú vật) là để nuôi dưỡng lòng từ bi: 
Nếu ta quá tàn nhẫn với thú vật thì trái tim ta dễ trở thành vô cảm, và ta cũng 
dễ tàn nhẫn với con người. z8 Nhà thơ Huy Cận có lần đã viết: “Ta đâu biết thịt 


xưởng là sông núi/ Chia biệt người ra từng xứ cô ẩđơw. Trong những phút xuất 
thần, người nghệ sĩ thường có những trực giác rất “siêu hình”. Nhưng cái 
phút xuất thần ấy thường nhanh chóng qua đi, và họ lại trở về với cuộc sống... 
“đời thường” của mình! 629 Ý tưởng này rất gần với Phiếm thần luận 
(pantheism). (z9) Tâm lý chung, bình thường của con người, là nhìn người 
khác qua khía cạnh “hữu dụng” của họ đối với ta. Đây là tâm lý “thực dụng”, 
rất phổ biến trong nền văn minh nặng về “vật chất” của nhân loại hiện nay. 
Nhưng đó là một tâm lý rất nguy hiểm: Nó dễ đánh mất tình người. z) Nếu 
tìm hiểu cuộc đời của Tolstoy, chúng ta sẽ thấy ông nói ra điều này bằng kính 
nghiệm bản thân: Trong cuốn Tự thú (Confession) của mình, Tolstoy đã “thú 
nhận" là ông đã sai lầm, tội lỗi ra sao. Chính thánh Augustine - một bậc 
thánh - cũng đã từng để lại cho hậu thế một cuốn sách, cũng mang tên là... Tự 
thú! Một bậc thánh mà còn như vậy, thì những “kẻ phàm tục” như chúng ta 
làm sao có thể tránh khỏi sai lầm? J. J. Rousseau cũng có một cuốn gọi là 
Những lời Tự thú (Confessions). 42) Hiện nay, ý tưởng này đã được chính thức 
thừa nhận. Nhiều nước đã đưa giáo dục giới tính vào chương trình học. 
Nhưng vào thời của Tolstoy thì quả thực đây là một ý tưởng rất táo bạo. (3) 
Bản tiếng Anh: “To increase riches real]y means to 1mcrease love”. Câu này hơi tối 
nghĩa? Chúng tôi dịch sát theo bản tiếng Anh, nhưng cũng chưa thực sự hiểu 
ý Tolstoy muốn nói gì. 13 Ta biết Tolstoy là một Bá tước. Ông có đủ sự giàu 
sang, danh vọng tột đỉnh, nhưng suốt cuộc đời ông là những chuỗi ngày vò xé 
và đau khổi 4s) Câu nói này nghe quen quen? Đúng, bởi vì đã nhiều người lặp 
lại nó như con vẹt! Thực ra, chả mấy ai thực tâm nghĩ rằng Trái đất là Mẹ của 
mình. Bằng chứng là người ta vẫn thường xuyên tàn phá Trái đất bằng mọi 
cách - bằng chiến tranh, bằng hủy hoại môi trường... Ai nỡ đối xử với “Mẹ” 
của mình như thết (2 Xét cho cùng, thì “tự tôn” là một biến dạng của “tự tỉ” - 
kẻ tự tôn luôn có sự tự ti kín đáo, và họ rất dễ bị thương tổn. 0z? Đọc tiểu sử 
của Tolstoy, ta thấy đời ông là những chuỗi dài của thống khổ, vò xé và trăn 
trở, và chẳng có bao nhiêu ngày thực sự hạnh phúc. Nhưng bây giờ vào cuối 
đời ông nói rằng đời là món quà lớn, thì chứng tỏ cái nhìn của ông về cuộc 
đời đã có những thay đổi lớn. 438 Tiếng Việt có từ “bạn bè” thật hay - và hầu 
như chúng ta thường lẫn lộn giữa “bạw và “bè”? Thật ra, “bè” thì nhiều, mà 
“bạn thì ít! Gợi nhớ câu chuyện ngụ ngôn Con thỏ nhiều bạn của Aesop. Một 


con thỏ có rất nhiều “bạn, nhưng đến khi nó mắc nạn thì không có “bạn nào 
đáp ứng lời cầu cứu của nó. Sau cùng, nó đành phải tự mình thoát thân. 65) 
Trong cuốn sách này, lập trường nhất quán của Tolstoy luôn luôn là “47 đức báo 
oáy” - có lẽ ông chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Chúa Jesus, Đức Phật, Lão Tử... 
¿4o Ở đây, Tolstoy phê phán nền giáo dục của nước Nga thời đó. ¿2 Hình như 
khá nhiều tín đồ rất sợ việc “kiểm chứng”. Bởi vì, nếu kiểm chứng thì họ có 
nguy cơ mất đức tin. Và họ thà sống với đức tin mù quáng còn hơn là mất đức 
tin. Đối với tầng lớp nghèo khổ, bị áp bức, thì đức tin dù là mù quáng, có thể 
là nguồn an ủi giúp họ chịu đựng cuộc đời bất hạnh của mình. Tuy nhiên, 
đức tin mù quáng cũng rất nguy hiểm: Nó dễ trở thành mê tín và cuồng tín - 
những phần tử Hồi giáo cực đoan hiện nay đã chứng thực điều đó. 642 Về 
nguyên tắc, và trong trường hợp bình thường, thì nói dối là không tốt. Tuy 
nhiên, có thể có một số rất ít ngoại lệ, chẳng hạn như trường hợp cần phải 
“nói đối” để cứu người khác. (Đôi khi một bác sĩ có thể giết chết bệnh nhân 
của mình, nếu ông nói thật về bệnh tình của người ấy). 445) Các nhà thần bí và 
nhiều triết gia cũng nói tương tự như vậy. Họ đều nhất trí rằng: Lý trí, logic 
chi có hiệu lực đối với thế giới “khả giác”; còn đối với những thực tại siêu 
hình, thì lý trí, logic không còn dùng được nữa. Có nghĩa là phải dùng một 
quan năng khác, đó là “siêu thức”, “trực giác siêu hình”... Descartes đã phạm phải 
một sai lầm rất lớn - đó là muốn dùng lý trí, suy luận logic để chứng minh có 
Thượng đế. Một triết gia khác là I. Kant đã “sửa sai” cho Descartes trong tác 
phẩm Phê phán lý tính thực hành của ông. (Xem bản dịch Phê phán lý tính thực 
hành của Bùi Văn Nam Sơn, NXB Tri Thức, 2zo1ó). 04 Nói thì đễ, làm thì khói 
45) Bán tiếng Anh dịch là “mind” và “intellect” - hai từ này, trong từng ngữ 
cảnh khác nhau có thể được hiểu khác nhau. Thiển nghĩ, từ mïnd ở đây có thể 
hiểu là “lý tính lý thuyết”, và /nwfellect là “lý tính thực hành” - theo cách nói của 
Kant. Cái thứ nhất dùng để nhận thức thế giới “khả giác”; cái thứ hai để trực 
nhận “thế giới siêu hình”. Nhà phân tâm học Erich Fromn thì thay chữ 
“mind” bằng “intelligence” (trí thông minh), và “intellect” bằng “reasonw' (lý 
trí). Ta cần lưu ý: Cùng một từ có thể được hiểu một cách khác nhau, tùy theo 
những tác giả khác nhau, trong những ngữ cảnh khác nhau. 64 Nếu thay đổi 
được hoàn cảnh bên ngoài thì quá tốt. Nhưng thường khi đó là điều rất khó. 
Do vậy, ta có thể thay đổi đời ta bằng cách thay đổi cách nhìn đời của mình. 


Hai người có cùng một hoàn cảnh giống nhau, nhưng mỗi người có thể có 
một cái nhìn khác nhau. Chẳng hạn, anh A và B đều có một ly rượu đầy. Hai 
người chạm cốc, rồi cùng uống hết nửa ly. Anh A nói: “Còn nửa ly”. Nhưng anh 
B nói: “Hết nửa ly rồi!” Anh A vui mừng (lạc quan) vì thấy mình còn nửa ly. Trái 
lại, anh B tiếc nuối (bi quan) vì thấy mình đã mất đi nửa ly. Như vậy, tâm 
trạng buồn hay vui, nhiều khi không do điều kiện khách quan, hoàn cảnh bên 
ngoài, mà do cách nhìn của ta đối với hoàn cảnh đó. Do vậy, muốn có một 
cuộc sống an lạc, chúng ta nên nhìn lại để thấy mình đang còn những gì, chứ 
không phải mình đã mất những gì. 42 Đa phần các nhà thần học Ki-tô giáo 
đều nghĩ như Tolstoy: Sự khổ được Thượng đế gửi tới cho con người - một 
cách cố ý - để qua đó họ có thể thanh lọc linh hồn mình, và sau cùng có thể 
kết hợp với Thượng đế. Tuy nhiên, luận cứ này chỉ thuyết phục được một số 
người có đức tin; đa số còn lại thường tỏ ra ngờ vực luận cứ này. 648 Khổ đau, 
bất hạnh cũng có mặt tích cực của chúng. Khi bị bệnh, ta mới thấy sức khỏe 
là quý. Ngoài ra, sự khổ đau, bất hạnh có thể giúp ta hiểu cuộc đời sâu sắc 
hơn, giúp ta phát triển cuộc sống tâm linh của mình. Tuy nhiên, khổ đau và 
bất hạnh cũng có thể có tác dụng tiêu cực: Đối với một tâm hồn yếu đuối, thì 
khổ đau và bất hạnh có thể đẩy họ xuống vực sâu mãi mãi. 62 Cần lưu ý: 
Trong Tự thú (1884), viết ở giai đoạn trước, Tolstoy nghĩ rằng chết là hết, nên 
ông rất đau khổ. Ở đây, quan niệm của ông về cái chết đã thay đổi. 15s) Đã có 
một thời, người ta cứ ngỡ khoa học là “vạn năng” - có thể lý giải tất cả mọi 
hiện tượng, kể cả các hiện tượng được xem là “thần bí”, siêu hình. Tuy nhiên, 
khoa học càng phát triển thì các nhà khoa học càng nhận ra giới hạn của 
mình, và họ càng khiêm tốn hơn. Với thuyết tương đối của Einstein, cơ học 
lượng tử, và thiên văn học vũ trụ, khoa học đã nhích lại rất gần với triết học. 
(Xem Lưới trời ai dệt, Nguyễn Tường Bách, đã tái bản nhiều lần). 6s) Kẻ không 
tin cái mà y đã được dạy, không hẳn là kẻ vô tín, bởi vì y có thể có một niềm 
tin vào một chủ thuyết hay một tôn giáo nào khác. Nhưng kẻ không tin mà 
nói rằng mình tin, thì rõ ràng y không tin vào cái gì cảI 652) Có một giai đoạn 
Tolstoy bị xung đột giữa đức trm và lý trí, và cho rằng hai cái đó loại trừ lẫn 
nhau: Nếu có đức tin thì phải từ bỏ lý trí, và ngược lại. (Xem Tự thú). Nhưng ở 
đây, ông lại cho rằng một tôn giáo đích thực phải đặt nền tảng trên trí năng, 
có nghĩa là quan niệm của ông đã hoàn toàn thay đổi. 453 Chúng ta biết có 


nhiều học thuyết về lương tâm. Về đại thể, có thuyết “bẩm sinh” và thuyết 
“thủ đắc”. Thuyết “bẩm sinh” cho rằng lương tâm có tính bẩm sinh, đã có sẵn 
từ lúc chào đời. Thuyết “thủ đắc” lại cho rằng, lương tâm được hình thành do 
ảnh hưởng của xã hội: Truyền thống, giáo dục... Quan niệm của Tolstoy thuộc 
về phái “bẩm sinh”. Hiện nay, đa số triết gia chủ trương rằng lương tâm có 
“mầm mống” bẩm sinh, nhưng phát triển dần dần do tác động của xã hội. 052 
Lời khuyên này có vẻ đi ngược lại với lề lối thông thường: Khi bị rơi vào sự 
khổ, con người thường đi tìm sự an ủi ở bên ngoài mình - chia sẻ với bạn 
hữu, người thân, những thứ giải khuây, trốn chạy vào trong men rượu, hoặc 
những trò vui khác... Nhưng phải thừa nhận rằng đó cũng chỉ là những cách 
“chạy trốn” tạm thời, không giải quyết được vấn đề, mà chi khuất lấp nó. 
Cách giải quyết của Tolstoy: Tìm về với vị Thượng đế sống bên trong mỗi 
người. Mỗi tôn giáo đều đưa ra những giải pháp khác nhau để giúp con 
người “thoát khổ”. Tuy khác biệt về nhiều điểm, nhưng chúng có một điểm 
chung nhất: Tìm nguồn an ủi ở bên trong nội tâm mỗi người, đó mới chính là giải 
pháp bên vững, chứ nguồn an ủi ở bên ngoài chỉ là giải pháp tạm thời. 055 “Cảm 
nhận” và “hiểu" là hai việc khác nhau. Có nhiều cái ta chỉ có thể “cảm nhận mà 
không “hiểư' - huống chi Thượng đế là cái “vô hạ", không còn nằm trong khả 
năng nhận thức hữu hạn của con người. Tuy nhiên, sự “cảm nhận cũng rất 
bấp bênh, vì thường khi đó chỉ là “ảo giác”. 656 Sự trói buộc của tội lỗi được 
Tolstoy trình bày rất biểu cảm, nó lớn lên dần dần: Lưới nhện, dây thừng nhỏ, 
dây thừng lớn, và sau cùng, xích sắt. 1s Cái nghèo là một gánh nặng, đó là 
điều dễ thấy. Nhưng con người hầu như thường quên rằng, của cái thế gian, 
rất thường khi, cũng có thể là một gánh nặng! 658 Đúng là số tiền bạc mà 
những người giàu đổ ra để phục vụ cho việc giải trí của họ, đủ sức nuôi sống 
biết bao nhiêu người nghèol 655) Lại thêm một “nghịch lý”. Quả vậy, những kẻ 
bận rộn dạy dỗ kẻ khác, có khi chính họ lại trở thành thiếu giáo dục! Câu này, 
Tolstoy nói theo kinh nghiệm bản thân. Trong Tự thú của mình (1884), Tolstoy 
cũng muốn dạy dỗ kẻ khác, trong khi ông “tự thứ” rằng ông là kẻ vô đạo đức. 
s) Những truyền thống, tập tục, luật tắc, quy ước của xã hội là con dao hai 
lưỡi: Chúng vừa giúp ổn định xã hội, vừa có thể bóp nghẹt con người! 6s) Có 
lẽ chữ “trái tim” trong văn mạch này có nghĩa xấu. Nó đại biểu cho những 
“cảm xúc tiêu cực”. ¿s2) Ki-tô giáo đặt nền tảng trên fình yêu. Và nền văn minh 


phương Tây lại đặt nền trên Ki-tô giáo. Thế nhưng, những cuộc chiến tranh 
thảm khốc nhất lại do phương Tây khởi xướng. Một nghịch lý! 422 Chữ “tôn 
giác” trong ngữ cảnh này, có lẽ Tolstoy muốn nói đến “tôn giáo có tổ chức” - chủ 
yếu nhắm vào các giáo hội. Và lịch sử cho thấy, các giáo hội thường hay phản 
bội các vị giáo chủ của chúng. 05 Trong thời đại hiện nay thì có lẽ phải bổ 
sung: Phim ảnh xấu và các trang mạng xấu - chúng cũng đều là độc dược tinh 
thần, còn nguy hiểm hơn cả sách xấu! 6s Chúa Jesus đã nói: “Sự thật sẽ giải 
phóng các ngươï”. Trên nguyên tắc, nói thật là tốt, nói dối là xấu. Và chỉ có kẻ 
lương thiện mới yêu sự thật, còn kẻ ác rất sợ sự thật. Tuy nhiên, cũng có 
những ngoại lệ: Nói dối để cứu người. “5 Người xưa thường nói, “Lời nói 
mạnh hơn gươm giáo”. Chưa chính xác. Lời nói, có khi còn nguy hại hơn cả... 
bom nguyên tửi 62 Đây cũng chỉ là một cách suy diễn mà thôi. Nếu chủ 
trương có vòng luân hồi (như đạo Phật), thì khi chết đi thần thức sẽ thác sanh 
vào một cõi nào đó, chứ không trở về cái nơi mà từ đó nó đến. (Trừ những kẻ 
đắc đạo, ra khỏi vòng luân hồi, và những kẻ vãng sanh về Cực lạc quốc của 
đức A-di-đà). 08 Trong Tự thú (1884), viết vào giai đoạn trước, thì Tolstoy thấy 
cuộc đời là vô nghĩa. Ở đây, quan niệm của ông về cuộc đời đã hoàn toàn đổi 
khác. 6s2) Thông thường, điều kiện bên ngoài rất khó thay đổi. Do vậy, các bậc 


Ä‡ ( 


hiền nhân thường khuyên ta nên thay đổi “tình trạng tâm linh nội tại” của 
mình. 6© Tolstoy rất chú trọng nội dung bên trong của đức tin, vốn biểu lộ 
trong hành động, chứ không quan tâm nhiều đến những nghi lễ hình thức 
bên ngoài. Một tôn giáo thường có hai phần: Phần nội dung và phần hình 
thức; nhưng dần dần, nó bỏ quên phần nội dung và chỉ chú trọng phần hình 
thức. Có không ít người suốt đời đi chùa, đi nhà thờ, nhưng chỉ để “cầu 
phước” - do vậy, đời sống tâm linh của họ không tăng trưởng được bao nhiêu. 
ä) Trong tiếng Việt có hai từ: “cô độc” và “cô đơn”. Cô độc (alone) là một 
mình, không có ai bên cạnh. Cô đơn (lonely) là trạng thái lẻ loi trong nội tâm. 
Theo thiển ý, trong những vấn đề quan trọng nhất của đời mình, chúng ta 
vừa cô độc, lại vừa cô đơn. 2) Thế giới của cái “khả thị”, hữu hình, là thế giới 
“hiện tượng” tương đối. Các nhà tư tưởng lớn và giáo chủ các tôn giáo lớn đều 
cho rằng, “đằng sau” cái thế giới vô thường này, có một thế giới “bản thể” 
tuyệt đối. Tuy nhiên, kiến giải của họ về cái “bản thể” này cũng có nhiều dị 
biệt. ¿72 Câu nói này trước đây trong tập sách này, chúng ta đã gặp nhiều lần, 


nhưng không ghi tên tác giả - có nghĩa là nó là của Tolstoy. Bây giờ ta biết đó 
cũng là ý tưởng của Ramakrishna. Theo thiển ý, tuy ý tưởng có vẻ giống nhau, 
nhưng có khác biệt rất lớn: Ramakrishna nói ra theo kinh nghiệm trực ti, 
bằng “trực giác siêu hình”, còn Tolstoy (có lẽ) chỉ nói bằng sự suy diễn gián 
tiếp, thông qua trí năng, hoặc do ảnh hưởng của người khác. Ngoài ra cũng 
cần lưu ý: Chữ “Thượng để” và “linh hồn" ở đây không hoàn toàn giống như 
chúng thường được hiểu trong truyền thống Ki-tô giáo. ¿72 Bản tiếng Anh ghi 
là Krishna. Nhưng có lẽ phải ghi: “Ramakrishna” (1836-1886). VỊ này là một 
đạo sư Ấn Độ, thuộc truyền thống Vedanta. (Còn cái tên Krishna dùng để chỉ 
một vị thần của Ấn Độ giáo, hóa thân của thần Vishnu). 0 Gợi nhớ đến câu 
nói của Lão tử: “Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh”. 
Đạo Phật có “Chân như”, “Niết bàn”... cũng vượt quá sự diễn đạt của ngôn từ. 
Nhiều bậc hiền nhân không dùng từ “Thượng đế”, mà thay bằng “Tuyệt Đối 
Thể” - cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của ý thức con người và sự diễn đạt của 
ngôn từ. ¿79 Theo Tolstoy, thì nguồn suối này chính là Thượng đế. t2 The poor 
m spirf: Kẻ nghèo trong linh hồn. Có nhiều cách giải thích. Một tài liệu trên 
internet nói rằng, nếu thay chữ “nghèo” bằng chữ “khiêm cung” thì sẽ dễ hiểu 
hơn. Nghĩa là con người phải nhận thức được tội lỗi, sự nghèo nàn tâm linh 
(spiritual poverty) của mình. Một tài liệu khác nói rằng, trái nghĩa với “nghèo 
trong linh hồn” là “kiêu ngạo trong linh hồn” - tự mãn, cho rằng mình đầy đủ, 
không cần đến ai, kể cả Chúa. ¿73 Nếu nhìn kỹ nội tâm mình, ta sẽ thấy có 
một ác quỷ và một thiên thần - nói như Pascal. Điều quan trọng là ta nghe theo 
tiếng nói nào. 079 Bản tiếng Anh: “... and 1ƒthey get married, to remain pure 1m thĩs 
regard”. Bàn tiếng Anh khá tối nghĩa. Khi đã “kết hôn thì họ sẽ “thuần khiết” 
như thế nào? Có lẽ ý Tolstoy muốn nói, khi đã kết hôn thì không nên quan hệ 
tình dục bất chính? 6$©) Theo thiển ý, không nên “vơ đũa cả nắm, bởi vì luôn 
có những ngoại lệ. Tuy nhiên, câu nói này cũng có nhiều phần đúng. ¿$2 Nhìn 
chung, câu này khá đúng. Nhưng có những người vừa giàu có, vừa có tâm từ 
bi, chẳng hạn như Bill Gates của thời hiện đại, và Cấp Cô Độc vào thời Đức 
Phật. ¿32 Một người xấu trong quá khứ có thể trở thành tốt trong hiện tại, và 
ngược lại. Nhưng đa phần chúng ta chỉ phán đoán người khác qua định kiến. 
Định kiến là một trong những rào cản lớn nhất trong quan hệ giữa con 
người. 033) Tolstoy cực lực chống lại án tử hình. Ngày 12/6/2013, phóng viên 


của Vietnamnet đã trò chuyện với ông Raphael Chenuil-Hazan, Giám đốc 
của ECPM (Hiệp hội bãi bỏ án tử hình). Ông cho biết hiện nay có 1os quốc gia 
đã bãi bỏ án tử hình, 38 nước không áp dụng hình thức này hơn 1o năm qua. 
Chỉ có s8 nước vẫn áp dụng án tử hình trong 1o năm qua. Ông khẳng định: án 
tử hình không bao giờ ngăn chặn được tội phạm. t2 Không Tử đã nói: “Biết thì biết 
là mình biết, không biết thì biết là mình không biết, vậy mới thật là biết”. 455) Hiện 
nay, trên nhiều kênh truyền hình tại Việt Nam, có rất nhiều chương trình “đố 
vui để học”. Rất vui và bổ ích. Tuy nhiên, nếu các bạn trẻ thực sự nghĩ rằng 
đây là cách tốt nhất để “chiếm lĩnh tri thức của nhân loại”, thì đó là một sai 
lầm rất lớn. Dù sao, cũng phải thừa nhận rằng đó chỉ là những kiến thức rất 
manh mún và rời rạc. Nói tóm lại, nếu xem những trò “đố vui để học” đó như 
là một sự kích thích, giúp các bạn trẻ tìm hiểu sâu thêm thì rất tốt. Nhưng 
nếu chỉ dừng lại ở đó thì coi chừng, các bạn đang... “lão hóa” chính mình! 036) 
Mạnh Tử cũng đã nói: “Tận tín thư, bất như vô thư”. (Tin hoàn toàn vào sách, thì 
thà đừng đọc sách). Trong thời đại hiện nay thì không chỉ có sách, mà còn có 
internet. Chúng ta cần phải tỉnh táo khi đọc các thông tin trên internet. Bởi 
vì, bên cạnh những thông tin chính xác, bổ ích, thì còn có rất nhiều “tin vịt, 
và rất nhiều cái nhảm nhí, độc hại! 032 Bản tiếng Anh: “A person who loves 
himselƒhas litle competitiow”. Câu này hơi tối nghĩa? 098 Nhìn thẳng trực diện 
vào nỗi cô đơn nội tại của mình, không chạy trốn nó, đây quả là điều rất khó 
khăn! Nhưng các bậc hiền nhân đều nhất trí rằng, chính nỗi cô đơn này là 
một món quà rất quý giá - bởi vì, bất cứ sự “thăng hoa tâm lĩnh” nào cũng đều 
diễn ra trong nỗi cô đơn. 659) Sự khổ chi có giá trị tích cực đối với những tâm 
hồn mạnh mẽ. Đối với những kẻ thiếu ý chí, nó có tác động tiêu cực. 699) Đối 
với một tâm hồn mạnh mẽ như Tolstoy, câu nói này đúng. Nhưng đối với 
những tâm hồn yếu đuối, thì những bất hạnh và ưu phiền có thể dẫn họ xa 
dần Thượng đế. 0) Bản tiếng Anh: “In the long run, the complexity oƒ our Ïives 
leads to an 1ncrease oƒ love and, therefore, an 1ncrease 0ƒ good as well”. Câu này hơi 
tối nghĩa? Chúng tôi dịch đúng nguyên văn, nhưng thật tình cũng chưa thật 
hiểu Tolstoy muốn nói gì. 62) Trong quyển Tự thú của mình, Tolstoy đã rất 
thất vọng khi chứng kiến sự chống đối lẫn nhau giữa giáo hội Chính Thống 
giáo, Tin Lành và Công giáo... 4) Trong mỗi người đều có hai cái tôi: “cái tôi 
giả” và “cái tôi thực”. Đa phần chúng ta chỉ biết “cái tôi giả” của mình; do vậy, 


Tolstoy nói chúng ta không thực sự biết mình. Nhưng thế nào là “cái tôi 
thực”? Có nhiều kiến giải khác nhau về “cái tôi thực” này. Nhưng tất cả đều 
cho rằng, cái tôi thực này nằm rất sâu, ngoài tầm kiểm soát của ý thức. 094 
“Gái gì đó bên trong” này, mọi tôn giáo lớn của nhân loại đều nhận ra. Tuy 
nhiên, chúng có những quan niệm khác nhau về nó. Do vậy, thay vì xích lại 
gần nhau, chúng lại chia rế, chém giết nhau, thật là đáng tiếc. 095 Đây có thể 
là quan niệm của Phiếm thần luận - nhưng “Thượng đế” của Phiếm thần luận 
chỉ có nghĩa là “Thiên Nhiên/ Vũ Trự”, vô ngôi vị, chứ không phải là vị Thượng 
đế có ngôi vị, có quyền thưởng phạt của Ki-tô giáo. 199 Chỉ cần liếc mắt nhìn 
qua lịch sử nhân loại cũng đủ thấy: Biết bao nhiêu tôn giáo và chủ thuyết đã 
chia rế con người! 622 Thế nào là “khổ hạnh”? Nếu hiểu khổ hạnh là “ép xác”, 
thì chính Đức Phật cũng đã phản đối. Ngài chủ trương “trung đạo”: Không quá 
khổ hạnh, cũng không quá chiêu chuộng thân xác. 09® Bản tiếng Anh: “They can 
sometlimes be useful, but they can never be moral”. 429 Đúng là tuổi thơ có “một 
chút thiên đàng”. Nhưng điều bi đát là đứa bé sống trong thiên đàng, nhưng 
lại không biết đó là thiên đàng! ¿e9 “BỊ mù” ở đây khá giống với khái niệm “vô 
minh” trong Phật giáo. Một câu trong bài kinh sám hối của các Phật tử: “Do vô 
mình, con tạo lỗi lầm”. ©© Tục ngữ Việt Nam có câu: “Suy bụng ta ra bụng người”. 
Người có tâm địa tốt thường dễ thấy cái tốt ở người khác; người có tâm địa 
xấu thường dễ thấy cái xấu ở người khác. Do vậy, kẻ tiểu nhân rất khó mà 
hiểu được người quân tử. 292) Trong cuốn The Sane Society của mình, nhà phân 
tâm học Erich Fromm cũng viết: “Sự hiện rằng hàng triệu người cùng chia sẻ 
nhữ†ng tật xấu, không khiến cho chúng trở thành đúc hạnh; sự kiện rằng họ cùng chia 
sẻ những sai lầm, không khiến cho chúng trở thành chân lý; sự kiện rằng hàng triệu 
người cùng chia sẻ một tâm bệnh, không khiến cho họ trở thành những người có đầu óc 
lành mạn”. 693 Nếu xét lại chính mình cho thật kỹ, thì hiếm có ai suy nghĩ 
độc lập: Hầu hết những ý nghĩ của ta đều vay mượn của người khác - từ một 
nguồn nào đó ở bên ngoài mình. Thử lướt qua những trang Facebook, có thể 
thấy rằng, hiện nay số người “có suy nghĩ độc lập” là rất hiếm: Đa phần đều 
rất cả tin, “a dua” và đưa ra những phán đoán vội vàng, vô trách nhiệm. ¿°©4) 
Tolstoy thường nhấn mạnh tầm quan trọng của “suy nøhï độc lập”. Ông không 
chấp nhận sự “nô lệtw tưởng”. Có lẽ do vậy mà ông đã chủ động cắt đứt với giáo 
hội Chính Thống Nga. ¿9s Câu này nối tiếp ý của câu trên. Krishnamurti 


cũng thường nói, “Đừng nên dựa vào thẩm quyền nào cả”. Theo thiển ý, ta chỉ nên 
“tham khảo” những tiêu chuẩn, thẩm quyền của người khác, nhưng không 
nên mù quáng nô lệ vào chúng. ¿99 Bản tiếng Anh: “Those who are ashamed oƑ 
what they shoulÄd not be ashamed oƒ step onfo the path headed ƒor destrucHon'. 
Chúng tôi dịch sát theo bản tiếng Anh, nhưng hình như câu này hơi tối 
nghĩa? ¿©? Bản tiếng Anh: “However, the most terrible deeds are done ƒor their 
g0vernment and country - deception, war, spying, and killing others”. ¿98 Muốn hòa 
đồng tôn giáo phải có lòng khoan dung, thông cảm. Nếu ai cũng nghĩ rằng 
tôn giáo của mình là tôn giáo duy nhất chân thực, thì đó là mầm mống của 
xung đột, chiến tranh. 2° Chúng ta biết Tolstoy rất “dị ứng” với “những lời 
nói dối về tôn giáo” - dĩ nhiên, chủ yếu phát xuất từ giới tăng lữ. Ông đã 
thẳng thắn tuyên bố công khai rằng, giáo hội Chính Thống Nga đã làm những 
điều đi ngược lại tỉnh thần của Phúc Âm. %9 Hẳn bạn đọc đã nhận thấy 
Tolstoy luôn luôn nhấn mạnh cái “bên trong”, “nội tại” của con người. Trong 
lĩnh vực tôn giáo, thì cái bên trong là nội dung của nó, phần sâu thẳm nội tại 
của nó. Cái “bên ngoài” là những nghi lễ rất đa dạng của nó. Nói cho thật 
chính xác, thì phần hình thức (nghi lễ) cũng cần thiết, nhất là đối với đa số tín 
đồ. Chỉ có điều, rất thường khi, cái hình thức đã trở thành quá lấn át cái nội 
dung - đến mức rốt cùng, chẳng còn thấy nội dung đâu nữa! Có lẽ chính là để 
thiết lập lại sự quân bình cho tôn giáo, mà nhiều bậc hiền nhân (như Gibran, 
Krishnamurti..) đã đề cao phần nội dung của tôn giáo. 2 Theo chúng tôi 
được biết thì đó chính là Al-Ghazali (Ios8-1111). Ông có ảnh hưởng lớn trên 
Thomas Aquinas. (212 Bản tiếng Anh: “Self-confidenee 1s a quality oƒ animals, and 
humiÏty 1s a quality oƒ men”. Hình như câu này chỉ đúng phần nào? 21) Ni sư 
Charlotte Joko Beck nói rằng một cuộc cãi vã thường là sự va chạm giữa hai 
“cái tôi”. 21 Người ta thường nói: “Lời nói gió bay”. Nhưng thật ra không phải 
vậy. Theo Duy Thức tông, thì những lời nói sau khi “hiện hành” sẽ trở lại 
thành “chúng tử” trong A-lại-da thức của người nói và người nghe - có nghĩa 
là chúng không mất đi đâu cả. 215) Ruble: đơn vị tiền tệ của Nga 619 Bản tiếng 
Anh: “Those who do not exercise their 1nfellect, do not ƒeel 1t 1n 1ise]ƒ”. (01) Trong thời 
của Tolstoy, giáo hội Chính Thống Nga xem những ai không cùng đức tin như 
họ đều là kẻ thù. Ông khẳng định rằng điều ấy hoàn toàn đi ngược lại tỉnh 
thần của Phúc Âm. 218 Có nhiều vị thầy tôn giáo, nhiều vị đạo sư “cấm”, không 


cho phép môn đệ tra vấn về đức tin của họ. 21 Bản tiếng Anh: “He ïs falking 
abouft his Inner spiritual “mể, and I am talking to a small window through which one 
can see the world”. Chúng tôi dịch sát nguyên văn, nhưng câu này hơi tối 
nghĩa? 229) Seneca (4 TCN-6s): Chính khách, triết gia La Mã. Theo chủ nghĩa 
“khắc kỷ” (stoicism). ¿z2 Ý Tolstoy muốn nói, lòng nhân ái có được do giáo 
dục gia đình thì không bền vững. Chỉ có lòng nhân ái phát xuất từ sâu bên 
trong nội tâm thì mới bền vững, lâu dài. 222) Câu này rất sâu sắc, nhưng hơi 
“nghịch lý”. Phải suy ngẫm nhiều thì mới hiểu được. Nhưng nhìn chung, câu 
này chỉ đúng trong một số trường hợp - trong phần lớn trường hợp, nó 
không đúng. 22?) Ở đây, Tolstoy muốn nói đến mặt tích cực của tội lỗi, sự cám 
dỗ và thành kiến. Đối với những người hướng thiện như Tolstoy, thì chúng có 
tác dụng tích cực. Ngược lại, chúng thường có tác dụng tiêu cực. 222 “Cần ít 
thôi” - còn gọi là “thiểu dục” - điều này có thể thực hiện được. Nhưng với con 
người “phàm tục” như chúng ta như hiện nay, thích... đủ thứ; cho nên “không 
ước vọng cái gì” thật khó lắm thay! 225) Tolstoy nói rất đúng. Tuy nhiên, sự đời 
không đơn giản: Khi đang yêu nhau nồng nàn thì cả hai đều nghĩ rằng mình 
không thể thiếu người kia. Nhưng khi đã sống chung một thời gian thì nhiều 
đôi vợ chồng thấy rằng họ đã lầm! 62 Ở Tây Tạng có hai dạng Lạt-ma: Dạng 
sống độc thân, và dạng có vợ. Tuy nhiên, họ không tín vào một Thượng đế có 
ngôi vị của Ki-tô giáo. Các mục sư Tin Lành cũng có vợ. (22? Tolstoy rất “nghi 
ngờ” những tổ chức từ thiện. Tuy không nên “vơ đũa cả nắn”, song những lời 
này của ông cũng đáng cho ta suy ngẫm. ö2®) Tự ái là yêu chính mình. Sở dĩ ta 
yêu chính mình, vì ta nghĩ rằng mình có “cái tôi/ bản ngã”. Theo đạo Phật, thì 
“chấp ngã là nguồn gốc của tất cả mọi điều ác, chứ không chi là nguồn gốc 
của lòng kiêu mạn. 625) Một con thú, một con người, một vị thánh: Ba mức độ 
của sự phát triển tâm linh. 29 Đáng suy ngẫm: Muốn chế thỏa đáng, phải 
sống thỏa đáng. Hiện nay, nhiều người tu theo pháp môn Tịnh Độ (một tông 
phái của Phật giáo) nghĩ rằng, họ chi cần chuyên cần tụng niệm sáu chữ 
“Nam mô A-di-đà Phật (một cách máy móc) là có thể vấng sanh Tây phương 
Cực lạc. Nghĩa là họ không cần phải sống tốt, làm phước, giúp đời. Thực ra, 
cần phải đủ “tín, hạnh, nguyện, và phải niệm Phật đến mức “nhất tâm bất 
loạn thì mới có thể vãng sanh. Đạo Phật có niềm tin mạnh mẽ vào luật nhân 
quả và nỗ lực cá nhân. Do vậy, nếu ai chỉ hoàn toàn tin vào thần lực của Phật 


A-di-đà, mà không hiểu sâu pháp môn Tịnh Độ và tu đúng cách, thì người ấy 
rất dễ rơi vào mê tín. (Xem Thế giới Cực lạc, Thích Nhật Từ, NXB Văn hóa Sài 
Gòn, 2o1o). 22) Chúng ta cần lưu ý: Luôn luôn có một khoảng cách từ Đức 
Phật tới Phật giáo; từ Chúa Jesus tới Ki-tô giáo; từ Mahomed đến Hồi giáo; từ 
Lão Tử đến Lão giáo... Lịch sử cho thấy, các đệ tử thường hay đi ngược lại tôn 
chỉ của giáo chủ, trong khi họ vẫn nhân danh giáo chủ! 222 Về cuối đời, 
Tolstoy có một niềm tin tôn giáo rất sâu xa, nhưng ông có vẻ “dị ứng” với các 
giáo hội. Những cuốn sách của ông có đề tài tôn giáo đều bị Giáo hội Chính 
Thống Nga chỉ trích, và nhà nước phong kiến Nga thời đó kiểm duyệt, cấm 
in. 233 Có hai loại học giả: a/ Chi có kiến thức “từ chương”, nhưng thiếu minh 
triết; b/ Vừa uyên bác, vừa minh triết. Loại (a) rất nhiều. Loại (b) rất hiếm. 
Trong câu này, Lichtenberg đang nói đến loại (a). 222 Bản tiếng Anh: “The 
prouder you thính you are, the weaher you become”. 235 Có nghĩa là đa số những 
hành động (và ý ngh1) của ta đều không “độc lập” như ta nghĩ. 229 Xét cho kỹ thì 
chưa mấy ai gọi là hoàn toàn tự do - hiểu theo nghĩa “tự do tâm hồn”. Ngoài 
những dục vọng “hữu thức” - mà ý thức nhận biết - còn có vô số những dục 
vọng “vô thức”, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ý thức con người. (237) 
Love. Có lẽ thay chữ “tình yêu” bằng chữ “cảm tình” thì sẽ chính xác hơn? Tâm 
lý chung của con người là muốn người khác thấy cái tốt của mình và lờ đi cái 
xấu của mình. Tuy nhiên, muốn được người khác yêu thương một cách chân 
thực, tận đáy lòng, thì chừng đó là chưa đủ. Mặt khác, ta cần phân biệt loại 
“đắc nhân tâm giả dối, và sự “thu phục lòng người” chân chính. 228 Đúng là ý 
nghĩ thường dẫn đến hành động. Theo đạo Phật thì chi mới “tác ý” (khởi lên ý 
tưởng), chưa cần hành động, thì cũng đủ “tạo nghiệp” rồi - cái đó gọi là “ý 
nghiệp”. 2 Rất nhiều nhà tư tưởng đã nói tương tự như thế. Tuy nhiên, sự 
khổ chỉ có tác động tích cực đối với những tâm hồn mạnh mẽ. Đối với những 
tâm hồn yếu đuối, thì nó lại có tác động tiêu cực. 229) Bản tiếng Anh: “The 
physical world 1s for those with many different senses and [eelings”. Hơi tối nghĩa, 
chúng tôi chỉ dịch thoát ý. Có lẽ Tolstoy muốn nói: Thế giới vật lý - về mặt 
hiện tượng - thì rất đa thù, sai biệt, vì bị nhìn qua “cặp kính màư” của mỗi 
người. Nhưng ở bên trong mỗi người đều có một “linh hồn" giống nhau - cái 
linh hồn này chính là “hiện thân" của Thượng đế. ¿+2) Những người lao động 
nghèo thường bị bóc lột: Đây là điều có thực. Tuy nhiên, sự phân công lao 


động không phải là điều xấu. 222 Sự bất công là xấu, nhưng người ta dễ thấy 
nó và phê phán nó. Còn sự đạo đức giả là cái xấu được ngụy trang dưới cái vỏ 
ngoài tốt đẹp, nên dễ đánh lừa người khác. Do vậy, sự đạo đức giả nguy hiểm 
hơn sự bất công gấp bội. Lịch sử cho thấy, biết bao kẻ đã núp dưới những “lý 
tưởng thánh thiện để gieo rắc chết chóc, tang thương cho nhân loại! 243) 
Socrates đã nói: “Hấy tự biết mình”. Nhưng tự biết mình rất khó. Nếu ví đời 
sống tâm lý con người là một tảng băng, thì hầu hết chúng ta chi biết được 
cái phần nổi của nó, phần còn lại chìm ở dưới. Phần nổi tượng trưng cho ý 
thức phần chìm là phần vô thức. Các nhà tâm lý học đều nhất trí rằng, phần 
nổi (ý thức) là rất bé nhỏ so với phần chìm (vô thức). Do vậy, những cái chúng 
ta biết về chính mình là rất ít. e4 Tôn giáo bao giờ cũng có hai phần: Phần nội 
dưng của giáo pháp, và phần nghi lễ hình thức. Thế nhưng, trong thực tế thì 
tôn giáo thường quá nặng về hình thức và bỏ quên nội dung. Và khi hình thức 
lấn át nội dung, đó là biểu hiện của suy thoái tôn giáo - đó là mảnh đất màu 
mỡ cho sự mê tín và cuồng tín sinh sôi nẩy nở. Phải chăng đa phần các tôn 
giáo hiện nay đang rơi vào tình trạng này? ¿4 Khoa học có giúp phát triển 
đạo đức không? Đây là vấn đề được những đầu óc lớn bàn cãi từ khi khoa học 
bắt đầu phát triển. Khoa học nâng cao đời sống vật chất của con người, đó là 
điều không ai chối cãi. Nhưng muốn nâng cao đời sống tinh thần, phải cần 
rất nhiều “trợ duyên khác nữa. Khoa học, tự nó chưa đủ điều kiện để nâng 
cao đời sống tinh thần, mà đôi khi còn có tác dụng ngược lại! (Vào thời của 
Tolstoy, người ta có ảo tưởng rằng khoa học là “vạn năng”, có thể lý giải và 
giải quyết hết mọi vấn đề, kể cả những vấn đề thuộc về tâm linh, đạo đức). 
(246 Nhìn chung, câu nói này chỉ đúng một đôi phần. Theo thiển ý, thì việc chỉ 
trích và ca tụng người khác, tự thân nó không phải là điều xấu. Cái quan 
trọng là ta chi trích và ca tụng với những động cơ nào? Động cơ ấy tốt hay 
xấu? (2 Tolstoy rất xem trọng việc tìm kiếm chân lý. Câu nói của Tolstoy rất 
đúng, nếu ta ngừng tìm kiếm chân lý trong khi ta chưa tìm thấy nó. Tuy vậy, 
có một ngoại lệ: Các bậc chứng ngộ họ đã tìm thấy chân lý, nên dĩ nhiên cuộc 
tìm kiếm chân lý đã chấm dứt. 4) Phải thừa nhận rằng sự khổ cho ta thấy 
những giới hạn của mình. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là đối với a1, ở 
bất cứ thời gian và không gian nào, sự khổ đều có tác động tích cực. Tích cực 
hay không còn tùy cách thức tiếp nhận của chủ thể đang khổ đau. 42 Hiện 


nay, rất nhiều tác giả nhấn mạnh đến tầm quan trọng của khoảnh khắc hiện 
tại. Có thể tham khảo thêm cuốn Sức mạnh của hiện tại của Eckhart Tolle, đã có 
nhiều bản dịch tiếng Việt. (259) Preconceived atHifude. 25) Câu này tất sâu sắc. 
Trước mắt, ta không nên đồng nhất hóa một con người với những hành động 
của họ. Thiền sư Nhất Hạnh cũng đã viết: “Kẻ thà ta đâu có phải là người. Giết 
người đi thì ta ở với ai?” 652 Đây chính là ngũ giới của một Phật tử tại gia. 
Nhưng thay vì “ham muốn nhục dục”, thì đó là “tà dâm”. Tà dâm là mối quan 
hệ tình dục ngoài hôn nhân. Chữ “uống rượư” có thể thay bằng “chất gây 
nghiện, chẳng hạn như rượu, thuốc lá, ma túy... 253 Theo các tài liệu trên 
internet, thì ở các nước còn duy trì án tử hình, số lượng tội phạm vẫn rất cao, 
đôi khi còn cao hơn nhiều nước đã bãi bỏ án này. 252 Chúng ta biết nền tảng 
của Ki-tô giáo là Tình Yêu, nhưng thật là nghịch lý, các nước theo Ki-tô giáo ở 
phương Tây chính là nơi đã phát động nhiều cuộc chiến tranh rất thảm khốc. 
Có thể nói phương Tây đã đi ngược lại tôn chi của Chúa Jesusl ¿55 Và câu này 
có thể mở rộng: “Bạn nên đọc những lời dạy của các bậc hiền nhân không phải trong 
hinh điển, sách vở, mà trong trái tim bạn”. 5S Trong cuốn Tự thú (Gonfession) của 
mình, Tolstoy đã thuật lại cuộc truy tìm chân lý của ông. Nói tóm tắt, Tolstoy 
thấy rằng các “khoa học” đều chỉ bàn về những vấn đề của “thế giới khả giác” 
(sensible world); chúng chỉ bàn về một số khía cạnh nào đó của thế giới này - 
rất chuyên biệt, manh mún. Đặc biệt là chúng không nói về ý nghĩa của cuộc 
đời, và không nói cho ta biết phải sống như thế nào cho tốt. Môn Siêu hình học 
có đặt ra vấn đề này, nhưng nhiều triết gia lại có những ý tưởng trái ngược 
nhau. Các tôn giáo lớn cũng đặt ra vấn đề này, nhưng chúng thường xen lẫn 
với nhiều mê tín... 2s? Muốn thay cuộc đời mình, ta có hai cách: Thứ nhất, 
thay đổi điều kiện sống bên ngoài; cách thứ hai, thay đổi nội tâm mình. Nhìn 
chung, hoàn cảnh bên ngoài đôi khi rất khó thay đổi; mà có thay đổi được thì 
cũng chỉ rất hời hợt, mong manh. Ngược lại, một người có đời sống nội tâm 
vững vàng có thể vượt qua những sóng gió cuộc đời một cách êm thắm hơn 
rất nhiều. ¿58 Ý tưởng này chắc Tolstoy chịu ảnh hưởng của Lão Tử. Trong 
Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã viết: “Nhu thắng cương, nhược thắng cường”. Môn võ 
Nhu đạo và Aikido đều áp dụng nguyên lý này. 255 Câu này tiếp tục ý của câu 
trước đó. Có những trường hợp, nếu vị bác sĩ nói thật, ông sẽ giết chết bệnh 
nhân của mình - thí dụ, đối với một người huyết áp quá cao: Xúc động mạnh 


sẽ làm đứt mạch máu não. Nhưng không nên dùng những ngoại lệ để biện hộ 
cho những lời dối trá. 2s) So sánh với một câu của Đức Phật trong Kinh Pháp 
Cú: “Dấu tại bãi chiến trường, thăng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thẳng 
mình, chiến công ấy kỳ tích”. ©s) Tục ngữ Việt Nam: “Lưỡi không xương, nhiều 
đường lắt léo”. Xét cho kỹ và công bằng, thì “cái lưỡi” hoàn toàn vô tội! Nó chỉ 
thực hiện theo “chỉ thị” của tâm ý ta mà thôi! Kinh Pháp Cú (đạo Phật) có câu: 
“Tâm dẫn đầu các pháp...” 652 Theo đạo Phật, có ba loại nghiệp: Ý nghiện, khẩu 
nghiệp và thân nghiệp. Hành động thuộc về thân nghiệp. Một ý nghĩ xấu sẽ dẫn 
đến lời nói xấu và hành động xấu. Do vậy, muốn “chuyển nghiệp”, trước hết 
phải “chuyển tân”. 125) Theo thiển ý, câu này chưa thật chính xác. Trên đại 
thể, phải chăng nói ngược lại thì mới đúng? 2 Câu này ý chưa rõ. Phải 
chăng Tolstoy muốn nói: Mọi cái mà ta gọi là “xấu ác” đều nằm trong kế 
hoạch sâu xa của Thượng đế: Ngài muốn con người phải phấn đấu để vượt 
qua cái xấu ác, tội lỗi, thanh lọc linh hồn, để sau cùng có thể hợp nhất với 
Ngài? ¿s5 Có lẽ Tolstoy nói câu này theo “kinh nghiệm bản thân của ông. 
Thuở còn trẻ, Tolstoy sống rất phóng đãng. 25 Chắc nhiều người sẽ “ 
đối” câu nói này! Có lẽ ta chỉ cần hiểu: Tiển bạc chưa đủ để mang đến hạnh phúc. 
Tuy nhiên, thủ đắc và tích trữ tiền bạc, và sau đó làm nhiều công việc từ thiện 
như Bill Gates, thì không vô ích chút nào. 2? Khi có dịp nhìn kỹ lại mình, ta 
sẽ thấy: Hầu hết những ý tưởng của ta, ta tưởng là của mình, nhưng thật ra 
chúng đều được “vay mượn” từ nhiều nguồn khác nhau. Thật khó tìm ra được 
những ý tưởng thật sự là của mình! 565) Chữ “phần lớn" ở đầy rất chính xác. Bởi vì 
có những ngoại lệ: Có một số bất hạnh của chúng ta không phát xuất từ ý 
nghĩ, mà có thể phát xuất từ những động lực vô thức, hoặc từ những tập khí. 
(26) Theo thiển ý, ta không nên “phán xét”, “kết tội” và có hành vi “bạo động” 
với người khác. Tuy nhiên, ta không thể tránh được việc “phán đoán, “ 
định” về người khác. Nếu không có sự “phán đoán, thì làm thế nào để phân 
biệt được điều thiện và điều ác? Xưa kia, chính Chúa Jesus đã từng “phê 
phán thói giả hình của những người Pharisee; đức Phật đã từng “phê phán” 
những sai lầm của những phái “ngoại đạo”... 29 Các bậc hiền nhân thường 


phản 


, nhận 


phân biệt hai loại chân lý: “chân lý tuyệt đối” và “chân lý tương đối”. Câu nói này 
của Tolstoy có lẽ chi áp dụng cho “chân lý tuyệt đối”. Trong “cõi hiện tượng” 


tương đối, thì con người vẫn có thể phân biệt được “cái xấư và “cái tốt” - dĩ 


nhiên, dựa trên những “quy ước” nào đó. Việc phân biệt hai loại chân lý này là 
rất quan trọng, nhưng cũng rất tinh tế! ¿72 Nếu thay chữ “không bao giờ” 
bằng chữ “ít khi” có lẽ sẽ chính xác hơn? 272 Bản tiếng Anh: “Medifaion and 
thought is the path to etermity...” Câu này hơi tối nghĩa? 272 Chúng ta đang sống 
“trong thời gian”, trong cối tương đối nên mới có thiện, ác. Nhưng một kẻ 
chứng ngộ, thì vị ấy sống “bên ngoài thời gian: Đó là cõi tuyệt đối; mà cõi 
tuyệt đối thì vượt lên thiện ác. Do vậy, Tolstoy mới nói: “Không có cái xấu ác bên 
ngoài thời gian”. 27 Quan niệm về Thượng đế của Tolstoy trong câu này dường 
như rất gần với Phiếm thần luận (pantheism)? 275 Cái tôi chân thực, còn gọi 
“chân ngã”. Nhưng các truyền thống tôn giáo khác nhau thường có những 
quan niệm khác nhau về “chân ngã”. ¿7 Chúng ta biết có hai loại “đánh mất 
ký ức”: Loại thứ nhất là một căn bệnh. Bệnh này thường có ở những người già, 
hoặc là một dạng của bệnh tâm thần. Loại thứ hai là dấu hiệu của sự “phát 
triển tâm linh", thường xuất hiện ở các bậc hiền nhân. Sự “đánh mất ký ức về 
bản ngã” có thể tạm gọi là sự “vô ngã”. Tuy nhiên, sự phát triển này có nhiều 
mức độ sâu, cạn khác nhau. Câu này cho thấy Tolstoy đã có một sự tăng 
trưởng tâm linh nhất định, nhưng chắc ông khó mà đạt tới “trạng thái vô 
ngã” theo quan niệm Phật giáo. Ta còn nhớ, vào những ngày cuối đời, ông đã 
phải bỏ nhà ra đi, và chết tại một ga xép. 27? Bản tiếng Anh: “The Ïess we gef 
used to, the less hardship we will endurể”. ¿78 Đạo Phật chủ trương không sát 
sinh, cổ vũ việc ăn chay. Nhưng việc ăn chay không chỉ là “độc quyền” của đạo 
Phật. Thời cổ đại Hy Lạp, Pythagoras ăn chay, về sau, Leonardo da Vinci, 
Tolstoy, Albert Schweitzer... đều ăn chay. ¿79 Tolstoy rất nhấn mạnh sự độc lập 
của tử duy, và ông lặp đi lặp lại mãi cái “điệp khúc” này. Đọc tiểu sử của ông, ta 
thấy ông đã phấn đấu rất gian nan để thoát ra khỏi “dư luận của người khác”: 
của sự giáo dục, những lời dạy tôn giáo, và những quan niệm sống của những 
người đồng thời. ¿89 Những câu nói như thế này quả thực là một “sự gây hấn” 
to lớn đối với giáo hội Chính Thống giáo trong thời của Tolstoy. Nhất là khi 
được thốt ra từ miệng của một người có uy tín như Tolstoy, thì nó sẽ có ảnh 
hưởng rất lớn. Dĩ nhiên, giáo hội Chính Thống giáo không thể chấp nhận 
một tín đồ “nổi loạn như ông! ¿3 Ta cần nhớ, Tolstoy không hề chống lại 
Chúa Jesus; ông chỉ chống đối các giáo hội, vì cho rằng các giáo hội đã đi 
ngược lại tôn chỉ của Chúa Jesus. (232) Tolstoy rất nghi ngờ các “học giả”. Tuy 


nhiên, cũng không nên “vơ đũa cả nắm. Bởi vì có những học giả rất đáng 
trân trọng. 233 Đọc tiểu sử Tolstoy, ta thấy cuộc đời ông là một chuỗi dài 
xung đột giữa những đòi hỏi của thể xác và linh hồn. 082 The truth: Sự thật; 
chân lý. Từ này có thể hiểu theo hai nghĩa: a/ Sự thật cụ thể nào đó (tương 
đối); b/ Sự thật tối hậu, chân lý tối hậu (tuyệt đối). 255) Bản tiếng Anh: “Evil ¡s 
the held being plowed by goodness...” 65 Hình như Tolstoy lấy lại ý của Epictetus 
(55-135), một triết gia Hy Lạp theo chủ nghĩa khắc kỷ. Epictetus cho rằng 
người ta không sợ chính cái chết, mà chỉ sợ ý tưởng của họ về cái chết. 


Đây là “cẩm nang“ về những tư tưởng minh triết, được thu 
lượm qua sức đọc quảng bác của ông - từ triết học, tôn giáo 
và văn học của nhiều nền văn hóa và từ những suy niệm tâm 
linh của chính ông. Là một best-seller trong thuở sinh thời 
của ông, và được thiết kế như một cuốn “nhật tụng”. Sw1/ 
niệm tmỗi igày cống hiến những tư tưởng minh triết và cách 
ngôn cho mỗi ngày của năm, theo một chu kỳ của 30 chủ đề, 
chẳng hạn như: Thượng đế/ Linh hồn, Đức tin, Hạnh phúc, Tình 
têu, Sân hận oà Kiêu mạn... Tolstoy có ý định, bằng kiệt tác cuối 
cùng này, giúp con người trong cuộc sống và lao động của họ. 
Vừa thách thức, vừa an ủi và gợi hứng, nó là một món quà phi 
thời gian, mà sẽ được nhiều người nâng niu, yêu quý. 


“ ISBN: 978-60+89- 3373-9 


Suy niệm mỗi ngày 
Giá: 126. 000 đ 
604¿8ll955759 


XEnEETT0ETtEm 


